PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVĀDA 
PHẬT-LỊCH 2562 


KINH CHUYÉN-PRÁP-LUÀN 


(DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA) 


TY-KHUU HỌ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGGAMAHAPANDITA) 


NHÀ XUÁT BÁN TÓN GIÁO -2018 


“š 

„- me 

cà i 
Jos 
4 “ 


BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
du lé nhán danh hiéu Aggamahàpandita 
tai Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


*Sabbadáànam dhammadànam jinati. ” 
Pháp-thí là cao thuong hon các logi thí 


KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


Dhammapannàkara 
Món Qua Pháp 


Ë Thành Kính Tri Án i 


Tát cá chúng con duoc biét Phát-giáo 
Nguyén-thuy Theravada là nhờ on Ngài 
Sơ Tó Hó-Tóng cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravàda về truyền bá trên đất 
nước Việt-Nam thân yêu này. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hó-Tóng cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tắt 


: ca chung con. l 


PHÁT-GIÁO NGUYÉN-THÜY 
THERAVADA 


PHẬT-LỊCH 2562 


CẢNH NGÔI TAM-BÁO: ĐỨC-PHẬT, ĐỨC-PHÁP, ĐỨC-TĂNG LÀN ĐẦU XUẤT HIN TRÊN THÉ GIAN 
(Trong NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA - Chùa Tổ Bü Long, Q9, TP Hồ Chí Minh) 


KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÀN 


(DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA) 


TY-KHUU HQ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGGAMAHAPANDITA) 


| 


TG | NHÀ XUẤT BÁN TÔN GIÁO - 2018 


NamoTassa Bhagavato Arahato Sammásambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Dáng-Giác. 


Panamagatha 


Tilokekagarum Buddham, 
pàyasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbaànapariyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Tassa savakasamghafica, 
puüifiakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Buddham Dhammafica Samghafica, 
abhivandiya sadaram. 
Dhammacakkadipant | ti, 

Ayam gantha maya kata. 


Kë Dánh Lë Tam-Báo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giói, 
Dăt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phát, 

Mong chứng ngộ chán-ly tir Thánh-dé. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm máu, 
Hoàn hảo ở phán đầu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niét-bàn thoát khổ. 
Tăng bác Thánh Thanh-văn dé-tw-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y- Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phạt Đúc-Pháp Đúc- Tăng cao-thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

Rôi gom nhat biên soạn tập sách nhỏ, 
Giảng giải vé bài kinh *Chuyén-pháp-luán". 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Con dem hết lòng thành kinh dánh lễ Đức-Thé- 
Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA 
KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


Soạn-giả: T)-Khưu Hó-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian đó 
là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hanh ba- 
la-mật mà vô số tiên kiếp của Đức-Phật Gotama 
đã tạo và tích-luy ở trong tám từ vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại được tôm lược theo 
thời gian diễn bién từ kiếp quả-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại như sau: 

Đức-Phật Gotama vốn là Đúc-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tué siéu-viét đã từng tao các 
pháp-hanh ba-la-mật trái qua suốt ba thời-kỳ: 


2 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Thoi-ky đâu: Đức-Bô-tát Chánh-Dáng-Giác 
phát nguyện ở trong tâm muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác có tri-tuê siéu-viét, dé 
té dó chüng-sinh giái thoát khó tit sinh luán-hói 
trong ba giới bón loài, rôi có gắng tinh-tán tạo 
các pháp-hanh ba-la-mát suót báy a-táng-ky dà 
có nhiêu năng lực chuyển sang thời-kỳ giữa. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
phát nguyện bằng lời nói để cho nhiễu người 
biết Ngài muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, rồi có gắng tinh-tán tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Dù Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác đã tạo các 
pháp-hanh ba-la-mật suốt 16 a-táng-ky vẫn còn 
là Ditc-Bó-tát bất dinh (aniyatabodhiatta) có 
thé thay đổi ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác hoặc vi thanh-văn-giác dé-tw của 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 

Nếu Đức-Bô-tát Chánh-Dáng-Giác quyét tám 
khóng thay dói ý nguyện mà vån tiép tuc kién tri 
có gáng tinh-tán tao các pháp-hanh ba-la-mát 
có đây đủ 8 chi-pháp dé cho Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thọ ky. 

- Thời-kỳ cuối: Dirc-Bó-tát đạo-sĩ Sumedha 
là tién-kiép của Đức-Phật Gotama đã chứng đắc 
4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thán-thóng 


LỜI NÓI ĐẦU 3 


tam-giới (lokiya-abhifina), nhận làm một đoạn 
đường sinh lây dé cho Đức-Phật Dipankara cùng 
với 400 ngàn chu Thánh A-ra-hán di ngang qua, 
đoạn đường chỉ còn một sải tay nữa mới hoàn 
thành, thì Đức-Phật Dipankara cùng với 400 
ngàn chw Thánh A-ra-hán vừa ngự đến, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Sumedha nằm sáp xuống đất trên 
đoạn đường một sai tay con lại, làm nhu chiếc 
cầu, hai tay chap lên trán kinh thỉnh Đức-Phật 
Dipankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A-ra- 
hán ngự di trên lưng của mình, dé cúng-dường 
Đức-Phật cùng chư Thánh-táng. Khi ấy, Đức- 
Phật Dipankara với Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ 
vi đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp: 

1- Loài người thật. 

2- Người nam thật. 

3- Kiếp hiện-tại có khả năng trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

4- Truc-tiép đến háu Đức-Phật Chánh-Dáng- 
Giác. 

5- Bác xuát gia dao-si có chánh- kién dáy di. 

6- Chứng đắc 4 bác thién sác-giói thién-tám 
và 4 bậc thiên vó-sác-giói thién-tám, chứng đắc 
5 phép-thán-thóng tam-giới (lokiya-abhiñña). 

7- Quyết tâm cúng-dường sinh mạng đến Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác. 

8- Có y nguyện vững chắc quyết tâm trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 


4 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Với Phật-nhãn vi-lai-kién-minh của Đức-Phật 
thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai vị đạo-sĩ này 
chắc chán sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng- 
Giác, nên Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-táng-ky" và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác có trí-tuệ siéu- 
việt Sumedha lân đâu tiên được Đức-Phật 
Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a- 
tüáng-ky và 100 đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có danh 
hiệu Đức-Phật Gotama, nên Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
Sumedha phát sinh đại-thiện- tâm vô cùng hoan 
hỷ chưa từng có. 

Bắt dâu từ kiếp ấy về sau, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác chính thức là Ditc-Bó-tát có định 
(niyatabodhisatta) tiếp tục kiên trì tạo và bồi bó 


AR -tăng-kỳ (asankhyeyya) là khoảng thời gian không thể tính 
bằng sô. Cứ trải qua vô só kiếp trái đất ké 1 a-tăng-kỳ. 

? Đại-kiếp trái đất (mahakappa) là khoảng thời gian lâu trải qua 4 
a-tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không. Đức-Phật ví dụ: một hòn núi 
đá đặc hình khối, mỗi chiều dài 1 do-tuần (20 km), cứ 100 năm, 
vị thiên-nam lấy tám vải móng min quét nhe qua 1 lần, cho đến 
khi mòn hết hòn núi đá ấy, thé mà thời gian ấy chưa ké được 1 
đại-kiếp trái đất. 


LỜI NÓI ĐẦU 5 


cho đây dú 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hanh ba-la-mát 
bậc trung,10 pháp-hanh ba-la-mật bậc thượng 
suốt 4 a-táng-ky và 100 ngàn dai-kiép trải đất, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phát Gotama. 

Trong khoảng thời gian ấy, néu có Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác nào xuất hiện trên thé gian 
thì Đức-Bồ-tát tién-kiép của Đức-Phật Gotama 
déu đến háu dánh lễ Đức-Phật ấy, và được Đức- 
Phát ấy thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Có 24 Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác theo tuần 
tự xuất hiện trên thé gian, nén Duc-Bó-tát tiên- 
kiép cua Đức-Phật Gotama duoc 24 Đức-Phát 
tho ký.” Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ky và 
Đức-Phật Kassapa thứ 24 cuối cùng thọ ky. 

Trong suốt 4 a- -tăng-kỳ và 100 ngàn đại- kiếp 
trái đất, trải qua vô số tién- kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã tạo và bôi bó đây du trọn ven 30 
pháp-hanh ba-la-mát cho đến kiếp áp chót là 
kiếp Đức-vua Bó-tát Vessantara, Sau khi Đức- 
vua Bồ-tát chết, dai-thién-nghiép cho quả tái- 
sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thién-nam 
Setaketu trên cõi trời Tusita (Dáu-suát đà-thiên) 
hưởng an-lac trên cõi trời ấy. Khi ấy, 6 Đức- 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên I: Tam- 
Bảo, cùng soạn giả. 


6 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


vua-trời dục-giới cùng chư Pham-thién ngự đến 
kính thỉnh câu Đức-Bồ-tát thién-nam Setaketu 
xuống đầu thai làm người để trở thành Dirc-Phát 
Chánh Dáng-Giác thuyết-pháp tế độ chúng-sinh. 

Ditc-Bó-tát thiên-nam Setaketu suy xét đây 
dü 5 điêu của Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác kiếp 
chót đầu thai làm người xong, nên Đức-Bồ-tát 
thiên-nam nhận lời thỉnh câu của chư-thiên, chư 
pham-thién. 


Vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm-lịch), 
Duc-Bó-tát thiênnam Setaketu chuyển kiếp 
(chết) từ cõi trời Tusita, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với tho hy, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác động cho quả trong 
thoi-ky tái-sinh kiép sau (pafisandhikala) có dai- 
quá-tám thứ nhát dóng sinh vói tho hy, hop vói 
tri-tué, không cán tác động goi là tái-sinh-tám 
(patisandhicitta) làm phán sw tái-sinh kiép chót 
đâu thai vào lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevr cua Đức-vua Suddhodana dòng 
Sakya tại kinh-thành Kapilavatthu. 

Tròn đúng 10 tháng, gân đến ngày sinh Thái- 
tit, Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi trên 
đường từ kinh-thành Kapilavathu ngự trở vé 
kinh-thành Devadaha, Bà truyén lénh dimg kiéu, 
Bà ghé vào vườn Lumbini dé du lüm, khi dén 
gân cây Sala to lớn, Bà đứng dua cánh tay phải 


LỜI NÓI ĐẦU 7 


lén, thi cành cây sà xuống, Bà nắm chặt lấy 
cành cây với tư thé đứng vững vàng, trong tw thé 
đứng này, Dwc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác kiếp 
chót sẽ đản sinh ra đời. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Bà đứng, Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng- 
Giác cao thượng đản sinh ra đời khỏi lòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, với đôi chán ra trước, 
toàn thân hình ra sau được an lành cả Đức-Bồ- 
tát lẫn máu-háu của Ngài, vào ngày rằm tháng 
tw (âm-lịch), tại khu vườn Lumbini (nay thuộc vé 
nước Nepal). 

Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác đứng với đôi 
bàn chân bằng phẳng trên mặt đất, nhìn về 8 
hướng, môi hướng toàn thể chư-thiên, chư pham- 
thiên déu tán dương ca tung Ditc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác là Bác cao thượng nhất. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác cúi mát nhìn 
xuống hướng dưới, rồi ngáng mặt nhìn lên 
hướng trên, toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên 
déu tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác là Bác cao thượng nhất.  Đức-Bồ-tát 
Chánh-Dáng-Giác đứng nhìn về hướng Bắc, rôi 
ngự bước đi đầu tiên bằng chân phải đến bước 
thứ 7, Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác dừng lại. 
Khi ấy, toàn thể chư thiên, chư phạm-thiên đêu 
bảo với nhau rằng: 


8 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Bây giờ, Đúc-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác cao 
thượng sẽ truyén dạy lời tói quan trọng. 

Toàn thể chư thiên, chư phạm-thiên déu im 
lặng chờ lắng nghe. Duc-Bó-tát Chánh-Đẳng- 
Giác dóng dac truyền day rằng: 

"Aggo ham asmi lokassa! 

Jettho ham 'asmi lokassa! 

Settho ham 'asmi lokassa! 

Ayamantima jati. 

Natthi dàni punabbhavo. ”” 

Ta là Bác cao cả nhất trong toàn cói-giói 
chung-sinh! 

Ta là Bác vi-dai nhất trong toàn cói-giói 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc tói-thwong nhất trong toàn cói-giói 
chúng-sinh! 

Kiếp này là kiếp chót của ta. 

Ta không còn tải-sinh kiếp nào khác nữa. 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đản sinh 
tại vườn Lumbini, thì đồng thời có 7 người và 
vật cũng đông sinh với Đức-Bô-tát như sau: 

1- Cóng-chua Yasodhara. 

2- Hoàng-t Ananda. 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- Káludàyi (quan cận thần). 


! Dighanikaya, Mahãvaggapäli, Mahãpadãnasutta. 


LỜI NÓI ĐẦU 9 


5- Ngựa bảu Kandaka. 

6- Cây Mahäbodhirukkha (cây Dai-Bó-dé) tại 
khu rừng Uruvela. 

7- Bồn hám kho báu xung quanh kinh-thành 
Kapilavatthu. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamaydevi thỉnh 
Thái-tử Bó-tát ngự trở vé kinh-thành Kapila- 
vatthu. 

Thái-tử là Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác kiếp 
chót có đây đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ đó là quả-bảu của 30 pháp- 
hanh ba-la-mát mà vô số tién-kiép của Đức-Bồ- 
tát đã tạo và được tích-luy ở trong tâm suốt 20 
a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái dát. 

Chiêm ngưỡng Thái-tit có tướng tốt như váy, 
Đức-vua Suddhodana cảm thấy vô cùng hoan 
hy, nên sau khi Thải-tử sinh ra đời được 5 ngày, 
Đức-vua Suddhodana tô chức dai lễ đặt tên cho 
Thái-tử, truyền lệnh mời 108 vị bà-la- môn thông 
hiểu rõ 3 bộ sách xem tướng theo truyền thông 
bà-la-môn vào cung điện thiết đãi món cơm nấu 
bằng sữa tuoi nguyên chất. 


Trong số 108 vị bà-la-môn ấy có 8 vị bà-la- 
môn đại trí, sau khi xem tướng thấy Thái-t có 
32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 80 tướng tốt 
phụ như vậy. 


10 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Trong 8 vi bà-la-món có 7 vi dua lén 2 ngón 
tay, rói tién doán qua quyét rang: 

- Nếu Thái-tt sống tại cung điện thi sé trở 
thành Đức-Chuyên-luân Thánh-vwong có 4 bién 
làm ranh giới. 

- Nếu Thái-ti từ bỏ cung điện đi xuất gia thì 
sé trở thành Duc-Phát Chánh-Dàng-Giác. 

Duy chi có vi bà-la-món tré tuói nhát thuóc 
dong doi Kondañña, tên là Sudatta, sau khi xem 
xét ky các tướng tôt cua Thái-tw xong, vi bả-la- 
món nay chí dua lén 1 ngón tay, rói quà quyét 
tién doán rang: 

"Thái-tit có đây đủ 32 tướng tốt của bác-dai- 
nhân và 80 tướng tôt phu này, Thái-t không thê 
sóng tại cung điện, mà chác chăn sé từ bó cung 
điện di xuất gia, sẽ trở thành Dwc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác mà thói. " 

Tám vi bà-la-môn dai trí đều dóng tám nhát 
trí với nhau ràng: 

“Thái-tử chắc chán sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. ” 


Đại lễ gói dáu và dát tén cho Thái-t duoc tó 
chức rất trọng thé, các vi bà-la-môn déu động 
tám nhất trí đặt tên là  SIDDHATTHA 
(Siddha+attha) (có nghĩa là Bậc tế độ chúng 
sinh được thành-tựu mọi lợi ích cao thượng). 


LÓI NÓI DÀU 11 


* Khi Ditc-Bó-tát Thái-ti trưởng thành năm 
16 tuổi, Đức Phụ-vương truyén ngôi báu cho 
Thái-tử lén ngôi làm vua và làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Yasodhará "cia Ditc-vua Suppa- 
buddha và Chánh-cung Hoàng-hậu Amita. Đức- 
vua Siddhattha làm vua được 13 năm. 


* Năm 29 tuổi, Đức-vua Bó-tát Siddhattha trón 
khói kinh-thành Kapilavatthu di xuát gia, dé gidi 
thoát khó sinh, lão, bénh, tu. Đức-Bồ-tát ngự 
đến thọ giáo với vị Đạo-sư Älãra Kàlàmagotta. 
Đạo-sư day pháp-hành thiên-định cho Đức-Bồ- 
tát Siddhattha, Ditc-Bó-tát thực-hành pháp-hành 
thién-dinh không lâu, đã chứng đắc 4 bậc thiên 
sắc-giới thiệntâm và chứng đắc đến đệ tam 
thiên vó-sác-giói thiện-tâm goi là Vô-sỏ-hữm- 
xit-thión thiện-tâm ngang bằng với bậc thiên 
mà vi Đạo-sw Älãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 
Đức-Bồ-tát không hài lòng với bậc thiên vó-sác- 
giới thién-tám ấy, bởi vì không phải là pháp- 
hành giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tw, nên Dirc- 
Bồ-tát xin từ giã vị Dao-sw Alàra Kalãmagota, 
từn đến thọ giáo với vị Đạo-sự Udaka Rama- 
putta. Đạo-sư cũng day pháp-hành thién-dinh 
cho Đức-Bồ-tát Siddhattha, Đức-Bồ-tát thực- 
hành pháp-hành thiên-định không lâu chứng đắc 


' Công-chúa Yasodhara là người đồng sinh cùng ngày 
răm tháng tư với Düc-B6-tát Siddhattha. 


12 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc đến 
đệ tử thiên vó-sác-giói thién-tám gọi là Phi- 
tưởng phi-phi-trởng-xú-thiền thiện tâm tôt 
đỉnh ngang bằng với bậc thién mà vi Đạo-sư 
Udaka Ramaputta dà chứng đắc. Đức-Bồ-tát 
cũng không hài lòng bậc thiên ấy, nên xin từ giã 
vị Dao-sw Udaka Ràmaputta, dé tim pháp-món 
khác gidi thoát khó sinh, lão, bénh, tu, trong 
vòng tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 


Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự di đến khu rừng 
Uruvelà gân con sóng Nerafjarä, nơi đây có 
nhóm 5 ty-khuu là Ngài Kondañña, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahànama, Ngài Assaji. 
Nhóm 5 vị ty-khuu này xin theo hó độ Đức-Bồ- 
tát Siddhattha. 


* Đức-Bô-tát Siddhattha thực-hành pháp khó 
hạnh (dukkaracariya) là pháp khó hành suót 6 
năm trường ròng rã, cho dén nói thân hình gáy 
ôm chỉ còn da bọc xương, mà không trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

. Ditc-Bó-tát Siddhattha từ bó pháp khó hạnh, 
rói hồi tưởng lại khi còn nhỏ cùng Đức Phụ- 
Vương ra động làm lê hạ điên răng: 

Ta ngôi trong chiếc lêu niệm hơi thở ra, hơi 


thở vào, đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới 
thién-tám. 


LỜI NÓI ĐẦU 13 


Vậy, dé-muc thién-dinh này làm nén tảng dé ta 
trở thành Đức-Phật Chánh- -Đăng-Giác cũng nên. 

Bay giờ, thân thé của ta gây ôm, sức khoẻ yếu 
đuối, ta không thể thực-hành dé-muc niệm hoi 
thở ra, hơi thở vào được. 

Vậy, điều tốt hon ta nên thọ thực trở lại, dé 
phục hồi sức khoẻ, rồi ta sẽ thực-hành dé-muc 
niệm hơi thở ra, hơi thở vào. 


Đức-Bồ-tát Siddhattha mang bát ngự di vào 
xóm nhà Senà dé khát thuc trở lại. 

Nhìn thấy Đức-Bô-tát Siddhattha di khát thực 
như vậy, nên nhóm 5 t)-khưu hiểu lâm rằng: 

"Ditc-Bó-tát Siddhattha đã từ bó hành pháp 
khó hanh dé tró thành Duc-Phát Chánh-Dáng- 
Giác, mà trở lai đời sóng binh thường. ” 

Do hiểu lâm như vậy, nén nhóm 5 ty-khuu 
không theo hộ độ Đức-Bô-tát nữa, nhóm 5 t- 
khưu rời khỏi khu rừng Uruvela, rói dán nhau di 
dén khu rimg phóng sinh nai goi là Isipatana 
gán kinh-thành Baranast, trú tai noi áy. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha độ vật thực lai được 
thời gian không lâu, sức khoẻ của Đức-Bồ-tát 
được phục hồi trở lại. 

Trong thời gian Đức-Bồ-tát Siddhattha hành 
pháp khó hạnh, thi 32 tướng tốt của bậc đại- 
nhân và 80 tướng tốt phụ bị bién mát. Nay, kim 


14 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


thân của Đúc-Bồ-tát Siddhattha lại hiện rõ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phu, 
có làn da màu vàng sáng ngời như trước. 

Ngày 14 tháng tw (âm-lịch), vào canh chói 
đêm ấy, Ditc-Bó-tát Siddhattha nằm thấy 5 đại- 
mộng (mahasupina). Qua 5 dai-móng ấy, Đức- 
Bó-tát Siddhattha đoán biết chắc chắn rằng: 

"Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 


Sáng sớm hôm rằm tháng tw ám-lich, Đức- 
Bó-tát Siddhattha ngự di đến ngôi dưới gốc cây 
da, dé chờ đến giờ di vào xóm nhà khát thực. 


Tại gốc cây da này, hằng năm vào sảng ngày 
rằm tháng tw, nàng Sujàátà thường đem lễ vật 
đến cúng dường ta ơn vị thién-thán đúng theo 
lời nguyện của nàng, Nàng Sujata là tiểu thư 
của ông phú hộ Mahasena ở làng Sena gắn khu 
rừng Uruvela, khi nàng trưởng thành có đến gốc 
da này cáu nguyện rằng: 


“Khi tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh đứa 
con trai dáu lòng. Nếu tôi duoc toại nguyện thì 
hàng năm vào ngày rằm tháng tw (âm-lịch), tôi 
sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn vị thién-thán tại cội 
cây này.” 

Lòi cáu nguyên cúa nàng duoc thành-twu nhw 
ý, nên hàng năm vào ngày rằm tháng tư (âm- 


LÓI NÓI DÀU 15 


lich), nàng Sujata thường dem com sữa nấu rất 
cóng phu dén cúng duong ta on vi thién-thán tai 
cói cáy ndy. 

Từ sáng sớm nàng Sujátà thức dậy vất sữa 8 
con bò tỉnh khiết, khi nàng dem nói dung sữa 
dén gán vú mói con bo, thi dóng sita cháy ra mót 
mach. Thát là một việc lạ thường chua từng có. 

Nàng nấu nói com sữa có các Đức-vua-tời 
và các pham-thién tróng nom hó tro, cón dem 
chát bó dưỡng thêm vào nói com sữa ấy. 

Sáng hóm áy, nàng Sujátà dem chiéc mám 
bàng vàng dé dung cơm sữa, khi nàng đặt mám 
gán nói com, thi com síta trong nói tự nhiên viên 
lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra theo tuân 
tự từ nói sang chiếc mâm vàng đúng 49 vắt vừa 
đây mâm. Nàng chứng kiến thêm diéu lạ thường 
chưa từng có bao gió. Nàng lấy chiếc lông bàn 
đậy lại rôi phú lên một lớp vải tráng tinh. 

Hôm ấy, nàng Sujatà trang điểm bằng những 
đồ trang sức quy giá, rồi dội mâm com sữa cùng 
với người tở gái mà nàng đã công nhận như là 
đứa con gái theo sau đến gốc cây da. 

Nhìn thấy Duc-Bó-tát Siddhattha có đây đủ 
các tướng tốt của bậc-đại-nhân và các tướng tốt 
phu, có hào quang toa ra từ kim thán cua Đức- 
Bó-tát sáng khắp vùng, nàng Sujätã phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ chưa từng có, bởi 


16 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


vi nàng tưởng rằng Đức-Bô-tát Siddhattha là vi 
thién-thán cói cáy hién ra tho nhán phám vát 
cung duong ta on cua nàng. ” 

Nàng Sujátà cung-kính di đến gần Đức-Bỏ-tát 
Siddhattha, đặt chiếc mâm vàng đây com Sữa, 
bình nước, hoa quả, vật thơm, ... cung-kính 
cúng dường lên Đức-Bỏ-tát Siddhattha. 

Khi ấy, cái bát của Dwc-Bó-tát bóng nhiên 
bién mát, Đức-Bồ-tát Siddhattha nhìn nang 
Sujata. Nàng lién bach ràng: 

- Kính bach Đúc Ti hién-thán, con thành kính 
dáng cúng dường chiếc mâm vàng đây phẩm vật 
này lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đây phẩm vật này, để cho con được sự 
lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài. Bạch Ngài. 

Đức-Bô-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy 
chiếc mâm vàng đây phẩm vật cúng dường ấy. 


Sau khi thọ nhận chiếc mâm vàng đây com 
sửa của nàng Sujata xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
đứng dậy rời khỏi góc cáy da, tay câm chiếc 
mâm vàng đây cơm sữa ngự đi đến bến sông 
Nerafjarà, noi mà chu Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác quả-khứ kiếp chót trước khi trở 
thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác cũng déu 
ngự đến bén này dé tắm, nên bến sông này goi là 


LỜI NÓI ĐẦU 17 


bến Supatitthita. Đức-Bồ-tát Siddhattha đặt chiếc 
mâm vàng đây cơm sữa tại bén Supatitthita, rồi 
xuống tắm dòng sóng Nerañjarā. 


Sau khi tăm xong, Duc-Bó-tát Siddhattha mác 
y ca-sa tượng trưng nhu là cờ chién tháng của 
chự Thánh A-ra-hán, đoạn ngồi quay mặt về 
hướng Đông, độ hết 49 vất cơm, uông hết bình 
nước (từ đó vé sau suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, 
Duc-Phát Gotama không độ vật thực và nước, 
chỉ an hưởng pháp-vi giải thoát Niét-bàn). 

Sau khi độ com xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
câm chiếc mâm vàng, rồi phát nguyện rằng: 

'Nếu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng 
này sẽ trôi ngược dòng nước, néu không được 
như vậy thì chiếc mâm vàng này sẽ trôi xuôi 
theo dòng nước. ” 

Sau khi phát nguyện xong, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhatha ném chiếc mâm vàng 
xuống dòng sóng Neraiijarà. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt 
ngang đòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, 
rôi từ đó trôi ngược một cách vô cùng mau le, 
khoảng một đoạn khá xa, rói chiếc mâm vàng 
chìm sâu xuống đáy sông, đụng phải 3 chiếc 
mâm vàng cua 3 Duwc-Phát quá-kh là Duc- 
Phật Kakusandha, Đức-Phật Konagamana, 


18 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Đức-Phật Kassapa phát ra một ám thanh vang 
đội làm cho Long-vwong Kalanaga tỉnh giác, 
nén nghi rang: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phật khác xuát hiện. ” 

Long-vương thức dậy tán đương ca tụng hàng 
trăm bài kệ, tán dương sự kiện vô cùng hy hữu 
xuát hiện trên thê gian. 


Trwa hôm áy, Đúc-Bồ-tát Siddhattha nghỉ 
trong khu rừng Sala, bên bờ sóng Nerafjara 
những cây Sala đua nhau nở hoa. 

Chiêu hôm ấy, Đức-Bô-tát Siddhattha ngự di 
trên đường đến cội cây Assattha” tai khu rừng 
Uruvela, doc hai bên đường toàn thé chu-thién 
trang hoàng những doá hoa trời, hương trời 
cúng dường Đức-Bô-tát Siddhattha. 

Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya 
trên đường đi ngược chiêu vé phía Đức-Bô-tát 
Siddhattha, nhìn thấy Đức-Bồ-tát Siddhattha 
phát sinh đức-tin trong sạch, nên cung duong 8 
năm có lén Ditc-Bó-tát Siddhattha. 


! Cây Assattha chính là cây Đại-Bồ-đề đồng sinh với 
Düc-Bó-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Düc-Bó-tát 
Siddhattha ngự đi đến ngồi tại cội cây Dai-Bó-dé, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 


LỜI NÓI ĐẦU 19 


Sau khi nhận 8 năm có, Đúc-Bồ-tát Siddhattha 
ngự di thăng đến cội cây Assattha. 


* Diüc-Bó-tát Siddhattha đứng hướng Nam 
của cội cây Assattha, nhìn tháng vé hướng Bắc, 
có cảm giác mát thăng bằng, như toàn cói-giói 
chúng-sinh hướng Nam bị chùm sâu xuống cối 
dai-dia-nguc Avici, còn toàn cõi-giới chüng-sinh 
hướng Bác được nói lên tán cõi trời sdc-giói 
phạm-thiên tôt dinh, nén Ditc-Bó-tát nghi rằng: 

Nơi này không phải là chó ngôi của ta dé trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Đức-Bồ-tát Siddhatha ngự sang đứng 
hướng Tây của cội cây Assattha, nhìn thăng vé 
hướng Đông cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hướng 
Tây bị chim sâu xuống cõi dai-dia-nguc Avici, 
còn toàn cói-giói chúng-sinh hướng Đông được 
nói lén tận cõi trời sdc-giói phạm-thiên tột dính, 
nên Đức-Bô-tát nghi rằng: 

Nơi này không phải là chỗ ngôi của ta để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Duc-Bó-tát Siddhattha ngự sang dung 
hướng Bắc của cội cây Assattha, nhìn thăng về 
hướng Nam cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hướng 
Bắc bị chìm sâu xuống cối đại-địa-ngục Avici, 
con toàn cối-giới chúng-sinh hướng Nam được 


20 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


nói lén tán cói troi sác-giói pham-thién tôt đỉnh, 
nén Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

Nơi này không phải là chỗ ngôi của ta dé trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Đức-Bồ-tát Siddhatha ngự sang đứng 
hướng Đông của cội cây Assattha, nhìn thăng vé 
hướng Táy. 

Thật là phi thường thay! Dwc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha có cảm giác toàn khắp 
mọi cói-giói chúng-sinh déu ở trong trang-thái 
thăng bằng, nên Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha nghĩ rằng: 

"Chính nơi này là chỗ ngôi của ta để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. " 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha trải 
tám năm có tại hướng Đông của cội cây Assattha. 

Thật là phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bóng nhiên hoá thành ngôi bó-doàn quý báu có 
chiêu cao 14 hắc tay thật là nguy nga lộng lây, 
mà không có nhà kiến trúc nào có tài nghệ tạo 
nên ngôi bó-doàn quý báu tuyệt vời nhu váy 
được, bởi vì ngôi bó-doàn quý báu này phát 
sinh do oai lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đây 
dü trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh- -Dáng-Giác 
Siddhattha dé trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


LÓI NÓI DÀU 21 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
ngôi kiết già quay mặt về hướng Đông vững 
vàng trên ngôi bô-đoàn quy báu, rồi phát nguyện 
bằng lời chân thật rằng: 

“Dù cho thịt và máu trong thân của ta có khô 
cạn, dù cho sắc thân này chỉ còn da bọc XƯƠNG, 
nếu ta chưa trở thành Duc-Phát Chánh- -Đẳng- 
Giác, thì ta quyết không bao giờ rời khỏi ngồi 
bó-doàn quý báu này. " 


Ngôi Bó-Doàn Toàn Thắng Ác-Ma-Thién 


Ngay khi ấy, từ cói trời Tha-hoá-tu-tai-thién, 
Ác-ma-thiên hoá ra hàng ngàn cánh tay déu cám 
khí giới, coi voi trời Girimekhala dán dáu đoàn 
thiên ma tướng, thiên ma binh rám rộ hiện xuống 
váy quanh cội cây Assattha, kéo dài 12 do tuần. 
Bên trên hu không, chúng thiên ma binh dày đặc 
9 do tuân, chüng la hét ám thanh vang dói kinh 
khüng làm chán dóng kháp moi noi, quyét tranh 
giành cho được ngôi bó-doàn của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Dáng-Giác Siddhattha. 

Vira mói dáy, chu-thién, pham-thién tir 10 
ngàn thé giới đến cung-kính cúng dường, tán 
duong ca tung Dwc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác 
Siddhattha. 

Thoáng nhin tháy Ác-ma-thién cüng vói thién 
ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp 


22 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


từng đoàn, từng lóp hiện xuống, tất cả chư- 
thiên, phạm-thiên déu bay xa lánh mát, trở về 
chỗ ở của mình, chỉ còn một mình Đức-Bồ-tát 
Chánh-Düng-Giác Siddhattha vẫn điềm nhiên 
ngôi ngự trên ngôi bó-doàn quỷ báu một cách 
an nhiên tự tại. 

Ác-ma-thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và 
phép thuật cực ky nguy hiểm, quyết hai Ditc-Bó- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, để chiếm đoạt 
ngôi bó-doàn quy báu ấy, với mục đích ngăn cán 
không cho Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hanh ba-la-mật đây du 
tron ven của Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác 
Siddhattha sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, nên không có một loại phép thuật hay vũ 
khí nguy hiểm nào có thé làm hại Đức-Bỏ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha được. 

Quả thật nhw vậy, do oai-lực 30 pháp-hạnh 
Ba-la-mát của Đức-Bỏ-tát Chánh-Dáng-Giác 
Siddhattha, các loại vũ khí và phép thuật cua 
Ác-ma-thiên déu hóa thành những vật cúng 
dường Ditc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác. 

Ngôi trên lung voi trời Girimekhala, Ác-ma- 
thiên vô cùng cám uất chỉ tay vé Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ra lệnh rằng: 

- Này Sa-món Gotama! Nhà ngươi hãy mau 


LỜI NÓI ĐẦU 23 


mau rời khỏi ngôi bó-doàn ấy, vì ngôi bó-doàn 
ây là cua ta, không phải của ngươi! 

_Đức-Bô-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha từ 
tón đáp lại răng: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bó-doàn quy báu 
này phát sinh do oai-luc cua 30 pháp-hanh ba- 
la-mát, 5 hanh dai-thi, 3 phap-hanh ma Nhu-Lai 
dà thực-hành từ vô số kiép trong quá-khứ cho 
dén kiếp hiện-tại này. 

Vi vậy, ngôi bó-doàn này thuộc vé của Như- 
Lai, không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha ngôi ngự trên ngôi bô- 
đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có môt ai bên 
cạnh Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
cả, nén Ac-ma-thién đặt câu hoi bat bí Dwuc-Bó- 
tát ràng: 

- Thưa Sa-món Gotama! Ngài nói rằng: 

“Ngồi bó-doàn quy báu ấy thuộc vé của Ngài. 
Vậy, ai làm chứng cho Ngài?” 

Nhìn xung quanh đêu không có mót chu- 
thién, pham-thién nào cả, Duc-Bó-tdt Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha bèn đưa bàn tay phải ra, 
rói düng ngón tró chi xuóng mát dát nhw truyén 
day bàng loi chán thát ràng: 

Tiên-kiếp của Như-Lai đã trái qua vô số kiếp 


24 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


quá-khit đã từng tạo đây đủ tron vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật, có 5 hạnh đại-thí, 3 pháp-hành. 
Bây giỏ, tại nơi đây không có chung-sinh nào 
đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có mặt đất 
không có tâm thức này có thể làm chứng cho 
Như-Lai được không? 

Thật là phi thường thay! Lời chán-thật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhatha vừa 
chấm dứt, thì ngay tức khắc, mặt đất chuyển 
mình, rung động, phát ra những tiếng sấm sét 
long trời lở đất, làm cho Ác-ma-thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi trời Girimekhala bỏ 
chạy tró về cói trời Tha-hóa-tu-tai-thién; còn 
dám thiên ma bình, thiên ma tướng thì hỗn quân, 
hỗn quan vó cùng khiếp sợ, cũng hỗi hoảng chạy 
tán loạn theo Ác-ma-thién trở về cõi trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên. 

Sau khi toàn thắng Ác-ma-thién, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha vẫn ngôi ngự trên 
ngôi bô-đoàn quý báu dưới cội cây Assattha vừa 
đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng 
ló dạng hướng Đông. Khắp mười ngàn cói-giói 
chúng-sinh, chư-thiên 6 cối troi dục-giới, chu 
phạm-thiên 15 tầng trời sắc-giới, Long-vương 
dưới long-cung, ... vui mừng reo hò vang đội 
khắp mọi noi tán duong ca tung oai lực của 30 
pháp-hanh ba-la-mật của Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha rằng: 


LỜI NÓI ĐẦU 25 


- Ác-ma-thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng rôi! 

Vi vậy, ngôi bó-doàn quy báu này duoc gọi là 
"Aparájitapallanka" nghĩa là ngôi bó-doàn quỷ 
báu nơi toàn thăng Ac-ma-thién. 

Chu-thién, pham-thién đem những phẩm vật 
quy báu nhát từ cõi trời dén cúng dường, tán 
dương oai-luc của 30 pháp-hanh ba-la-mật cua 
Đức-Bô-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha. 


Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh 


Sau khi toàn tháng Ác-ma-thién vào canh đâu 
đêm rằm tháng tw ám lịch, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha thực-hành pháp-hành 
thiền-định (samathabhävanä) với dé-muc niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra (anapanassati) tuần tự 
chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới: 

- Chứng đắc đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm 
có 5 chỉ thién là hwóng-tám, quan-sát, hy, lạc, 
định, do chế ngự được 5 pháp chướng-ngại là 
tham-dục, sán-hận, buôn-chán - buôn-ngủ, phóng- 
tám - hói-hán, hodi-nghi. 

- Chứng đắc dé nhị thiên sác-giói thiện-tâm 
có 3 chỉ thiên là hy, lạc, định, do chế ngự được 2 
chi thiên là hướng-tâm, quan-sát. 

- Chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm 


26 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


có 2 chi thién là lac, dinh, do ché ngự được 1 chi 
thién là hy. 

- Chứng ddc dé tit thiên sác-giói thién-tám có 
2 chi thién là xà, dinh, do ché ngw duoc 1 chi 
thién lac, thay bang chi thién xa. 

Dó là 4 bác thién sác-giói thién-tám làm nén- 
tảng dé chứng dac tam-minh. 

Tam-Minh (tevijja) 


1- Tién-kiép-minh (pubbeniväsãnussatiñäna) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có đệ 
tứ thién sác-giói thién-tám, có dinh-tám trong 
sáng thanh-tinh, thién-tám khóng lay dóng, làm 
nén- -tang dé Dic-Bó-tát hướng tám đến chứng 
đắc tión-kiép-minh: trí-tué nhớ rõ lai tién- kiép, 
tir mót kiép dén hàng trám kiép, hàng ngàn kiép, 
hàng van kiếp, hàng triệu triệu triệu kiếp,... cho 
đến vô lượng kiếp không giới hạn. 

Tién-kiép-minh là trituệ nhớ ró tiên-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, trong cối-giới nào, 
tên gi, thuộc dòng đõi nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bát-thién-nghiép, tao pháp-hanh ba-la- 
mát ndo, v.v... 

Tién-kiép-minh là minh thứ nhất mà Dwc- 
Bó-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh đầu đêm rằm tháng tw (âm lịch). 


2- Thiên-nhãn-mình (dibbacakkhunana) Dc- 


LỜI NÓI ĐẦU 23 


Bó-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có dé tW 
thién sác-giói thién-tám, có dinh-tám trong sáng 
thanh-tinh, thiên-tâm không lay động làm nén 
tảng dé Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
thién-nhán-minh: trí-tué thấy rõ, biết rõ kiếp 
quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chüng-sinh hon 
thiên-nhãn cua chu-thién, pham-thién. 

Thién-nhán-minh có 2 logi: 

- Tủ-sinh-minh (cutüpapàátafiána): trí-tué thấy 
rõ, biét rõ sự tử, sự tái-sinh cua tất cả chúng- 
sinh muôn loài trong các cói-giói chúng-sinh, do 
nghiệp nào, do quả của nghiệp nào, ... 

- Vị-lai kién-minh (anagatamsañana): trí-tué 
thấy rõ những kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh. 


Chư Phật sử dụng vị-lai kién-minh này để 
tho ký, xác định thời gian con lại cua các Đức- 
Bó-tát Chánh-Đăng-giác, Dwc-Bó-tát Độc-giác, 
các vị Bó-tát thanh-ván-giác, v.v... xác dinh thoi 
gian còn lại của các chüng-sinh trong kiếp vi-lai 
xa xăm. 

Thién-nhán-minh là minh thứ nhi mà Đức-Bồ- 
tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha đã chứng đắc 
vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

3- Trám-luán tán-minh (ãsavakkhayañãna) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha dùng 
đệ tứ thiên sắc-giới làm nên tảng, để thực-hành 


28 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


pháp-hành thiền-tuệ có trí-tué thấy rõ, biết ró 
các pháp tháp-nhi duyén-sinh (paticcasamup- 
pada) là đồi-tượng pháp-hành thién-tué của chư 
Bó-tát Chánh-Đăng-Giác dé trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 


* Diüc-Bó-tát. Chánh-Dáng-Giác có trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyén-sinh theo chiêu 
thuận, chiéu sinh như sau: 

- Do vó-minh làm duyên, nén tạo các ác- 
nghiệp, các thiện-nghiệp tam-giới (Avijjapaccaya 
sankhara). 

- Do các nghiép làm duyén, nén tái-sinh-tám 

- Do tái-sinh-tám làm duyên, nên sắc-pháp 
danh-pháp sinh (Viññanapaccayä namarüpam). 

- Do sác-pháp danh-pháp làm duyén, nén luc- 
xứ sinh (Namarüpapaccaya salayatanam). 

- Do lục-xứ làm duyên, nén luc-xuc sinh 
(Salayatanapaccaya phasso). 

- Do luc-xuc làm duyén, nén luc-tho sinh. 
(Phassapaccaya vedanà). 

- Do luc-tho làm duyén, nén luc-ái sinh 
(Vedanapaccaya tanha). 

- Do luc-ái làm duyên, nén twu-thu sinh 
(Tanhapaccayà upadanamy, 

- Do tu-thu làm duyên, nén nhj-hítu sinh 
(Upadanapaccayä bhavo). 


LỜI NÓI ĐẦU 29 


- Do nhị-hữu làm duyên, nén tải-sinh sinh 
(Bhavapaccayä jati). 

- Do tái-sinh làm duyên, nén lão, tu, sáu não, 
khóc than, khó thán, khó tám, nói thóng khó sinh. 
(Jatipaccayà jarà marana soka parideva dukkha 
domanassupayasa sambhavanti). 

Do vó-minh, v.v... làm duyén, nén sw sinh cua 
toàn khó-uán déu sinh nhw váy (Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti). 

Dic-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có 
trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyên- 
sinh theo chiéu-thuán, chiéu-sinh, dé tháy ró, biét 
rõ “su-sinh” của mỗi pháp, nên trí-tué thién-tué 
chứng ngộ chân-lý khó-thánh-dé và nhân sinh 
khó-thánh-dé. 


* Ditc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có 
trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị nhân- 
diệt theo chiếu nghịch, chiếu diệt như sau: 

- Do A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 
vó-minh không còn dw sót, nên diệt tận duoc các 
hành (các nghiệp) (Avijjayatveva asesaviräga- 
nirodhà sankharanirodho). 

- Do điệt tận được các hành (các nghiệp), nên 
diệt tận được tái-sinh-tàm (các quả-tám) 
(Sankharanirodhà viñfñananirodho). 

- Do diệt tận được tái-sinh-tâm, nên diệt tận 


30 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


được sắc-pháp, danh-pháp (Viññänanirodhä 
namarüpanirodho). 

- Do diét tán dwoc sác-pháp, danh-pháp, nén 
diệt luc-xw | (Nàmarüpanirodha | salayatana- 
nirodho). 

- Do diệt tán được lục-xưứ, nén diệt tán được 
lục-xúc (Salayatananirodhà phassanirodho). 

- Do diệt tận được luc-xuc, nên diệt tán được 
lục-thọ (Phassanirodhà vedananirodho). 

- Do diệt tán được luc-tho, nên diệt tận lục-di 
(Vedanànirodhà tanhãnirodho). 

- Do diệt tận được luc-àái, nên diệt tán tw-thu 
(Tanhanirodhà upadananirodho). 

- Do diét tán duoc tu-thu, nén diét tán duoc 
nhị-hữu (Upadananirodhà bhavanirodho). 

- Do diệt tán được nhị-hữu, nén diệt tán được 
tái-sinh (Bhavanirodha jatinirodho). 

- Do diét tán duoc tái-sinh, nén diét tán duoc 
lão, tử, sáu não, khóc than, khó thân, khó tám, 
nói thống khó (Jãtipaccayä jarà marana soka 
parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti). 

Do A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tán được vô- 
minh khóng cón dw sót, v.v... nén sw diét cua 
toàn khó-uán déu diét tán duoc nhw vậy 
(Evametassa kevalassa | dukkhakkhandhassa 
nirodho hoti). 


LỜI NÓI ĐẦU 31 


Đức-Bê-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha có 
trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị nhân- 
diét theo chiêu-nghịch, chiéu-diét, dé tháy ró, biét 
rõ “sự-diệt” của môi pháp, nên tri-tuệ thién-tué 
chứng ngộ chân-lý diệt khó-thánh-dé và pháp- 
hành dẫn đến diệt khó-thánh-dé. ” 


Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyén- 
sinh, tháp-nhi nhán-diét theo chiéu-thuán, theo 
chiéu-nghich, chiéu-sinh, chiéu-diét, tri-tué thién- 
tué thấy rõ, biết rõ sự-sinh, sw-diét của mỗi sác- 
pháp, môi danh-pháp tam-giỏi, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trang- 
thái khó, trạng-thải vô-ngã của mỗi sác-pháp, 
mói danh-pháp tam-giói dán đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé đấu tiên không thầy chi 
dạy, chứng đắc 4 TI hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét- 
bàn, diét tán duoc 4 pháp-trám-luán (asava) 
bàng 4 Thánh-dao-tué theo tuán tu nhu sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-dao-tué diệt tận được 1 
pháp-trám-luán là tà-kién trám-luán (ditthasava) 
dóng thói diét tán duoc tát cá moi tà-kién khác 
không con dự sót. 

2- Nhát-lai Thánh-dao-tué diệt tận được 1 


! Tìm hiểu rõ các pháp tháp-nhi-duyén-sinh này trong phần nội 
dung Paticcasamuppada. 


32 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


pháp-trám-luán là tham-duc trám-luán (kama- 
sava) trong ngíi-duc loại thô (con loại vi-té chua 
diét duoc) dóng thời diệt tận được tất cà mọi 
tham-tâm trong ngũ-dục loại thô khác. 

3- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trám-luán là tham-duc trám-luán (kãmã- 
sava) trong ngü-duc logi vi-té khóng cón dw sót, 
dóng thói diét duoc tát cá moi tham-tám trong 
ngü-duc logi vi-té khác. 

4- A-ra-hán Thánh-daqo-tué diệt tán được 2 
pháp-trám-luán là kiép-sinh trám-luán (bhava- 
sava) và vó-minh trám-luán (avijjasava) không 
con dự sói. 

Trám-luán-tán-minh là minh thứ ba mà Đức- 
Bó-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng 
đặc vào lúc canh chót đêm rám tháng tw (âm lịch). 

Như vậy, Đúc-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha đã tự mình chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-dé dâu tiên không tháy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá, Niét-bàn, diệt 
tận được moi tham-ái, mọi phiển-não, mọi ác- 
pháp không còn dw sót, đặc biệt diệt tận được 
tất cả moi tién-khién-tát xấu (vasana) đã tích lũy 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp trong quả-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng dáu tiên trong muôn ngàn cói-giói 
chúng-sinh, goi là Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác 


LỜI NÓI ĐẦU 33 


dóc nhát vó nhi, có danh hiéu là Dirc-Phát 
Gotama tròn đúng 35 tuổi, tại cội cây Assattha 
goi là cây Dai-Bó-dé (mahabodhirukkha) của 
Đức-Phật Gotama trong khu rừng Uruvelà (nay 
là Buddhagaya, Bihar, nước An-Dó). 

Mười ngàn cói-giói chúng-sinh, chư-thiên từ 
mặt đát lên tận đến táng trời sác-giói pham- 
thiên tót dinh, chu-thién, pham-thién vó cùng vui 
mirng hoan hy thót lén loi: 

Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! 

* Buddho uppanno! 

Đứúc-Phật-bảo đã xuất hiện trên thé gian rồi! 

* Dhammo uppanno! 

Đức-Pháp-bảo đã xuất hiện trên thé gian rôi! 

* Samgho uppanno! 

Đức-Tăng-Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thé 
gian này! 

Tiếng hoan hô vang đội khắp toàn mười ngàn 
Cối-giới chúng-sinh. 

Toàn thể mười ngàn cói-giói, chư-thiên, 
phạm-thiên đem những phám vật quỷ báu nhát 
từ các cối troi dên cúng dường Đức-Phật 
Gotama và tán dương ca tụng hàng ngàn bài kệ. 


: Cây Assattha trong khu rừng Uruvela này dóng sinh vói Düc- 
Bồ-tát Siddhattha cách nay tròn đúng 35 năm. 


34 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Phát Ngôn Đầu Tiên Của Dúc-Phàt Gotama 


Khi ấy, Dirc-Phát Gotama tự thuyết ở trong 
tâm bằng hai bài kệ rằng: 
"Anekajatisamsaram, 
sandhavissam anibbisam. 
Gahakaram gavesanto, 
dukkhà jati punappunam. 
Gahakaraka! dittho Sỉ, 
puna geham na kahasi. 
Sabbà te phasuka bhagga, 
gahakütam visankhatam. 
Visankharagatam cittam, 
tanhünam khayamajjhagä.” 
- Này "tham-ái "người thợ xây nhà “thân”! 
Nhu-Lai có tim ngươi mà chưa gap. 
Nén tit sinh luán-hói vó só kiép. 
Tái-sinh mái trong tam-giói là khó. 


- Này “tham ái”! người thợ xây nhà “thân” 
Bây gió Nhu-Lai đã gặp ngươi rôi. 

Tất cả sườn nhà “phiên-não " của ngươi. 
Như-Lai đã huy hoại sạch cả rồi. 

Dinh nhà “vô-minh ` cũng bị tiêu diệt. 

Nay, ngươi không còn xây nhà Nhu-Lai. 


: Dhammapadagatha só 153 và só 154. 
2 Phiền-não có tất cả 1500 loai, ... 


LỜI NÓI ĐẦU 35 


Tám Nhu-Lai đã Chứng ngộ Niét-bàn. 
Diệt tận tắt cả moi “tham-ái "0 
Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán. 


Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phát ngôn dáu tiên cua 
Đức-Phát Gotama (Pathamabuddhavacana). 


Đức-Phật Hưởng Pháp Vị Giải Thoát Niét-Bàn 


Sau khi đã trở thành Đúc-Phật Chánh-Düng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Đức- 
Phát an hưởng pháp vị giải thoát Niét-bàn suốt 
7 tuân lễ, góm có 49 ngày như sau: 


1- Tuần lễ thứ nhất: Dic-Phát ngự trên ngôi 
bó-doàn quy báu, tại cội Đại-Bồ-để, ban ngày 
nhập A-ra-hán Thánh-quả, ban đêm suy xét 
thập-nhị duyên-sinh theo chiéu-thuán, chiêu- 
sinh; suy-xét tháp-nhi nhân-diệt theo chiéu- 
nghich, chiéu-diét. Và tiép theo 6 ngày sau, 
Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quá, an hưởng 
pháp vi giái thoát Niét-bàn, suót 7 ngày dém, ké 
từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, goi là 
tuân lé “Pallankasattäha ". 


2- Tuân lễ thứ nhi: Đức-Phật rời khói ngôi 
bó-doàn quy báu, ngự vé phía Đông Bác, cách 


! 2 Tham-ái có tát cà 108 loai. 


36 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


cói Dai-Bó-dé 14 sái tay. Đức-Phật đứng nhìn 
về ngôi bó-doàn quý báu, nơi mà Đức-Phật đã 
toàn thắng 5 loại mara, đã trở thành Đức-Phật 
Cháúnh-Đắng-Giác. 

Đức-Phật đứng nhìn ngồi bó-doàn quy báu 
khóng nháy mát, suót 7 ngày dém, ké tir ngày 23 
tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, gọi là tuần lễ 
"Animisasattaha ". 


3- Tuân lễ thứ ba: Đức-Phật di kinh hành 
trên đoạn đường dài 60 hắc tay, được làm bằng 
7 loại cháu báu, do chư-thiên hóa ra dé cung 
dường Duc-Phát. 

Đoạn đường này ở phía Bắc gần cội Đại-Bỏ- 
dé theo chiêu Đông Tây. Đức-Phật hóa phép 
thán-thóng yamakapatihäriya hoá thành 2 dòng 
nước và lứa song song phát ra từ nơi kim thân 
của Ngài, rồi Đức-Phát ngự di kinh hành, suy- 
xét vé chánh-pháp suót 7 ngày dém, ké tir ngày 
30 tháng 4 dén ngày 6 tháng 5, goi là tuán lé 

"Cankamasattaha ". 


4- Tuân lễ thứ tw: Đức-Phật ngự ngôi tại lâu 
đài bằng vàng, vé phía Tây Bắc của cội Đại-Bỏ- 
dé do chư-thiên hóa ra để cúng dường Đức- 
Phát. Tại nơi đây, Đức-Phật suy-xét về Tạng Vi- 
Diéu-Pháp (Abhidhammapitaka) góm có 7 bó: 


- Bộ Dhammasangani: Bộ pháp-hói-tu. 


LỜI NÓI ĐẦU 37 


- Bộ Vibhanga: Bộ pháp-phán-tích. 

- Bộ Dhatukathaà: Bộ pháp-phán-loại. 

- Bộ Puggalapaiifiatti: Bộ chúng-sinh chế- định. 
- Bộ Kathàvatthu: Bộ pháp-luán-dé. 

- Bộ Yamaka: Bộ pháp-song-dói. 

- Bộ Pafthana: Bộ pháp-duyén-hé. 


Suy xét suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 7 tháng 5 
đến ngày 13 tháng 5, goi là tuân lễ "Ratana- 
gharasattaha ”. 


5- Tuân lễ thứ năm: Đức-Phật ngự đến ngôi 
cội cây da ở phía Đông, cách cội Dai-Bó-dé 32 
sai tay, khi thì Đức-Phật suy xét chánh-pháp, khi 
thì Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, 
có 3 có thiên-nữ: Tanha, Arati và Raga là con 
gải của Ác- -ma-thién, từ cối Tha-hóa-tự-tại-thiên 
hiện xuống, dé quyến rũ Đức-Phật, với lời nói 
lắng lơ và bằng điệu bộ gợi tình, nhưng Đức- 
Phật không quan tâm, vẫn an nhiên tự tại nhập 
A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải 
thoát Niễt-bàn. 

Ba nàng thiên-nữ đã dùng hết khả năng của 
minh mà không thé cám dỗ được Đức-Phật, bởi 
vì Đức-Phát là bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả moi tham-ái, moi phiên-não không 
con dự sót, nên không một ai trong tam-giói này 
có thé làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba nàng 


38 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


thiên-nữ không quyến rũ được Đức-Phật, nén 
hồi tám tán dương ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã 
trở về cõi Tha-hóa-tu-tai-thién. 

Đức-Phật ngự tại cội da này nhập A-ra-hản 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 14 tháng 
5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là tuân lễ 
"Ajapalasattaha ". 


6- Tuán lé thứ sáu: Đức-Phật ngự đến ngôi 
tại cội me gần hó Mucalinda, cách xa cội Dai- 
Bó-dé 51 sdi tay, vé phía Đông Nam, Đức-Phật 
ngôi nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, trời 
mưa lớn, Đức-Long-Vương Mucalinda hiện ra 
dùng thân mình cuộn thành vòng tròn, chóng lên 
7 vòng, để bao bọc xung quanh kim thân Đức- 
Phật, và phóng mang che trên đầu Đức-Phậit, dé 
mưa không làm ướt và lạnh. Đức-Long-vương tỏ 
lòng thành kính cúng dường Đức-Phát. 


Duwc-Phát nháp A-ra-hán Thánh-quá suót 7 
ngày dém, ké tir ngày 21 tháng 5 dén ngay 27 
tháng 5, goi là tuần lé "Mucalindasattàha ". 


7- Tuân lễ thứ bảy: Đức-Phật ngự đến ngôi 
tại cội cây gọi là Rajayatana cách xa cội Đại- 
BÓó-dé 4 sdi tay, về phía Nam. Đức-Phật nhập A- 
ra-hán Thánh-quá suót 7 ngày dém, ké tir ngày 
28 tháng 5 dén ngày 5 tháng 6, goi là tuán lé 

"Rajayatanasattaha ”. 


LỜI NÓI ĐẦU 39 


Như vậy, Đức-Phật đã an hưởng pháp vị an- 
lạc giải thoát Niét-bàn suốt 7 tuán lê, góm có 49 
ngày xung quanh cội Dai-Bó-dé. 


Cúng Dường Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức-Phật 


Sau khi Đức-Phát Gotama an hưởng pháp vị 
an-lạc giải thoát Niét-bàn suốt 7 tuần lễ góm có 
49 ngày đêm xong, Đức-Phật ngự đến ngôi dưới 
một cội cây. Khi ấy, hai anh em lái buôn tên 
Tapussa và Bhallika dẫn đoàn xe bò 500 chiếc 
di ngang qua, một thiên-nữ trong kiếp quá-khứ 
đã từng là mẹ của hai anh em lái buôn hiện ra, 
báo cho hai anh em lái buôn biết rằng: 

- Này hai con! Đức-Phát đã xuất hiện trên thé 
gian rôi, Đức-Phật an hưởng pháp vi an-lac suốt 
7 tuân lé góm có 49 ngày qua, chưa độ vật thực. 

Vậy, hai con là người đâu tiên đem vật thực 
đến cúng dường lên Đức-Phậi. 

Nghe thiên-nữ báo tin như vậy, hai anh em vô 
cùng hoan hy đem vật thực ngon lành đến dánh 
lé, rôi cúng dường lên Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama thọ nhận vát thực cua hai 
anh em lái buôn đâu tiên. Sau khi Đức-Phật 
Gotama độ vật thực và độ nước xong, hai anh 


F Hiện-tại Buddhagayä nước Ẩn-Độ quanh cội Dai-Bó-dà có 
đánh dâu kỷ niệm 7 noi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vi giải thoát Niét-bàn. 


40 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


em dánh lé Đức-Phật, kính xin tho phép quy-y 
Nhi-báo ràng: 

"Ete mayam Bhante, Bhagavantam saranam 
gacchami, Dhammañca, upásake no Bhagava 
dhàretu. Ajjatagge pãnupete saranam gate.” 

- Kính bach Duc-T. hé-Tón, chung con thành 
kính xin quy y noi Đức-Thế-Tôn và xin quy y noi 
Đức-Pháp-bảo. 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận hai chúng 
con là người cán-sự-nam (upasaka) dà quy y 
Nhị-bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika là hai cận- 
sw-nam (upäsaka) đã quy y Nhị-bảo đầu tiên 
trong giáo-pháp cua Đức-Phật Gotama. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika kính xin 
Đức-Phật ban cho báu vật dé tôn thờ. Đúc-Phật 
Gotama ban 8 sợi tóc goi là 8 sợi xá-loi tóc cho 
hai anh em lái buôn thính vé tôn thờ (nay 8 sợi 
xá-loi tóc được tón tho trong ngôi bảo tháp lớn 
Shwé-da-gón tại thủ đô nước Myanmar). 


Đức-Phật Suy Tư Về Pháp Siêu-Tam-Giới 


Đức-Phật suy xét về 9 pháp siéu-tam-giói 
(lokuttaradhamma) mà Đức-Phật đã chứng dac: 


! Vinayapitakapali, Mahàvagga, Rãjãyatanakathä. 


LỜI NÓI ĐẦU 41 


* 4 Thánh-dao (Ariyamagga) là pháp diét tán 
moi phién-náo. 

* 4 Thánh-quá (Ariyaphala) là pháp làm 
văng lặng moi phién-náo. 

* 1 Niét-bàn là pháp giải thoát khó tử sinh 
luán-hói. 

9 pháp siéu-tam-giói này là pháp cua bác 
Thánh-nhán mà thói. Con chung-sinh phàm- 
nhân làm tôi tớ của 108 loại tham-di và làm nó 
lệ 1.500 loai phién-nào dang bi dính mắc trong 
ngü-duc, bị say mé trong ngü-duc, bi dám chim 
trong ngü-duc, thì khó mà chứng ngộ được chân- 
lý tứ Thánh-dé, khó mà chứng dac được 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quá, Niét-bàn là 9 pháp 
siéu-tam-giói. 

Đức-Thế-Tôn suy nghĩ rằng: 

“Nếu Như-Lai thuyết pháp mà chúng-sinh 
không hiểu rõ chánh-pháp, không thực-hành 
đúng theo chánh-pháp, không chứng đặc pháp 
siêu-tam-giới cao thượng, thì chỉ làm cho Như- 
Lai vát vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vì vậy, Đức-Phật chưa muốn thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh. 


Theo lệ thường, Chư Phát thuyết pháp cán 
phải có day du 2 điêu kiện: 


42 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


l- Chú thé: Ditc-Phát có tám dai-bi (mahà- 
karuná) muón thuyét pháp té dó chüng-sinh gidi 
thoát moi cánh khó. Diéu kién này dà sán có noi 
Đức-Phật. 

2- Khách thé: Vi Đại-Phạm-thiên thỉnh cáu 
Đức-Phật thuyết pháp té dó chúng-sinh. 

Dó là diéu kién làm cho chüng-sinh phát sinh 
đức-tin trong sạch noi Đức-Phát, bởi vi các 
dao-si, sa-món, bà-la-món, vua chúa, dán chúng, 
chu-thién đều tôn kính Dai-Pham-thién. Nay, 
Đại-Phạm-thiên tôn kính Đưức-Phát, kính thinh 
câu Đức-Phật thuyết pháp té độ chúng-sinh, thi 
dt hẳn phán đông chüng-sinh nhân-loại, vua 
chua, dao-si, sa-món, bà-la-món, chw vi thién- 
nam, vi thiên-nữ, chw pham-thién, ... cũng déu 
tón kính Dwuc-Phát. 

Do đại-thiện-tâm tón kính ấy, chúng-sinh mới 
có đức-tin trong sạch noi Tam-báo: Đức-Phát- 
bảo, Đức-Phảáp-báo, Dwc-Tüng-báo, có đức-tin 
trong sạch noi Tam-Bao, cho nén khi Đức-Phật 
thuyết pháp thì tất cả chúng-sinh, nhân-loại, vua 
chua, dao-si, sa-món, bà-la-món, chw vị thiên- 
nam, vi thiên-nữ, chu: pham-thién, ... mới láng 
nghe chánh-pháp, rôi thwc-hành đúng theo 
chánh-pháp cua Dwc-Phát. 


LÓI NÓI DÀU 43 


Dai-Pham-Thién Thinh Düc-Phát Thuyết Pháp 


Biết Ditc-Phát Gotama dang còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp té dó chüng-sinh, nên vị Đại- 
Phạm-thiên Sahampati bèn thông báo cho toàn 
thể phạm-thiên, chư thiên khắp mười ngàn cói- 
giới chúng-sinh hay biết rằng: 

- Nassati vata Bho loko! 

- Vinassati vata Bho loko! ” 

- Này chư vi! Toàn coi tam-giói chung-sinh bi 
bát loi! 

- Này chư vi! Toàn coi tam-giói chúng-sinh bi 
thiét hai! 

Bởi vi, Đức-Phật Gotama dang do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ, cứu vót chúng-sinh 
thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Cho nên, Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng 
chư-thiên, chư phạm-thiên khắp mười ngàn cói- 
giới hiện xuống kính lé Đức-Thế-Tôn, đông kính 
thinh rằng: 

- Desetu Bhante Bhagavà dhammam. 

- Desetu Sugato dhammam. 

- Kính bach Duc-Ti hé-Tón, tát cá chung con 
hết lòng thành kính cung thinh Đức-Thế-Tôn có 
tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 


! Bộ Majjhimanikayapali, Mülapannasapali, Pasarasisutta. 


44 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Kính bach Đức-Thiện-Ngôn, tất cả chúng 
con hết lòng thành kính cung thỉnh Đức-Thiện- 
Ngôn có tám dai-bi thuyết pháp tế độ chüng-sinh. 

Có số chüng-sinh nào phiên-não nhẹ, có khá 
năng chứng ngô chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quả và Niét-bàn. Nếu só 
chúng-sinh ấy không có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp cua Duc-T. hé-Tón, thi sự thiệt hai sẽ lớn 
lao biết dường nào! 


Nghe lời thỉnh cẩu của vị Đại-Phạm-thiên 
Sahampati cùng chư-thiên, chu phạm-thiên, 
Đức-Thế-Tôn có tâm dai-bi suy xét bằng Phật- 
nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ, biết rõ có số 
chúng-sinh có phiên-não nhẹ, có số chúng-sinh 
có phiên-não nặng, có số chüng-sinh có 5 pháp- 
chủ: tín-pháp-chủ, tán-pháp-chü, niém-pháp- 
chu, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu du năng lực, 
có só chüng-sinh có 5 pháp-chü ít năng lực, có 
só chüng-sinh dé day, có só chüng-sinh khó day. 


Vi như 4 đóa hoa sen: 


1- Có số đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, 
chờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lién nở ngay 
ngày hôm ấy. 

2- Có số đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang 
tâm mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 


2 Bộ Chú-giải Majjhimanikàya, Mũlapannäsa, kinh Pãsarãsisutta. 


LỜI NÓI ĐẦU 45 


3- Có số đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ 
chờ thời gian 3 hoặc 4 hôm nữa mới nở được. 

4- Có số đóa hoa sen còn non vừa mới tuong 
hình ở dưới nước sâu. Những mâm sen non ấy sẽ 
làm vật thực cho loài rùa, cá, ... 


4 loại doá hoa sen này được so sánh nhự 4 
hạng người ở trong doi: 


l- Ugghātitaññū: Hạng người có tri-tuệ bác 
thượng, bén nhạy khi được nghe tiền đề của 
chánh-pháp, chưa cán khai triển, hay trong một 
bài kệ có 4 câu, chỉ nghe 2 câu đầu, hạng người 
có trí-tuệ bậc thượng ấy có khả năng chứng ngộ 
chán-ly tw Tỉ hánh-dé, chung đắc Ti hánh-dao, 
Thánh-quá, Niét-bàn, ngay khi áy. 

2- Vipañcitaññu: Hang người có trí-tué bác 
trung khi được nghe tiền dé của chánh-pháp và 
khai triển, hay được nghe một bài kệ đây dú 4 
câu, hang người có trí-tuệ bác trung ấy có khả 
năng chứng ngô chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quả, Niét-bàn, ngay sau dó. 


3- Neyya: Hang người có trí-tuệ bậc hạ khi 
được nghe tiền dé của chánh-pháp và khai triển 
xong, còn cân phải có thời gian thân cận gân 
gũi với bậc Thánh-nhán, bậc thiện-trí hướng 
dán chỉ dạy thêm, hạng người có tri-tuệ bác hạ 
ấy mới có khả năng chứng ngộ chán-lj tứ 


46 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


T hánh-dé, chung đắc Thánh-dao, Thánh-quả, 
Niét-bàn, trong kiép hiện-tại này. 


4- Padaparama: Hang người có trí-tué kém 
dú duoc nghe nhiễu, hoc nhiều di nữa hoặc có 
thân cán với bậc thién-tri, người có tri-tuỆ kém 
ấy cũng chưa có khả năng chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chưa chứng đắc Thánh-dao, Thánh- 
quả, Niết-bàn, trong kiếp hiện-tại này. Nhưng 
đây là một cơ hội tốt, một dịp may, dé bồi bó 
pháp-hanh ba-la-mật, dé chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chung đắc Ti hánh-dao, Thánh-quả, 
Niét-bàn, trong kiếp vị-lai. 

Đức-Phật xem xét tất cả chüng-sinh bằng 
Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ có 4 hạng người 
trong đời như vậy, cho nên, sự thuyết pháp của 
Đức-Phát sé dem lại loi ích lớn lao cho 3 hạng 
người trước có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quá, Niét-bàn ngay trong kiếp hiện-tại, 
và cũng dem lại lợi ích cho hang người thứ tw 
(padaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vi vậy, Đức-Phát nhận lời thỉnh câu của vi 
Dai-Pham-thién Sahampati, Đức-Phật sẽ thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Trước đây 
chưa có đủ điều kiện nên Như-Lai chưa thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


LÓI NÓI DÀU 47 


- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Bây gio, 
Nhu-Lai nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như- 
Lai sẽ thuyết pháp tế độ cho những chúng-sinh 
có duyên lành nên té độ, dé giải thoát khó tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi biết Đức-Thế- Tôn đã nhận lời thinh câu, 
nén vi Dai-Pham-thién Sahampati cùng toàn thé 
chu-thién, chư phạm-thiên vô cùng hoan hy 
dánh lé Đức-Thế-Tôn, rôi xin phép trở vé cói- 
giới cua minh. 


Thát ra, trong doi này, chi có Đức-Bồ-tát 
Chánh-Dáng-Giác kiếp chót và chư Bó-tát Dóc- 
Giác kiếp chót mới không cán lắng nghe chánh- 
pháp từ một vị tháy nào, mà tự mình thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-dé không tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tán được 
tất cả mọi tham-di, mọi i phiên- -não, moi ác-pháp, 
tró thành bác Thánh A-ra-hán dáu tién goi là 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác dóc nhát vó nhi 
trong toàn cối giới chúng-sinh, hoặc trở thành 
Đức-Phật Dóc-Giác mà thôi. 

Ngoài Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót và chư Bó-tát Độc-Giác kiếp chót ra, còn 
tất cả chư Bồ-tát thanh-văn-giác bậc nào cũng 
đêu cân phải lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác, rôi thực-hành theo 


48 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


pháp-hành thiên-tuệ mới có thé dán đến chứng 
ngộ chán-lj tứ Thánh để y theo Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nháp-lru Thánh-dao, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được 2 loại phiên- 
não là tà-kién (ditthi) và hoài-nghi (vicikicchà), 
trở thành bác Thánh Nháp-lwu. 

- Chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-dao, Nhát- 
lai Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc 
Thánh Nhắt-lai. 

- Chứng đắc đến Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não sân (dosa) loại vi-té, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 
loại phién-náo còn lại là tham (lobha), si 
(moha), ngã-mạn (mãna), buón-chán (thina), 
phóng-tám (uddhacca), khóng biét hó-then tói- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tói-lói (anot- 
tappa) không con dw sót, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 

Được trở thành bác Thánh thanh-văn dé-tu 
của Đức-Phật bậc nào là hoàn toàn tu) thuộc 
vào năng lực của 10 pháp-hanh ba-la-mát và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 


LÓI NÓI DÀU 49 


niém-pháp-chu,  dinh-pháp-chu, | tué-pháp-chu 
của môi bậc Thánh-nhán. 

Thật váy, trong giảo-pháp cua Đức-Phật 
Gotama, Ngài Dai Trưởng-lão Sariputta là bác 
Thánh Tói-Thwong thanh-ván-giác xuất sắc bậc 
nhất vé tri-tuệ, trong hàng Thánh thanh-văn dé- 
tử của Đức-Phát. Vậy mà khi Ngài còn là tu-si 
Upatissa dé-tw của vi dao-sw Saficaya, Ngài 
không thể chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, cho 
đến khi tu-sĩ Upatissa lắng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Assaji thuyết dạy một bài kệ gồm 4 
câu, vừa nghe 2 câu đâu, tu-si Upatissa lién 
chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Nháp-lwu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Vi váy, goi là bác Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Duc-Ph4t. 


Chuyén-Pháp-Luán Dàu Tién 


Ditc-Phát Gotama suy xét nên thuyết pháp té 
độ cho ai đầu tiên, Đức-Phật liên nghĩ đến vị 
Dao-sw Alara Kalamagotta là bác thiện-trí có 
trí-tué, nếu vị Dao-sw Alãra Kalamagotta được 
nghe chánh-pháp thì sẽ chóng chứng ngộ chân- 
ly tứ Ti hánh- đề, chứng đắc Ti hánh-dao, Thánh- 
quả, Niét-bàn. 


50 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Khi áy, chu-thién đến háu Đức-Phật và bạch 
rằng: 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, Dao-sw Álàra 
Kalamagotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Älãra 
Kalamagotta đã viên tịch, dé tam thiên vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh lên tầng trời 
vó-sác-giói phạm-thiên Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên. 

Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quả! sứ 

T iép đến, Đức-Phật nghĩ đến vi Đạo-sựư 
Udaka Ramaputta là bác thiện-trí có tri-tuệ, nếu 
vị Dao-sw Udaka Ràmaputta được nghe chánh- 
pháp thì sẽ chóng chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, chung đắc T. hánh-dao, Thánh-quả, Niét-bàn. 

Khi áy, chu-thién đến háu Đức-Phật và bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Dao-sw Udaka 
Ràmaputta vừa mới viên tịch chiêu hôm qua. 

Đức-Phật xem xét, thấy đúng vị Đạo-sư 
Udaka Ramaputta đã viên tịch, dé tứ thiên vô- 
săc-giói thién-nghiép cho quá tái-sinh lên táng 
troi Phi-twóng-phi-phi-twóng-xuw-thién. 


! Su bát lợi ở dày có nghĩa: Chüng-sinh ở cõi trời vó- sắc-giới, 
không có sác-uán, nén khóng có tai dé nghe duoc chánh-pháp, 
đã mát di cơ hội tốt hiếm có, dé chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. 


LỜI NÓI ĐẦU 51 


Đức-Phật nghĩ rằng: 
“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” 


Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm 5 ty-kluru 
đã từng phụng sự, hộ độ cho Dwc-Phát trong 
suốt thời gian còn là Đức-Bồ-tát Siddhattha 
thực-hành pháp khó-hanh. Đức-Phật nghi rằng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm 5 
tỳ-khưu này đầu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm 5 ty-khuru đang trú tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Barànasi. Dwc-Phát từ khu rừng Uruvela ngự 
đến khu rừng phóng sinh nai goi là Isipatana ấy, 
để thuyết pháp tế độ nhóm 5 ty-khwu: Ngài 
Kondafñna trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahànama và Ngài Assaji. 


Đức-Phật Thuyết Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


Đức-Phật Gotama ngự di đến khu rừng phóng 
sinh nai goi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm 
tháng 6, sau khi trở thành Dwc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác tròn dung hai tháng. 

Nhóm 5 ty-khuu nhìn thấy Đức-Phật Gotama 
từ xa di đến, họ nghĩ lám rằng: 

"Sa-món Gotama da từ bỏ sự tinh-tán thuc- 
hành pháp khô-hạnh dé trở thành Dwc-Phát 
Chánh-Đăng-Giác, mà trở lại đời sóng sung tuc. " 


52 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Vi nghi sai như váy, nén nhóm 5 ty-khwu không 
con đực-tin và sw kính trọng Duc-Phát nhu 
trước, họ động y thỏa thuận với nhau rằng: 

Chúng ta không đứng dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không dánh lễ, chi nên sắp 
đặt chó dé cho Sa-môn Gotama ngồi mà thôi. 

Nhưng khi Đức-Phật Gotama ngự di đến gân, 
do oai lực và tâm dai-bi cua Dwc-Phát, nhóm 5 
tỳ-khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi 
người đêu tự động đứng dậy cung kính đón 
rước. Vị nhận y bát, vi lấy nước rửa chân, vị thì 
sắp đặt trải chỗ ngôi cao qui, thinh Dwc-Phát 
ngự đến ngôi chó cao quý ấy. Nhung cách xung 
hô của ho đổi với Đức-Phật vẫn bằng cách goi 
"Avuso" không hop lẽ đạo, thiếu sự cung kính 
đối với Đức-Phật Gotama. 

Nghe vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư ty-khwu! Các con không nén goi 
Như-Lai bằng tiếng Avuso "". Như-Lai là Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết pháp 
giảng dạy chánh-pháp mà Như-Lai đã chứng 
ngộ. Các con hãy lắng nghe chánh-pháp, rồi 
thực-hành theo chánh-pháp, các con cũng sẽ 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y theo Như-lai, 


! * Avuso" từ düng dé gọi vi nhỏ ha. “Bhante” từ dùng dé gol 
vi cao ha một cách tón kính. 


LỜI NÓI ĐẦU 53 


chứng đắc 4T. hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, 
y theo Như-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm 5 t)-khưu vẫn chưa tin theo lời day của 
Đức-Phật, vi nghĩ rằng: 

Trước kia Sa-môn Gotama thực-hành pháp- 
khó-hanh đến như thé, mà không trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. Nay, Sa-môn Gotama trở 
lại đời sóng sung túc như váy, có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác được hay sao? 

Tháu hiểu rõ sự hodi-nghi của nhóm 5 ty- 
khưu, nén Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhóm 5 t)-khưu hiểu rõ, không còn hodi-nghi 
nữa, cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức-Phật 
và phát sinh đức-tin trong sach nơi Dwc-Phát. 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gotama thuyét-pháp giảng giải bài kinh 
Dhammacakkappavattanasutta:" kinh Chuyển- 
pháp-luán, dé té độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Đại- 
Truóng-lào Kondañna Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân 
kinh-thành Baranasi. 

(Toàn bài kinh Pali và y nghia bài kinh trong 
phán nói dung.) 


' Samyuttanikaya, Mahavagga, Dhammacakkappavattanasutta. 


54 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


~T~— 


Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññãsikondañña 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Chuyén-pháp-luán xong, trong 
nhóm 5 tỳ-khưu ấy chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañña là bậc thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phật 
Gotama đâu tiên chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé 
y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nháp-lwu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nháp-lwu dâu tiên trong giáo-pháp 
cua Dwc-Phát Gotama. 

Cho nén, Ngài Đại- Trưởng-lão Kondañña, có 
pháp danh mới gọi là Afifiasikondafifía (Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondafñna đã chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-dé). Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Añnasikondanna kính xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia sa-di và ty-kluru. 

Đức-Phật Gotama xem xét thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññãsikondañña có đây đủ phước- 
thiện phát sinh 8 thứ vật dung cán thiết của tỳ- 
khưu do quả của phước-thiện phát sinh như thân 
thông, nên Đức-Phật cho phép xuất gia theo 
cách gọi “Ehi bhikkhu ” truyền goi rằng: 

- khi bhikkhu! Svakkhato dhammo, cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya. 

- Này Aññasikondañña! Con hãy lại đáy, con 
trở thành ty-khwu theo y nguyện. Chánh-pháp 
mà Nhu-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phán đâu, 


LỜI NÓI ĐẦU 55 


hoàn hảo phán giữa, hoàn hảo phán cuối, con 
hãy nên có găng tinh-tán thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán T. hảnh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quá và Niết-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luán-hói trong tam-giỏi. 

Ngay sau khi Dwc-Phát truyén day vừa dứt 
câu, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña mát 
hình tướng cũ, liên trở thành vị t)-khưu có đây 
du 8 thứ vật dụng cua ty-khuu được thành tựu 
do quả của phước-thiện như thân thông. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Afifíasikondafifia là vi 
t)-khưu đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, có vé trang nghiêm nhu Ngài Đại- 
Trưởng-Lão có 60 hạ. 

Ngay khi ấy, Tam Báo: Đức-Phật-bảo, Dirc- 
Pháp- báo, Đức- Tăng-bảo trọn vẹn lần đâu tiên 
xuất hiện trên thé gian. 

* Ngày rằm tháng tw (âm lịch) Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thé gian, chính là luc 
Ditc-Phát-báo, Đức-Pháp-bảo động thời xuất 
hiện trên thé gian. Nhưng Đức-Tăng-bảo chưa 
xuất hiện trên thé gian. 

* Ngày rằm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức- 
Phát Gotama xuát hién trén thé gian) mói có 
Ngài Đại-Trưởng-lão Añfasikondañna là bác 
Thánh Thanh-văn đệ-tử cũng là vị ty-khwu đầu 
tiên trong giảo-pháp cua Đức-Phát Gotama. 


56 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Vi vậy, ngày rám tháng 6 là ngày Tam-Báo: 
Đức-Phát-bảo, Duc-Phdp-bao, Đức-Tăng-bảo 
trọn vẹn lân đâu tiên xuât hiện trên thê gian. 


Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


Bài kinh Chuyén-pháp-luán (Dhammacakkap- 
pavattanasutta) là một bài kinh cốt lõi trọng yếu 
trong Phật-giáo, bởi vì trong bài kinh này Dic- 
Phật thuyết giảng vé pháp-hành trung-đạo đó 
là pháp-hành bát-chánh-dao dân đến chúng- 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé. 

Đức-Phật thuyết giảng vé tứ thánh-dé, và 
mỗi thánh-dé có tam-tuệ-luân luân chuyển theo 
tuân tự từ trí-tuệ-học (saccañana), đến trí-tuệ- 
hành (kiccañana) dán đến quả trí-tuệ thành 
(katanana) (3x4) thành 12 loại trí-tué. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

‘Này chư t)-khưu! Khi nào tri-tuệ thién-tué 
thấy rõ, biét rõ thật-tánh của tứ thánh-dé theo 
tam-tué-luán (tri-tué-hoc, tri-tuệ-hành, trí-tué- 
thành) (4x3) thành 12 loại tríi-tué hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tinh chua phát sinh dén vói 
Nhu-Lai. 

- Này chư ty-khwu! Khi ấy Như-Lai chua 
truyén dạy răng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác vô thượng trong 
toàn cõi thé giới chüng-sinh: nhân-loại, vua 


LỜI NÓI ĐẦU 57 


chúa, sa-món, bà-la-món, chu-thién, ma-vwong 
và pham-thién ca thay. 

- Này chư ty-khwu! Khi nào trí-tué thién-tué 
tháy ró, biét ró thát-tánh cua tw thánh-dé theo 
tam-tué-luán, (trí-tué-hoc, tri-tuệ-hành, tríi-tué- 
thành) (4x3) thành 12 loại tri-tué hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tinh dá phát sinh dén vói 
Nhu-Lai. 

- Này chư ty-khuru! Khi ấy, Như-Lai dóng dac 
khẳng định truyền day ràng: “Như-Lai dá 
chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Dáüng-Giác 
vô thượng trong toàn cõi thé giới chüng-sinh: 
nhán-loai, vua chua, sa-món, bà-la-môn, chu- 
thiên, ma-vwong và pham-thién ca thay”. 

“Trị-tuệ quán-triét đã phát sinh đến với Nhu- 
Lai, biết rõ rằng: "A-ra-hán Thánh-quá-tué giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hw hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp nào nữa. ” 

Cho nên, đối với các hàng thanh-văn dé-tw 
của Đức-Phật, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
đúng theo pháp-hành trung-đạo dé dán đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé, cán ' phái học hoi 
hiéu biét ró vé bài kinh Chuyén-pháp-luán 
(Dhammacakkappavattanasutta), dé làm nén táng 
căn bản thực-hành pháp-hành thién-tué dán đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật. 


58 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Bài kinh Dhammacakkappavattanasuttapali 
này duoc phán ra từng đoạn có đánh só theo 
tuân tự, được dich ra nghĩa từng chữ và giảng 
giải tóm lược. 

* Và đặc biệt có phán từ ngữ Pali trong bài 
kinh Dhammacakkappavattanasutta dé dành cho 
những độc giá nào muốn học thuộc lòng bài kinh 
này, đồng thời hiểu rõ nghĩa từng chữ từng câu 
mà độc giả ấy dang doc, để làm tăng trưởng duc- 
tin sâu sắc và trí-tué sáng suót cua dóc giá áy. 


* Quyén sách nhó bài kinh Chuyén-pháp-luán 
Dhammacakkappavattanasutta này là bài kinh 
bao quát toàn giáo-pháp của Đúc-Phậit, bán sư 
đã có găng giảng-giải tóm lược một phán nào 
được bấy nhiêu thói! 

Tuy bán sw có găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ vé bài kinh này, 
song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
trảnh khỏi những điều sơ sói, thám chí còn có 
chó sai ngoài khá năng hiểu biết của bán sư. 

Để lân sau tái bản được hoàn thiện hon, kính 
mong chư bậc thién-trí có tám từ chỉ giáo, góp y 
chân tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của Chung, mà mỗi người trong chúng. ta, ai cũng 
có bón phận đóng góp xây dựng, dé cho soạn 


LỜI NÓI ĐẦU 59 


phẩm này được hoàn hảo, háu mong dem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bán sư kinh cán đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý Ngài ghi nhận nơi dây lòng chán 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 


* Quyển sách nhỏ bài kinh Chuyén-pháp-luán 
Dhammacakkappavattanasutta này được hoàn 
thành do nhờ nhiễu người giúp đỡ như là 
Dhammavara Samanera xem kỹ bản thảo, 
Dhammananda upàsika đã tán tám xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách. Các 
thí chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin 
trong sạch lo đóng góp phí in ấn, và được Nhà 
xuất bản Tôn giáo cho phép án hành. Bán sư vô 
cùng hoan hy biết ơn tất cả quy vị. 

Nhán dip này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (ty-khuwu Hộ-Pháp) thành kính dáng 
phán pháp-thí thanh cao này đến Ngài Dai- 
Trưởng-lão Hó-Tóng, Vamsarakkhitamahathera 
là sw phụ của con, động thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bwu-Chon, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Tw- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hó-Nhán (chùa Thién- 
Lâm, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 


60 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


công dem Phát-giáo Nguyén-thuy (Theravada) 
vé truyén bá trén qué huong Viét-Nam thán yéu, 
và xin kính dáng phán phuóc-thién thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Mién-Dién), đã có công dạy dỗ 
con vé pháp-hoc và pháp-hánh. 

Con kính mong quy Ngài hoan hy. 


Idam no fiatinam hotu, sukhità hontu ñatayo. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyền của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quy vi hoan hy nhận phán 
phước-thiện thanh cao này dé thoát khói cánh 
khó, duoc an-lac láu dài. 


Imam puññabhagam mata-pitu-acariya- 
ñāti-mittānañceva sesasabbasattanañca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhana sukhità hontu, 
dukkhā muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hwóng, chia phân 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chung-sinh từ cối dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, 
suc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quy vị hoan hy nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ vị 


LỜI NÓI ĐẦU 61 


thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp moi nơi. 


Idam me dhammadànam asavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dán dắt 
mói người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, diét 
tán duoc moi phién-náo trám-luán, gidi thoát 
khổ tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Nếu mỗi người trong chung con chua diét tán 
được moi phién- -não trám-luán, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giói, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bdo, tin nghiệp và quả cua 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bác 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch noi bác thiện-trí, 
có găng tinh-tán thực-hành theo lời giáo-huán 


62 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


của bác thién-tri, không ngừng tao moi pháp- 
hanh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
dé mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hám. 

Trong kiép tw sinh luán-hói, mói khi chüng 
con được nghe tin lành Dwc-Phát, Đúc-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hy lạc, có đức- 
tin trong sạch noi Đức-Phật, Dwc-Pháp, Đúc- 
Tăng, quyết tám tim đến nơi ấy, dé háu dành lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có gắng 
tinh-tán thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, để mong chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niét- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hdn sẽ tịch diệt 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong 
tam-giói. 

Nay, chüng con hét lóng thành kính tho phép 
quy-y Tam-báo và thành tám hó tri Tam-bao 
cho đến tron đời, tron kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sáu 
sắc trong Phật-giáo. 


LỜI NÓI ĐẦU 63 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hó trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả báu ở cối người (manussasampatti), hưởng 
được moi sự an-lạc như thé nào, cũng không 
đắm say trong cối người; hoặc dù có được thành 
tựu quả báu ở cối troi (devasampatti), hưởng 
được mọi an-lac như thé nào, cũng không đắm 
say trong coi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có câu mong sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niét-bàn 
(Nibbànasampatti) mà thôi, dé mong giải thoát 
khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


Icchitam patthitam amham, 

khippameva samijjhatu. 

Diéu mong uóc, y nguyén cúa chúng con 
Cáu mong sóm duoc thành tuu nhu y. 


PL. 2562 / DL. 2018 

Rirng Nui Vién Khóng 

Xà Tóc Tién, Huyén Tán Thành 
Tinh Bà Rịa — Vũng Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


64 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Ba Ngày Lich Sir Trong Dai Trong Phát-Giáo 


Theo truyén thóng Phát-Giáo-Nguyén-Thuy 
có 3 ngày lich su trong dai nhu sau: 

1-Ngày rằm tháng tw (âm-lịch) có 3 sự kiện 
lich sit trùng hop theo thời gian khác nhau: 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha 
dán-sinh kiép chót vào ngày ram tháng tw, tai 
khu vườn Lumbini. (nay thuộc về nước Nepal). 

* Dwc-Bó-tát Chánh-Dàáng-Giác Siddhattha 
trở thành Dwc-Phát-Chánh-Dáng-Giác có danh 
hiệu là Ditc-Phát Gotama vào ngày rằm tháng 
tư, tròn đúng 35 tuổi, tại khu rừng Uruvelà, 

* Dirc-Phát Gotama thuyét- pháp té dó chüng 
sinh suốt 45 năm, đến ngày răm tháng tư, tịch 
diệt Niét-bàn tròn đúng 80 tuổi, tại khu rừng 
Kusinara. 

2- Ngày rằm tháng sáu (âm-lịch) 2 tháng sau 
khi trở thành Đúc-Phật Gotama lần dáu tiên 
thuyết giảng bài kinh Dhammacakkappavatana- 
sutta: kinh Chuyén-pháp-luán tế độ nhóm 5 ty- 
khwu, tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gân kinh-thành Baranast. 

* Tam-báo: Đức-Phật-báo, Đức-Pháp-báo, 
Đức-Tăng-bảo đây du tron ven xuát hién trén 
thé gian, vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) sau khi 
trở thành Đức-Phát Gotama tron 2 tháng. 


LỜI NÓI ĐẦU 65 


3- Ngày rằm tháng giêng (âm-lịch) 9 tháng 
sau khi trở thành Đức-Phật Gotama, Dai-hói 
chư Thánh-A-ra-hán góm có 1.250 vi lán dáu, 
tại ngôi chùa Veluvana, gân kinh-thành Rajagaha. 

* Ngày rằm tháng tw là ngày Đức-Phật-Bảo. 

* Ngày rằm tháng sáu là ngày Ditc-Pháp-Báo. 

* Ngày rằm tháng giéng là ngày Đức-Tăng-Bảo. 


MUC LUC 
KE LÉ BÁI TAM-BÁO 
LÓI NÓI DÀU 


Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 
Dhammacakkappavattanasutta 


* Bài kinh Chuyển-Pháp-Luân............................ 1 
* Y nghĩa bài kë khai kinh Chuyén-Pháp-Luán.....11 
* Y nghĩa bài kinh Chuyén-Pháp-Luán ................. 12 
- Hai pháp tháp hen... 12 
- Pháp-hành trung-dao ......................................... 13 
- Tú Thánh-ĝé SP... 14 
1- Khő-Thánh-ĝé a5 teen corani 14 
2- Nhân sinh khổ-Thánh-đề......................-----5¿ 15 
3- Diệt Khổ-Thánh-đề.......................--2: 22255552 l6 
4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé........... l6 

- Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-dé ....................... 17 
l- Tam-tué-luán trong khó-Thánh-dé .................. 17 
1.1- Trí-tuệ-học biết tứ Thánh-dé ..................... 17 


1.2- Trí-tué-hành phận sự biết tứ Thánh-dé.......17 
1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự biết 
tứ Thánh-dé ................... 18 
2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khó-Thánh-dé 19 
2.1- Trí-tué-hoc biết nhân sinh khó-Thánh-dé 19 
2.2- Trí-tuệ-hành phậnsự diệt 
nhân sinh khó-Thánh-dé ......... 20 
2.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phán sự diệt tận 
nhân sinh khó-Thánh-dé ........ 21 


2 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


3- Tam-tuệ-luân trong diệt khó-Thánh-dé bosses 21 
3.1- Trí-tuệ-học biết diệt khó-Thánh-dé ........... 21 
3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ 

diệt khó- Thánh-dé............... 22 


3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
chứng ngộ Niét-bàn diệt khó- Thánh-dé.....23 
4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khó-Thánh-dé .......24 
4.1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến 
diệt khó- Thánh-dé .......24 
4.2- Trí-tuệ-hành phận sự tién hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khó- Thánh-dé .................. 25 
4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
tién hành pháp-hành dẫn đến 
diệt khó-Thánh-dé.....26 


- Vai trò quan trong của tam-tuệ-luân .................. 26 
#.L LÚC quán HO eddie lu ( 3 b054Asu xổ Chống dedu hts 2) 
- Truóng lao Kondañña chúng ngó 

chân-lý tứ Thánh-dé ............ 28 


- Toàn thé chư-thiên, phạm-thiên 
đồng tán duong ca tụng ......28 
- Ngài đại- Trưởng lão Kondañña có tên gọi 
là Aññasikondañña............. 31 
- Ngài dai- Trưởng lão Aññasikondañña 
xin thọ ty-khuu ........ 32 


* Tam-Bảo xuất hiện trên thé gian ......................... 34 
- Đức-Phật tiếp tuc day 4 vị tỳ-khưu..................... 35 
- Tóm lược tứ Thánh-đễ......................------:---‹-+: 38 
1- Tam-tuệ-luân trong khó-Thánh-dé .................... 4] 


2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khó-Thánh-dé....42 


MUC LUC 3 


3- Tam-tuệ-luân trong diệt khó-Thánh-dé ............. 42 
4- Tam-tué-luán trong pháp-hành dàn dén 

diệt khó-Thánh-dé ............... 43 

* Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ...................... -- 44 

1- 4 Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-dé ...................... 45 

1.1- Khó-Thánh-dé đó là ngũ-uân chấp thủ......... 45 

- Ngũ-uân chấp thủ có 5 pháp......................--- 46 


1.2- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-ái........ 48 
- Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 


108 loại........... 48 

1.3- Diệt khó-Thánh-dé là Niết-Bàn ................... 49 
- Niết-Bàn có 2 loại, 3 loai... 49 
1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé......... 52 
- Bát-chánh-đạo có 8 chánh ............................... .- 52 


- Bát-chánh-dao tam-giói và siéu-tam-giói.......55 
2- 4 Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-dé ....... 62 
3- 4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 


trong tứ Thánh-dé ............ 65 
- Quan hệ nhân quả của tam-tué-luán ................... 68 
- Bảng tóm tắt tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề.... 70 
- Tam-tuệ-luân của 4 bậc Thánh-nhàn.................. 71 
- Tính chát 4 phán su trong tú Thánh-dé ............... 72 
- 4 Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-dé ......... 73 
- 4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-dé ......... 74 
- Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành ............ 76 
- Tứ thánh-dé trong giáo-pháp của Düc-Phát ........ 77 
- Nhân quả liên quan của tứ Thánh-dé................... 87 
* Pháp-hành trung-dao............................................ 89 


- Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-dao.....91 


4 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Pháp-hành trung-dao là pháp-hành tứ-niệm-xứ 92 


- Pháp-hành trung-dao có 2 giai doan................... 93 
- Thuc-hành pháp-hành trung-dao ....................... 95 
- Thuc-hành sai pháp-hành trung-dao ................ 97 
- Thuc-hành đúng pháp-hành trung-dao ............ 98 
- Nhân duyên phát sinh chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác ........... 101 
- Y nghĩa Yonisomanasikãra ........................... 102 
- Tính chất đặc biệt của Yonisomanasikãra ..... 103 
- Ayonisomanasikara ...................................-- ---- 106 
- Pháp-dáo-dién (Vippallasa) có 3 loai ............ 107 
* Trí-tuệ thiền-fuệ.........................---2- neer 109 
- Trí-tué thiền-tuệ có 16 loại............................... 109 
1: Tritue Ont naL coerente 109 
- Vai trò trí-tuệ thứ nhất......................--...---- 113 
2- Tri-tuê thú nhi .............................................. 114 
- Nhân duyên phát sinh mỗi danh-pháp......... 115 
- Sác-pháp phát sinh do 4 nhân duyên .......... 119 
- Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành 
thiàn-tué.................... 126 
- Tiéu-nhàp-luu Cülasotapanna...................... 127 
3- Trí-tué thiën-tué thứ ba... 128 
4- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ tư.........................-------- 131 
- Sự sinh của sác-pháp là do 
nhân-duyên-sinh .................. 133 
- Sự diệt của sắc-pháp là do 
nhán-duyén-diét ................... 133 


- Sự sinh của danh-pháp là do 
nhân-duyên-sinh .................. 134 


MUC LUC 5 


- Su diệt của danh-pháp là do 


nhân-duyên-diệt ................... 134 
- Sự sinh sự diệt của danh-pháp....................... 135 
- Sự sinh sự diệt của sắc-pháp HẦU 01 6 SNA 135 
- Sự sinh sự diệt của tứ oai-nghi .................... 137 
- Sự sinh sự diệt của ngü-uán VOCI h0 139 
- Trang-thái-chung sãmaññalakkhana............ 143 
- Trí-tuệ thién-tué thứ tư có 2 loại.................. 144 
l- Taruna udayabbayãnupassanañana ......... 144 
2- Balava udayabbayanupassanáafiana ......... 145 
- Giảng giải 
l- Taruna udayabbayãnupassanañãna............ 145 
* Vipassanupakkilesa là thé nào? ..................... 146 


- Giảng giải 10 pháp bán của trí-tuệ thión-tué ..147 
- Tích Ngài Truóng-lào Mahanagatthera.......... 163 


- 10 loại pháp bán của trí-tuệ thién-tué............ 168 
- Khóng nhàn thúc duoc pháp bán 
của thién-tué ............ 170 
- Nhận thức được pháp bán của thiền-tuệ........ 172 
2- Balava udayabbayanupassanafiapa ............. 177 
- Tính chát của trí-tué thiền-tuệ thứ 4.............. 177 
- Ba gút mắt của pháp-hành thiền-tuệ............. 178 
5- Trí-tué thiỀn-tuệ thứ năm......................--- -- +: 185 
- Quả báu của trí-tuệ thién-tué thứ năm.......... 190 
6- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 ............................------- 191 
- Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6............. 193 
- Pháp kinh sợ của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 ....... 95 
7- Trí-tuệ thiỀn-tuệ thứ 7 .....................---- 5-55: 197 


- Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7............. 198 


KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


1- Dói-tuong kinh sợ và dói-tugng an tinh.....201 
2- Đối-tượng khó và đối-tượng an-lac............ 205 
3- Dói-tuong pháp hữu vi và Niét-bàn ........... 208 
- Thuc-hành 10 loại trí-tué thiền-tuệ ............... 210 
8- Trí-tué thián-tué thứ 8....................--- 5-55: 212 
- 7 pháp anupassanä .................................... 214 
- Ba loại trí-tué thièn-tuê ............... aaa... 217 
9- Trí-tué thién-tué thứ 9 .................... aaa. 220 
10- Trí-tué thiền-tuệ thứ 10......................--¿- + 228 
11- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11............................... 231 
- Sắc- -uán có 10 tính chất ............................-- 235 
- Sác-uán có 12 tính chất ......................---:-z-z2 236 
- Tính chất của trí-tué thiền-tuệ thứ 11.......... 239 
- Ba trí-tuệ thiền-tuệ cùng mục đích............. 243 
- Tính chất của sañkharupekkhañana ............ 250 
- Nguyên nhân của mỗi pháp-hành................ 245 
- Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân ................... 250 

- 7Nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả ................. 253 
- Đối-tượng trước Thánh-dao lÓ-trinh-tàm ....254 
12- Trí-tué thiỀn-tuệ thứ 12 ................ sss 255 
- Đồ biéu Nháp-luu thánh-dao lộ-trình-tâm ....257 
222^ GSb THO soe rec ouod te pe cadi sun 260 
- 2 loai dói-tuogng_............. ade deme 260 
- 4 loai trí-tué thiŠn-tuë.........................a..... 261 
- Giảng giải saccanulomañana........................ 262 
13- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13........................------ 266 
- Tính chất gotrabhuñãna........................--- - 269 


- Anulomafiana và gotrabhufiana .................. 270 


MUC LUC 7 


14- Trí-tué thién-tué thứ 14... 273 
15- Trí-tué thién-tué thứ 15 ...........................---- 273 
16- Trí-tuệ thién-tué thứ 16_.................. a... 275 
1- Bậc Thánh Nháp-Luu (Sotapanna).............. 275 

- Magganfiana Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc ......... 276 

- Phalañana Thánh-quả-tuệ có 4 bác.............. 276 
2- Bậc Thánh Nhát-lai (Sakadãgãmi)............... 297 
3- Bác Thánh Bắt-lai (Anàgàmi) ..................... 282 
4- Bác Thánh A-ra-hán (Arahatta)................... 287 
* Bón Thánh-Dao-Tué ............................-- 2s: 292 
- 4 pháp-trám-luán (ãsava)....................... ..--- 294 

- 10 loại phiền-não (kilesa)....................-----‹-- 296 

* 12 bắt-thiện-tâm (akusalacitta) ..................... 297 
* 14 bát-thién tâm-sở (akusalacetasika)............ 297 
* Bâc Thánh Hilario a oe et boh fot 299 
l- Bậc Thánh Nháp-Luu (Sotãpanna)................ 299 
- Bác Thánh Nhập-lưu đặc biệt....................... 301 
2- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadagami) ................ 302 
3- Bác Thánh Bát-lai (Anagami) ....................... 303 
- Bậc Thánh Bát-lai có 5 hạng........................ 303 
4- Bác Thánh A-ra-hán (Arahatta).................... 304 
* Phát-giáo có 3 loal............................................. 311 


* Từ ngữ Pali trong bài kinh Chuyén-pháp-luán ...315 
DOAN KÉT 


TÀI LIEU THAM KHÁO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammaàsambuddhassa 


DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA 
(Kë khai kinh Chuyén-pháp-luán) 


Bhikkhünam paricavagginam, 
Isipatana nàmake. 

Migadaye dhammavaram, 
yam tam nibbànapapakam. 
Sahampati nàmakena, 
mahàbrahmena yacito. 
Catusaccam pakasento, 
Lokanatho adesayi. 


Nanditam sabbavedehi, 


sabbasampatti sadhakam. 
Sabbalokahitatthaya, ( 
Dhammacakkam bhanama he. 


! Có bàn khác là *Maggaphalasukhatthàya". 


2 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Dhammacakkappavattanasutta/" 


1- Evam me sutam, ekam samayam Bhagava 
Baranasiyam  viharati, lIsipatane migadaye. 
Tatra kho Bhagava pañcavaggiye  bhikkhü 
amantesi. 


2- Dveme bhikkhave, antà pabbajitena na 
sevitabba. Katame dve? 


* Yo cayam kamesu kaàmasukhallikanuyogo 
hino gammo  pothujjaniko anariyo anattha- 
samhito, 

* Yo cayam attakilamathanuyogo dukkho 
anariyo anatthasamhito. 


3- Ete kho bhikkhave, ubho ante anupagamma 
majjhimà patipadà Tathagatena abhisambuddha 
cakkhukarant fianakarani upasamaya abhifinaya 
sambodhaya nibbànaya samvattati. 

Katama ca sa bhikkhave, majjhimà patipadà 
Tathagatena | abhisambuddha | cakkhukarant 
Hanakarami upasamaya abhiññaya sambodhaya 
nibbaànaya samvattati. 

Ayameva ariyo atthangiko maggo. 

Seyyathidam- 


Sammadiftthi, sammasankappo, sammavaca, 


! Samyuttanikaya, Mahàvaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 


Dhammacakkappavattanasutta 3 


sammükammanto, sammà-djivo, sammàvayamo, 
sammasati, sammasamadhi. 

Ayam kho sa bhikkhave, majjhimaà patipadaà 
Tathagatena | abhisambuddha | cakkhukarant 
füanakarani upasamaya abhinñaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati. 

*4- ldam kho pana bhikkhave, dukkham 
ariyasaccam. 

Jatipi dukkha, jarapi dukkha, byadhipi dukkho, 
maranampi dukkham,  appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham 
na labhati, tampi | dukkham, | samkhittena 
paficupadanakkhandha dukkha. 

*5- ]dam kho pana bhikkhave, dukkha- 
samudayam ariyasaccam. 

Yayam  tanhà | ponobbhavika | nandiraga- 
sahagatà tatratatrabhinandint. 


Seyyathidam- 
Kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. 


*6- ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodham ariyasaccam. 

Yo tassayeva tanhàya asesaviraganirodho 
cago patinissaggo mutti analayo. 


*7- ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodhagamini patipadà ariyasaccam. 


4 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Ayameva ariyo atthangiko maggo. 

Seyyathidam- 

Sammaditthi, sammasankappo, sammavacä, 
sammakammanto, sammđ-đjivo, sammavayamo, 
sammasati, sammasamadhi. 


8- "Idam  dukkham  |ariyasaccan"ti me 
bhikkhave, pubbe | ananussutesu | dhammesu 
cakkhum | udapadi ñanam  udapadi, paññā 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

9- "Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariüfüeyyan"ti | me bhikkhave, | pubbe 
ananussutesu  dhammesu cakkhum | udapadi, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 

10- "Tam kho panidam dukkham ariya- 
saccam pariññatan”i me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu  dhammesu | cakkhum | udapadi, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
đloko udapadi. 

1l- "Idam dukkhasamudayam ariyasaccan "ti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fíanam  udapadi, paññā 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

12- "Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccam | pahatabban"ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 


Dhammacakkappavattanasutta 5 


ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 

13- "Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahiman"ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu  dhammesu | cakkhum | udapadi, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 

14- "Idam dukkhanirodham  ariyasaccan "ti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum | udapaádi, fíanam  udapadi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

15- "Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatabban"ti me bhikkhave, 
pubbe | ananussutesu | dhammesu | cakkhum 
udapadi, fíianam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

16- "Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam | sacchikatan"ti me bhikkhave, 
pubbe | ananussutesu đdhammesu | cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 


17- "Idam dukkhanirodhagamini patipadà 
ariyasaccan"ti ^| me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapddl, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 


6 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


18- "Tam kho panidam dukkhanirodhagaminr 
patipadaà | ariyasaccam — bhàvetabban"ti me 
bhikkhave, pubbe  ananussutesu | dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam  udapadi, paññā 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

19- "Tam kho panidam  dukkhanirodha- 
gamini patipadà ariyasaccam bhāvitan”ti me 
bhikkhave,  pubbe | ananussutesu | dhammesu 
cakkhum | udapadi, ñanam  udapadi, paññā 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


20- Yavakivarica me bhikkhave, imesu catüsu 
ariyasaccesu evam tiparivattam dvadasakaram 
yathabhütam fíanadassanam na suvisuddham 
ahosi. 


Neva tava ham bhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake | sassamanabrahmaniyà 
pajaya sadevamanussaya "anuttaram  samma- 
sambodhim abhisambuddho 'ti paccafinasim. 


21- Yato ca kho me bhikkhave, imesu catüsu 
ariyasaccesu evam tiparivattam dvadasakaram 
yathabhütam ñanadassanam suvisuddham ahosi. 


Atha ham bhikkhave, sadevake loke samarake 
sabrahmake | sassamanabrahmaniyà | pajaya 
sadevamanussaya "anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho 'ti paccafifasim. 


Dhammacakkappavattanasutta T 


22- Ñanañca pana me dassanam udapadi, 

“A Fiuppa : (1) MEUSE ; 

ippà me vimutti' ”, ayamantima jati, natthi 
dani punabbhavo "ti. 


23- Idamavoca Bhagava. 


Attamanàá paficavaggiya bhikkhü Bhagavato 
bhasitam abhinandunti. 


24- Imasmim ca pana veyyakaranasmim 
bhafiüamane ayasmato Kondaffñassa | virajam 
vitamalam dhammacakkhum udapadi "yam kiNci 
samudayadhammam, sabbam | tam | nirodha- 
dhamman "ti. 


25- Pavattite ca pana Bhagavatà dhamma- 
cakke bhummà deva saddamanussávesum "etam 
Bhagavata Baranasiyam  Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanena và brahmanena và 
devena và mārena và brahmunà và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Bhummànam devanamn saddam  sutvà 
catumaharajika deva saddamanussavesum "etam 
Bhagavata Baranasiyam  Isipatane | migadaye 
anuttaram dhammacakkam  pavattitam  appati- 
vattipam samanema và brahmanena và devena 
và mārena và brahmuna và kenaci và lokasmin "ti. 


' Syama cetovimutti. 


8 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


* Catumaharajikanam devanam saddam sutva 
tavatinsa deva saddamanussavesum “etam 
Bhagavata Baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appati- 
vattiyam samanema va brahmanena va devena va 
marena va brahmuna và kenaci va lokasmin "ti. 


* Tavatimsanam devanam saddam  sutvà 

- - E - €“ 77 

yama deva saddamanussavesum "etam Bhagavatà 

Baranasiyam Isipatane migadàye anuttaram 

dhammacakkam | pavattitam | appativattiyam 

samanema và brahmanena vã devena và marena 
và brahmunaà và kenaci và lokasmin "ti. 


* Yamanam devànam saddam sutvà tusità 
deva saddamanussavesum | "etam | Bhagavata 
Baranasiyam Isipatane migadàye anuttaram 
dhammacakkam | pavattitam ^ appativattiyam 
samanema và brahmanena và devena và marena 
vã brahmuna và kenaci và lokasmin "ti. 


*  Tusitanam | devinam saddam — sutvà 
nimmanarati deva saddamanussaávesum “etam 
Bhagavataà Baranasiyam  Isipatane  migadaye 
anuttaram  dhammacakkam | pavattitam | appati- 
vattiypam samanema và brahmanena và devena và 
mārena và brahmunà và kenaci và lokasmin "ti. 


* Nimmanaratinam devànam saddam sutva 
paranimmitavasavatti deva saddamanussavesum 
"etam | Bhagavata | Baranasiyam | Isipatane 


Dhammacakkappavattanasutta 9 


migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena vã 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Paranimmitavasavattmam devanam saddam 
sutva brahmakayika deva saddamanussavesum 
"etam . Bhagavatà | Baranasiyam | Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena vã 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


Itiha tena  khanena tena  layena tena 
muhuttena yàva brahmalokà saddo abbhuggacchi. 


26- Ayafca dasasahassilokadhatu samkampi 
sampakampi sampavedhi. 


27- Appamano ca ulāro obhaso loke 
paturahosi ^ atikkamma | devànam deva- 
nubhavanti. 


28- Atha kho Bhagava imam udànam udanesi 

" Anfiasi vata bho Kondanno! 

Annasi vata bho Kondanno!" ti. 

Iti hidam aàyasmato Kondafinassa “Anññasi- 
kondañño” tveva namam ahosi ti. 

29- Atha kho ayasma Aññasikondañño dittha- 
dhammo pattadhammo  viditadhammo  pariyo- 


10 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


galhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho 
vesarajjappatto | aparappaccayo  satthusasane 
Bhagavantam etadavoca. 

"Labheyya'ham Bhante, Bhagavato santike 
pabbajjam, labheyyam upasampadan "ti. 

30- “Ehi  bhikkhü" ti | Bhagava  avoca, 
"svakkhato | dhammo, | cara | brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyayä "ti. 

Sava tassa ayasmato upasampada ahost ti. 


(Dhammacakkappavattanasuttam nitthitam) 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 11 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con dem hết lòng thành kính dánh lễ Đức- 
T hé-T: ôn åy, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác. 


Bài kinh Chuyén-Pháp-Luán 
(Dhammacakkappavattanasutta) 


Y Nghia Ké Khai Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


35 


"Bhikkhünam paficavagginam... 


Vi Dai-Pham-thién Sa-ham-pa-ti, 

Thinh cầu Đức-Phậi, thuyết pháp độ sinh, 
Đức-Phật đại bi nhận lời câu thỉnh. 

Thuyết pháp giảng giải pháp tứ Thánh-dé. 
Chánh-pháp cao thượng chứng ngộ Niét-bàn. 
Tế độ chüng-sinh, nhóm năm t)-khưu. 

Tại khu rừng rậm, nơi phóng sinh nai. 

Tên gọi là I-si-pa-ta-na. 

Mong sự lợi ích cho toàn chúng-sinh. 

Lắng nghe bài kinh Chuyén-pháp-luán này. 
Thành tựu kết quả cói người, cõi trời. 
Niét-bàn tịch tịnh an-lac tuyệt đi. 

Chúng tôi tụng kinh Chuyén-pháp-luán ấy. 


12 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Y Nghĩa Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


Lói Ngài Truóng-lào Ananda bach vói Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahàkassapa ràng: 


33 


- "Evam me sutam ... 

- Kính bach Ngài Dai-Truwong-láo Maha- 
kassapa khá kính, con là Ananda duoc nghe bài 
kinh Chuyén-pháp-luán từ Đức-Thế- Tôn như váy: 


Một thuở no, Đúc-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
phóng sinh nai, tên là Isipatana, trước kia Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, chư Phật Độc-Giác đã 
từng ngự xuống đây. Tai nơi ấy, Đức-Thế-Tôn 
goi nhóm 5 ty-khwu là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondanna, Ngài Truóng-lào Vappa, Ngài Trưởng 
lão Bhaddiya, Ngài Trưởng-lão Mahanama và 
Ngài Trưởng-lão Assaji mà truyền dạy rằng: 

Hai Pháp Thấp Hèn (Dve anta) 

- Này chư ty-khuu! Có 2 pháp thấp hèn cực 
đoan thuộc vé hai biên kiến mà người xuất gia 
không nên hành. 

Hai pháp ấy như thé nào? 


* Một là việc thường thụ hưởng dục lạc trong 
ngũ-dục do tâm tham-ái hợp với thường-kiễn, là 
pháp thấp hèn của hạng phàm-nhân trong đời, 
không phải là pháp-hành cua bác Thánh-nhán, 
không dem lại lợi ích an-lac. 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 13 


* Hai là viéc thuong tw ép xác hành khó minh 
do tâm sân và có dogan-kién, thuộc pháp-hành 
khó-hanh của ngoại đạo, không phải là pháp- 
hành của bậc Thánh-nhân, không đem lại lợi ích 
an-lạc. 


Pháp-Hành Trung-Dao (Majjhimapatipada) 


- Này chư ty-khuu! Không thiên vé 2 pháp 
tháp hén thuóc vé thuong-kién và doan-kién áy, 
Nhu-Lai đã thực-hành theo pháp-hành trung- 
đạo nén đã chứng ngộ chân-lý tir Thánh-dé bằng 
tri-tuê thiên-tuê siéu-tam-giói, làm cho tué- 
nhãn (cakkhu) đã phát sinh thấy rõ, biết ró tứ 
Thánh-dé, làm cho trí-tuệ thién-tuà siêu-tam- 
giới (ñãna) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tử 
Thánh-dé, dé chứng ngộ Niét-bàn làm vắng lặng 
mọi phiên-não, để phát sinh trí-tué thién-tué 
siêu-tam-giới đặc biệt chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, để tịch diệt Niét-bàn, gidi thoát 
khó tit sinh luán-hói trong tam-giói. 

- Này chư ty-khuu! Nhu-Lai dà thực-hành 
theo pháp-hành trung-dao nén dá chung ngó 
chán-ly tứ Thánh-dé bằng trí-tué thién-tué siêu- 
tam-giói, làm cho tué-nhán (cakkhu) dà phát 
sinh tháy rõ, biết rõ tứ Thánh-dé, làm cho trí-tuệ 
thiền-tuệ siéu-tam-giói (ñana) đã phát sinh thấy 
rõ, biết rõ tứ Thánh-dé, để chứng ngộ Niét-bàn 
làm vắng lặng mọi phiên não, dé phát sinh trí- 


14 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


tué thién-tué siéu-tam-giói đặc biệt chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quả, dé tịch diệt Niét-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Pháp-hành trung-đạo như thé nào? 

- Này chu: tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo đó 
chính là Thánh-dao hop du 8 chánh cao thượng 
là chánh-kiến, chánh-tw-duy, chánh-ngít, chánh- 
nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, 
chánh-dinh. 

Thánh-dao hop du 8 chánh cao thuong này 
goi là pháp-hành trung-dao. 

- Này chư ty-khuu! Nhu-Lai dà thực-hành 
theo pháp-hành trung-đạo này đã chung ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé bang trí-tué thién-tué siêu- 
tam-giói, làm cho tué-nhán (cakkhu) đã phát 
sinh tháy rõ, biết rõ tứ Thánh-dé, làm cho trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới (ñana) đã phát sinh thấy 
rõ, biết rõ tứ Thánh-dé, để chứng ngộ Niét-bàn 
làm vắng lặng mọi phiên não, dé phát sinh tri- 
tuệ thién-tué siéu-tam-giói đặc biệt chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quá, để tịch diệt Niét-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 


Tứ Thánh-Dé 
1- Khó-Thánh-dé (Dukkha Ariyasacca) 


- Này chư tỳ-khưu! Khó-Thánh-dé là chán-ly 
mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là: 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 15 


* Tái-sinh là khó, già là khó, bénh là khó, 
chét là khó. 

* Phải gân gũi, thân cận với người không 
thương yêu là khổ. 

* Phải xa lìa người thương yêu là khổ. 

* Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, 
đừng có bệnh, đừng có chết ... mà diéu ấy không 
thể nào được như ý là khổ. 

Tóm lại, chấp trong ngü-uán cháp-thü do tâm 
tham-ái và tà-kién là khó. 

Những thát-tánh khó ấy goi là khó-Thánh-dé. 


2- Nhân Sinh Khó-Thánh-Dé 
(Dukkhasamudaya Ariyasacca) 

- Này chư tp-khuu! Nhân sinh khó-Thánh-dé là 
chán-ly mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là 
tham-ái là nhân dát dán tái-sinh kiép sau, hop vói 
tham muón, ái-duc say mé trong mói kiếp Ay, say 
mê trong các dói-tuong, đắm say trong kiép sóng. 

Nhán sinh khó-Thánh-dé áy là: 

* Duc-di (kamatanha: tham-di trong 6 dói- 
tượng ải: (sắc-ái, thanh-àái, hương-ái, vi-di, xúc- 
ái, pháp-di). 

* Hiru-ái (bhavatanhà): tham-ái trong 6 dói- 
tượng ái hop với thuóng-kién, hoặc tham-di 
trong. các bác thién sdc-giói, vó- sác-giói, trong 
Cối săc-giới, cõi vó-sác-giói. 


16 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


* Phi-hữu-ái (vibhavatanha): Tham-di trong 
6 dói-tuong ái hop vói doan-kién. 


Những thát-tánh tham-ái áy goi là nhán sinh 
khó-Thánh-dé. 


3- Diệt Khó-Thánh-Dé (Dukkhanirodha 
Ariyasacca) 

- Này chư ty-khwu! Diệt khó-Thánh-dé là 
chán-ly mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là 
Niét-bàn là pháp diệt tán được mọi tham-ái ấy 
không còn dự sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, Niét- 
bàn xả ly tát cá, Niét-bàn tir bó cháp trong ngü- 
uán chấp-thủ, Niét-bàn giải thoát khó, Niét-bàn 
khóng cón luyén ái, khóng cón dính mác. 

Nhüng thát-tánh Niét-bàn áy goi là diét khó- 
Thánh-dé. 


4- Pháp-Hành Dẫn Đến Diệt Khó-Thánh-Dé 
(Dukkhanirodhagamini Patipada Ariyasacca) 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành dán đến chứng 
ngộ Niét-bàn, diệt khó-Thánh-dé là chán-ly mà 
bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là Thánh- 
đạo hop dú 8 chánh là chánh-kién, chánh-tw- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, 
chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh. 

Những thát-tánh pháp-hành bảt-chánh-đạo 
ấy goi là pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé. 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 17 


Tam-Tué-Tuán Trong Tú Thánh-Dé 
1- Tam-Tué-Luán Trong Khó-Thánh-Dé 
1.1- Trí-Tuệ-Học biết khó-Thánh-dé (Saccañãna) 


- Này chư ty-khwu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué (ñana) biết rõ 
thật-tánh khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué 
sáng suốt (paññã) biết rõ tái-sinh là khó sinh, 
già là khố,... tóm lại ngü-uán cháp-thu là khổ đã 
phát sinh, tué-minh (vijjā) biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn khó-Thánh-dé dà phát sinh, ánh sáng trí- 
tué (üloko) diét màn vó-minh che phú khó- 
Thánh-dé dà phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp khó-Thánh-dé, mà trước đây, khi chưa 
trở thành Dwc-Phát, Như-Lai chưa từng nghe, 
chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh của ngü-uán chấp-thủ là khó- 
Thánh-dé là pháp mà tri-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ ngü-uán cháp-thü là khó- 
Thánh-dé. " 

1.2- Trí-Tuệ-Hành phận sự biết khó-Thánh-dé 

(Kiccaüana) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué 
thién-tué (ñana) thấy rõ, biết rõ thát-tánh khó- 
Thánh-dé dà phát sinh, trí-tué thién-tué sáng 
suốt (pania) tháy rõ, biết rõ tái-sinh là khó sinh, 


18 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


già là khó, ... tóm lại ngü-uán cháp-thü là khó đã 
phát sinh, tué-minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh 
sáng trí-tué thiên-tuệ (aloko) diét màn vô-minh 
che phú khó-Thánh-dé đã phát sinh đến với 
Nhu-Lai trong moi pháp khó-Thánh-dé, mà 
trước đáy, khi chưa trở thành Dwc-Phát, Nhu- 
Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh của ngü-uán chấp-thủ là khó- 
Thánh-dé là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ ngü-uán cháp-thü bằng trí-tuệ 
thiền-tuệ tam-giói. " 

1.3- Trí-Tué-Thành hoàn thành xong phận sự 

biêt khó- Thánh-dé (Katañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tué-nhán (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tuệ 
thién-tué (ñãna) thấy rõ, biết rõ thát-tánh khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué thién-tué sáng 
suốt (pania) tháy rõ, biết rõ tái-sinh là khó sinh, 
già là khổ,... tóm lại ngü-uán cháp-thú là khó đã 
phát sinh, tué-minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh 
sáng trí-tué thiên-tuệ (aloko) diét màn vô-minh 
che phú khó-Thánh-dé đã phát sinh đến với 
Nhu-Lai trong mọi pháp khó-Thánh-dé, mà 
trước đáy, khi chưa trở thành Dwc-Phát, Nhu- 
Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 19 


"Thát-tánh của ngü-uán cháp-thü là khó- 
Thánh-dé là pháp mà trí-tué-hành có phán sw 
nén biết rõ, thi trí-tuệ-thành đã biết rõ ngü-uán 
cháp-thü bằng 4 Thánh-dao-tué rồi.” 


2- Tam-Tuệ-Luân trong Nhân Sinh Khó-Thánh-Dé 


2.1- Trí-Tuệ-Học biết nhân sinh khó-Thánh-dé 
(Saccafiana) 


- Này chư ty-khwu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué 
(ñana) biét ró thát-tánh nhán sinh khó-Thánh-dé 
đã phát sinh, trí-tué sáng suốt (parra) thấy rõ 
108 loại tham-di đó là 3 loai tanhà là kama- 
tanha, bhavatanha, vibhavatanha nhân với 6 
loại dói-twong là sắc-ái, thanh-ái, hwong-ái, vi- 
di, xüc-di, pháp-di thành 18 loại tham-di, rói 
nhân với 2 bén là bên trong cua minh và bên 
ngoài minh của người khác thành 36 loại, rồi 
nhân với 3 thời là thời quả-khứ, thời hiện-tại, 
thời vi-lai góm có 108 loại tham-ái là nhân sinh 
khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh, tué-minh (vijjà) 
biét ró tháu suót hoàn toàn nhán sinh khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng tri-tuệ (loko) 
diét màn vó-minh che phú nhán sinh khó-Thánh- 
dé đã phát sinh đến với Như-Lai trong moi pháp 
nhân sinh khó-Thánh-dé, mà trước đáy, khi chưa 
trở thành Đức-Phật, Nhu-Lai chưa từng nghe, 
chưa từng biết rằng: 


20 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khó- 
Thánh-dé là pháp mà trí-tué-hoc có phán sw 
hoc hói, hiéu biét ró tham-ái là nhán sinh khó- 
Thánh-dé. " 


2.2- Trí-Tuệ-Hành phận sự diệt nhân sinh khó- 
Thánh-đề (Kiccañana) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, 
tri-tué thién-tué (ñana) tháy rõ, biết rõ thát-tánh 
nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué 
thién-tué sáng suốt (pañña) thấy rõ, biết rõ 108 
loại tham-di đó là 3 loại tanhà là kamatanha, 
bhavatanha, vibhavatanhà ... góm có 108 loai 
tham-ái là nhán sinh khó-Thánh-dé áy dà phát 
sinh, tué-minh (vijjà) tháy ró, biét ró tháu suót 
hoàn toàn nhán sinh khó-Thánh-dé dà phát sinh, 
ánh sáng trí-tué thién-tué (aloko) diét màn vó- 
minh che phú nhán sinh khó-Thánh-dé dà phát 
sinh đến với Như-Lai trong moi pháp nhân sinh 
khó-Thánh-dé, mà trước đáy, khi chưa trở thành 
Duwc-Phát, Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biẾt rằng: 

“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khó- 
Thánh-dé là pháp mà trí-tuệ-hành có phán sự 
nên diệt tham-ái bằng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới. ” 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 21 


2.3- Trí-Tuệ-Thành hoàn thành xong phận sự diệt 

tận nhân sinh khó-Thánh-dé (Katañãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, 
trí-tuệ thiên-tuệ (ñana) tháy rõ, biết rõ thát-tánh 
nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, tri-tuệ thién- 
tuệ sáng suốt (pañña) thấy rõ, biết rõ 108 loại 
tham-ái đó là 3 loại tanha là kamatanha, bhava- 
tanhà, vibhavatanhà .... góm có 108 loai tham- 
ái là nhán sinh khó-Thánh-dé áy dà phát sinh, tué- 
minh (vijjà) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng 
trí-tuệ thién-tué (aloko) diét màn vó-minh che phu 
nhán sinh khó-Thánh-dé dà phát sinh dén vói 
Như-Lai trong moi pháp nhân sinh khó-Thánh- 
dé, mà truóc đáy, khi chưa trở thành Duc-Phát, 
Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khó- 
Thánh-để là pháp mà trí-tué-hành có phán sự 
nên diệt, thì trí-tué-thành đã diệt tận được 
tham-ái bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 


3- Tam-Tuệ-Luân Trong Diệt Khỗ-Thánh-Đề 
3.1-Trí-Tuệ-Học biết diệt khó-Thánh-dé 
(Saccafiana) 
- Này chư ty-khwu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, tri-tué (ñana) 


22 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


biết rõ thát-tánh diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, 
trí-tué sáng suốt (paññä) biết rõ 2 loại Niét-bàn 
là sa-upadisesanibbana, anupadisesanibbana, 
biết rõ 3 loại Niét-bàn là animitanibbàna, 
appanihitanibbàna, sufiüatanibbana dà phát 
sinh, tué-minh (vijjà) biét ró tháu suót hoàn toàn 
diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng tri-tuệ 
(üloko) diệt màn vó-minh che phú diệt khó- 
Thánh-dé đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp diệt khó-Thánh-dé, mà trước đây, khi 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh của Niét-bàn là diệt khổ-Thánh- 
dé là pháp mà trí-tué-hoc có phán sw học hỏi, 
hiểu biết rõ Niét-bàn là diệt khó-Thánh-dé. " 

3.2- Trí-Tuệ-Hành phận sự chứng ngộ diệt 

khó-Thánh-dé (Kiccañäna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diét khó-Thánh-dé dà phát sinh, trí- 
tué thién-tué (ñana) tháy rõ, biết rõ thát-tánh 
diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué thién-tué 
sáng suốt (pañña) biết rõ 2 loại Niét-bàn là sa- 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana, biết rõ 
3 loại Niét-bàn là animitanibbàna, appanihitata- 
nibbana, sufifíatanibbàna đã phát sinh, tué-minh 
(vijjà) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng trí-tué 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 23 


thién-tué (aloko) diét màn vó-minh che phu diét 
khó-Thánh-dé đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khó-Thánh-dé, mà trước 
đáy, khi chưa trở thành Đức-Phát, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh của Niét-bàn là diệt khó-Thánh- 
dé là pháp mà tri-tuệ-hành có phán sw nên 
chứng ngộ Niét-bàn bằng trí-tuó thiên-tuệ tam- 


e 7® 39 


giới. 


3.3- Trí-Tuệ-Thành hoàn thành xong phận sự 
chứng ngộ Niêt-bàn diệt khô-Thánh-đề 
(Katañäna) 


- Này chư t-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diét khó-Thánh-dé dà phát sinh, trí- 
tué thién-tué (ñana) tháy ró, biét rë thát-tánh 
diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué thién-tué 
sáng suót (pañña) biét ró 2 loai Niét-bàn là sa- 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana, biét ró 
3 loai Niét-bàn là animitanibbàna, appanihitata- 
nibbãna, suñnatanibbana đã phát sinh, tué-minh 
(vijja) tháy ró, biét ró tháu suót hoàn toàn diét 
khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng trí-tué 
thién-tué (loko) diét màn vó-minh che phú diệt 
khó-Thánh-dé đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khó-Thánh-dé, mà trước 
đáy, khi chưa trở thành PDwc-Phát, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 


24 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


"Thát-tánh cia Niét-bàn là diét khó-Thánh- 
dé là pháp mà trí-tué-hành có phán sự nén 
chứng ngộ, thi trí-tué-thành đã chứng ngộ 
Niễt-bàn bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 


4- Tam-Tuệ-Luân trong pháp-hành dẫn đến 

diệt khó-Thánh-dé 

4.1- Trí-Tuệ-Học biết pháp-hành dẫn đến diệt 

khó-Thánh-dé (Saccafiana) 

- Này chư ty-khwu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé đã phát 
sinh, tri-tué (ñana) biét rà thát-tánh pháp-hành 
dán đến diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, tríi-tué 
sáng suốt (pañña) biết rõ pháp-hành bát-chánh- 
đạo có 8 chánh là chánh-kién, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh- 
tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh dà phát sinh, 
tué-minh (vijjà) biét ró tháu suót hoàn toàn 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé đã phát 
sinh, ánh sáng trí-tué (aloko) diét màn vó-minh 
che phú pháp-hánh dán đến diệt khó-Thánh-dé 
dà phát sinh dén vói Nhu-Lai trong moi pháp- 
hành dán dén diét khó-Thánh-dé, mà truóc đây, 
khi chưa trở thành Dwc-Phát, Như-Lai chưa 
từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh cua pháp-hành bát-chánh-dao có 
8 chánh là chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh- 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 25 


ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-dinh, là pháp mà trí-tué-hoc 
có phán sw hoc hói, hiéu biét ró pháp-hành 
bát-chánh-dao có 8 chánh là os ... là 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé. " 


4.2- Trí-Tuệ-Hành phán sự tién hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khó-Thánh-dé (Kiccafiana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh- 
dé đã phát sinh, trí-tué thién-tué (ñana) tháy ro, 
biết rõ thát-tánh pháp-hành dán đến diệt khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué thién-tué sáng 
suốt (panna) thấy rõ, biết rõ pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp với 8 chánh là chánh-kién, ... đã 
phát sinh, tué-minh (vijjà) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn pháp-hành dán đến diệt khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng trí-tuệ thiên- 
tué (aloko) diét màn vó-minh che phu pháp-hành 
dán dén diét khó-Thánh-dé dà phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp-hành dân đến diệt khó- 
Thánh-dé, mà trước đáy, khi chưa trở thành 
Duc-Phát, Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

"Thát-tánh cua pháp-hành bát-chánh-dao hop 
với 8 chánh là chánh-kién, ... là pháp mà trí- 
tuệ-hành có phán sự nên tiễn hành pháp-hành 
bát-chánh-dao bằng trí-tué thién-tué tam-giói. ” 


26 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


4.3- Trí-Tué-Thành hoàn thành xong phận sự 
tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-dé (Katañana) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh- 
dé đã phát sinh, tri-tuệ thién-tué (ñana) tháy rë, 
biết rõ thát-tánh pháp-hành dán đến diệt khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué thién-tué sáng 
suốt (pañña) biết rõ pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp du 8 chánh là chánh-kién, ... đã phát sinh, 
tué-minh (vijjà) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn pháp-hành dân đến diệt khó-Thánh-dé đã 
phát sinh, ánh sáng trí-tuệ thiên-tuệ (aloko) diệt 
màn vó-minh che phú pháp-hành dán đến diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong moi pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh- 
để, mà trước đáy, khi chưa trở thành Dwc-Phát, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Tháttánh cua pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kién, ... là pháp-hành 
dân đến diệt khó-Thánh-dé là pháp mà tri-tuệ- 
hành có phận sự nên tiễn hành, thì tri-tuệ-thành 
đã tiễn hành pháp-hành bát-chánh-dao hop đủ 
8 chánh bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 


Vai Trò Quan Trọng Của Tam-Tuệ-Luân 


- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thién-tué 
thay rõ, biết rõ thát-tánh của tứ Thánh-dé theo 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 27 


tam-tué-luán (trí-tué-hoc, tri-tué-hành, trí-tué- 
thành), thành 12 loại trí-tué hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh chwa phát sinh dén với Nhu-Lai. 


- Nay chư ty-khwu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyén day rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác vô thượng trong 
toàn cối thé giới chüng-sinh: nhâm-loại, vua 
chúa, sa-món, bà-la-món, chu-thién, ma-vwong 
và pham-thién cà thay.” 

- Này chư ty-khwu! Khi ndo trí-tué thién-tué 
tháy ró, biét ró thát-tánh cua tw T. hánh-dé theo 
tam-tué-luán (trí-tué-hoc, tri-tué-hành, trí-tué- 
thành), thành 12 loại trí-tué hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dac 
khẳng định truyền day ràng: “Như-Lai dá 
chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Dáüng-Giác 
vô thượng trong toàn cõi thé giới chüng-sinh: 
nhán-loai, vua chua, sa-món, bà-la-môn, chu- 
thiên, ma-vwong và phạm-thiên ca thay. ” 


Trí-Tué Quán-Triét (Paccavekkhanafiana) 


Tri-tuệ quán-triét đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ rằng: "A-ra-hán Thánh-quá-tué giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bi hw hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 


28 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Ngài Trưởng-Lão Kondañña chứng ngộ chân-lý 

tứ Thánh-dé 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân này xong, nhóm 5 ty-khwu phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy với lời giáo huấn 
của Dwc-Phát. 

Trong khi Đức-Thế Tôn thuyết bài kinh 
Chuyển-Pháp-luân toàn văn xuôi này xong, thì 
Ngài Đại-Trưởng- lão Kondañna đã phát sinh 
dhammacakkhu: pháp-nhán chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé dáu tiên, chứng dác Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, diét 
tán duoc 2 loai phién-náo là tà-kién (ditthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không con dw sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo- 
pháp cia Đức-Phật Gotama, nên Ngài thấy rõ, 
biết rõ chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp-hitu-vi nào trong tam-giói 
có trang-thái-sinh, thì tất cả pháp-hitu-vi ấy déu 
có trang-thái-diét. " 

Toàn thé chu-thién, pham-thién dóng tán duong 

ca tung 

Khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Chuyén- 
pháp-luán vừa xong, toàn thé chư-thiên trên địa 
câu động thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 29 


nai goi là Isipatana, gân thành Bàranasi, chưa 
từng có sa-món nào, bà-la-món ndo, vi chu- 
thién nào, ma-vwong ndo, vi pham-thién nào 
hoặc bát cứ một ai nào trong đời này có thé 
thuyết giảng như váy được. ” 

* Toàn thé chư-thiên cõi Tú-Đại-thiên-vương 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên trên 
địa câu, cũng đồng thanh tán dương ca tụng như 
chư-thiên trên địa cầu rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là lsipatana, gân thành Baranasi, ..." 

* Toàn thể chư-thiên cõi Tam-thập-Tam-thiên 
nghe lời tán dương ca tung cua chư-thiên cối 
T1ứ-Đại-thiên vương, cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng răng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân thành Baranasi, ..." 

* Toàn thé chư-thiên cõi Da-Ma-thién nghe 
lời tán duong ca tung cua chu-thién cõi Tam- 
tháp-Tam-thién, cüng dóng thanh tán duong ca 
tung ràng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 


, 


nai gọi là Isipatana, gân thành Baranasi, ..." 


30 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


* Toàn thé chu-thién cõi Dáu-suát-dà-thién 
nghe lời tán dương ca tụng cua chu-thién cối 
Da-ma-thién, cíng dóng thanh tán dwong ca 
tung rang: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân thành Baranasi, ..." 

* Toàn thé chư-thiên cói Hóa-lac-thién nghe 
lời tán dương ca tung cua chư-thiên cõi Dáu- 
suát-dà-thién, cũng dóng thanh tán dương ca 
tung rang: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 


, 


nai goi là Isipatana, gân thành Bárànasi, ... " 
* Chu-thién cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên nghe lời 

tán dương ca tung cua chư-thiên cói Hóa-lac- 

thiên, cũng dóng thanh tán dương ca tụng rằng: 


“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai 
goi là Isipatana, gân thành Baranasi, ... ` 

* Toàn thé chư phạm-thiên cõi trời sắc-giới 
nghe lời tán dương ca tụng cua chư-thiên coi 
Tha-hóa-tự-tại-thiên, cũng động thanh tán dương 
ca tung răng: 

"Ditc-Thé-Tón thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luán vô thuong tại khu rừng phóng sinh 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 31 


nai goi là Isipatana, gán thành Baranast, chua 
từng có sa-món nào, bà-la-món ndo, vi chu- 
thién nào, ma-vwong ndo, vi pham-thién nào 
hoặc bát cứ một ai nào trong đời này có thé 
thuyết giảng như vậy được. ” 


Ngay thời khắc ấy, ngay lúc ấy, ngay tích tắc 
ấy, lời tán dương ca tụng vang dội lên đến cõi 
sắc-giới pham-thién tôt đỉnh là “Sắc-cứu-cảnh- 
thiên” (Akaniftha). 

Mười ngàn thé giới này déu chuyén dóng lén 
xuóng, chuyén dóng nhác lén nhác xuóng, chuyén 
dóng bén này sang bén kia. 

Ánh sáng hào quang của Ditc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác lan tỏa rộng vô biên khắp cùng toàn 
cói-giói chüng-sinh, gấp bội lần ánh sáng hào 
quang do oai lực chư-thiên, phạm-thiên cả thảy. 


Ngài Đại-Trưởng-Lão Kondañna có tên gọi là 

Aññãsikondañña 

Khi Ngài Đại-Trưởng-Lão Kondañna chứng 
ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc Nháp-luu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, Đức-Thế-Tôn hoan hy tự thốt 
lên cho toàn thể giới biết rằng: 

- Này chư vi! Quả thật Kondañna đã chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé rồi! 


32 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Này chư vi! Quả thật Kondanna đã chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé rồi! 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña có 
tên gọi là Aññasikondañña (Ngài Dai-Trwong- 
lão Kondafifía đã chứng ngô). 


Ngài Đại- Trưởng-Lão Aññãsikondañña xin tho 
tỳ-khưu 


Khi ấy Ngài Đại Trưởnglão Aññasi- 
kondañña thấy đúng chán-l tw Thánh-để, 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, đã biết rõ thật- 
tánh đúng chán-ly tứ Thánh-dé, đã thấu suốt 
chán-ly tir Thánh-dé bằng tri-tuệ thién-tué siêu- 
tam-giói, dà thoát ra khói moi hoài-nghi, không con 
nghi ngờ thé này thé kia nữa, dat đến tám dũng 
mãnh vững chắc, do nhán-duyén tự minh chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật, nên 
không còn tin noi người khác nữa, có đức-tin 
vững chắc trong lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Anüfiasikondafifía thành 
kính dành lễ Đức-Thế-Tôn rồi bạch rang: 

- Kính bach Đức-Thế-Tôn cao thượng! Con 
xin nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài 
cho phép con được thọ sa-di và f)-khưu. 


Đức-Thế-Tôn dua bàn tay phải ra, chỉ bằng 
ngón tay trỏ truyện dạy răng: 


Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 33 


"Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya. ” 


- Này Kondafifia! Con hãy đến với Như-Lai. 
Con trở thành ty-khwu theo ý nguyện. Chánh- 
pháp mà Nhu-Lai dà thuyét giảng, hoàn hảo ở 
phân đâu, phân giữa, phán cuối. Con hãy nên có 
găng tinh-tán hành phạm hạnh cao thượng dé 
chứng đắc  A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quá và Niét-bàn, cuối cùng giải thoát khó 
tir sinh luán-hói. 


Đức-Phật truyén day như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Aññasikondanna đã trở thành vi t)-khưu. 


(Xong bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán) 


34 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Tam-Báo Xuát Hién Trén Thé Gian 


Diüc-Phát Gotama thuyết giảng bài kinh 
Chuyén-Pháp-Luán này xong, trong nhóm 5 ty- 
khuu chỉ có Ngài Đgi-Trưởng-lão Aññasi- 
kondañña chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé dâu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nháp-lwu Thánh-quả và Niét-bàn, 
trở thành bác Thánh Nháp-hru đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức-Phật Gotama, cùng với 180 
triệu chư-thiên, phạm-thiên cũng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật Gotama, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Sau khi trở thành bác Thánh Nhập-lưu, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññasikondañna được Đức- 
Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo cách Ehi 
bhikkhüpasampada. 


Đức-Phật dua bàn tay phải, chỉ bằng ngón trỏ 
về phía Ngài Dai Trưởng-lão Añnasikondafñna 
truyền dạy rằng: 


“khi Bhikkhu! Svakkhato dhammo cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya. ” 


Thật kỳ diệu thay! Khi Düc-Phát vừa châm 
dứt câu, ngay khi ây, hình tướng cũ của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña bién mát, thay 
vào tăng tướng mới, dao mao là một vi ty-khwu 
có dày dú 8 thứ vật dụng của ty-khuu được 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 35 


thành tuu do quà phuóc nhu thàn thóng. Vi ty- 
khuu có táng tuóng trang nghiém, luc-món 
thanh-tinh nhu mót vi ty-khuu có 60 ha. 

Diüc-Phát Gotama thuyết giảng bài kinh 
Chuyén-Pháp-Luán làn dàu tién vào ngày rám 
tháng sáu (âm-lịch). Ngài Đại-Trưởng-lão Affiasi- 
kondaffa trở thành bác Thánh Nháp-lưu đầu tiên 
trong giáo pháp cua Đúc-Phật Gotama. Düc- 
Phật cho phép Ngài Dai-Trwong-lào Aññasi- 
kondafifia xuất gia trở thành vj f)-khưu đầu tiên. 

Ngay khi ấy, Tam-Báo: Ditc-Phát-báo, Dirc- 
Pháp-báo, Dirc-Táng-báo tron ven 3 ngôi Tam- 
Báo dáu tién xuát hién trén thé gian vào ngày 
rüm tháng 6 ám-lich. 


Đức-Phật Tiếp Tục Day 4 Vi Ty-Khuu 


Trong nhóm 5 ty-khuu, Ngài Đại- Trưởng-lão 
Annasikondanna trở thành bác Thánh Nhập-lưu 
dáu tiên và cũng trở thành vị f)-khưu dáu tiên 
trong giáo pháp cua Đức-Phật Gotama, còn lại 
4 vị ty-khưu, Đức-Phật còn phải chỉ dạy. 

* Sáng ngày 16 tháng 6, Düc-Phát không ngự 
đi khất thực, ở lại tại khu rừng, để chỉ dạy Ngài 
Vappa và Ngài Bhaddiya, còn 3 vi tỳ-khưu: Ngài 
Đại-Trưởng-lão AnRasikondanna, Ngài Mahanama 
và Ngài Assaji di khất thực, đem về kính dâng 
vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn lại 
phân chia đều cho 5 vị thọ thực trong ngày. 


36 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Ngày hôm ấy, Ngài Vappa chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, 
Nhập-lưu Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nháp- 
ưu và được Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành ty-khwu cũng theo cách Ehibhikkhü- 
pasampada. 


* Ngày 17 tháng 6, Đúức-Phật chi dạy Ngài 
Bhaddiya và Ngài Mahanama, còn Ngài Đại- 
Trưởng-lão Añfñasikondafna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa và Ngài Assaji di khát thực, đem vé kính 
dâng vật thuc đến Đức-Phật, phần vật thực còn 
lại phân chia đều cho 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Bhaddiya chứng ngộ 
chán-l tứ Thánh-dé, chứng đặc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quá, trở thành bậc 
Thánh Nháp-lru và được Đúc-Phật cho phép 
xuất gia trở thành @-Khuu cũng theo cách 
Ehibhikkhipasampada. 


* Ngày 16 tháng 6, Đức-Phật chi dạy Ngài 
Mahanama và Ngài Assaji, còn Ngài Đại- 
Trưởng-lão Añfñasikondanna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa và Ngài Trưởng-lão Bhaddiya di khát 
thực, dem về dâng vật thực đến Duc-Phát, phần 
vật thực còn lại phân chia đều cho 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Mahãnãma chứng ngộ 
chán-l tứ Thánh-dé, chứng đặc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nháp-lwu Thánh-quả, trở thành bậc 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 37 


Thánh Nháp-lwu và được Düc-Phát cho phép 
xuât gia trở thành /Ø-k⁄u cũng theo cách 
Ehibhikkhüpasampada. 


* Ngày 19 tháng 6, Đức-Phật chỉ day Ngài 
Assaji, còn 4 vị ty-khuu đi khát thực, dem vé 
dâng vật thực đến Đức-Phật, phần còn lại chia 
đều đến 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Assaji chứng ngộ chán-ly 
tt Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, 
Nháp-lwu Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nháp- 
hưu và được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
ty-khuru cũng theo cách Ehibhikkhü-pasampada. 

Nhu váy, nhóm 5 ty-khuu déu tró thành 5 bác 
Thánh Nháp-lwu trong giáo pháp của Đức-Phật 
Gotama. 

Dé nâng đỡ nhóm 5 ty-khuu Thánh Nhập-lưu 
lên bậc Thánh A-ra-hán, 


* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Anattalakkhanasutta: Kinh trang-thái vô-ngã. 

Thật vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết giảng 
bài Anattalakkhanasutta: kinh trang-thái vó-ngà 
xong, nhóm 5 ty-khuu déu chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc từ Nhát-lai Thánh-đạo, 
Nhát-lai Thánh-quá, Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quá,  A-ra-hán Thánh-đạo, | A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, diét tán duoc moi tham- 


38 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


di, moi phién-náo không còn dự sót, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp 
cua Dirc-Phát Gotama. 

Nhu vậy, ngoài Düc-Phát ra, còn có 5 vi 
Thánh A-ra-hán dà xuât hiện trên thé gian này. 


Tóm Lược Tứ Thánh-Đề 
Trong bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán: 


Ariyasacca: Ti hánh-dé là su thát chán-ly mà 
bác Thánh-nhán đã chúng ngộ. 


Ariyasacca: Thánh-dé có 4 pháp: 


1- Dukkha ariyasacca: Khó-Thánh-dé dó là 
ngü-uán chấp-thủ là sác-uán cháp-thü, tho-uán 
chấp-thủ, twóng-uán cháp-thi, hành-uán cháp- 
thủ, thức-uẩn cháp-thii thuộc vé tam-giói, là dói- 
tuong của 4 pháp chấp-thủ đều là khổ-Thánh-để. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh 
khó-Thánh-dé đó là tham tám-só goi là tham-ái 
có 3 loại tham-ái (tanha): 


- Kamatanha: duc-ái là tham-ái trong 6 dói- 
tuong ái (sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xüc- 
ái, pháp-ái) trong cõi duc-giói. 

- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-ái trong 6 dói- 
tuong ái (sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xüc- 
ái, pháp-ái) hop với thường-kiến và tham-ái 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 39 


trong thién sác- giói, thién vó-sác-giói, trong cói 
sác-giói, CÕI vÓ-sác-giói. 


- Vibhavatanha: Phi-hítu-ái là tham-ái trong 
6 dói-tuong ái (sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, 
xüc-ái, pháp-ái) hop vói doan-kién. 


3- Dukkhanirodha ariyasacca: diệt khó-thánh- 
để đó là Niét-bàn, pháp diệt khô-Thánh-đê. 


4- Dukkhanirodhagamini patipadà ariyasacca: 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé dó là 
pháp-hành bát-chánh-daqo hợp dú 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, cháảnh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, 
chánh-dinh. 


* Trong Độ Visuddhimagga: Thanh-Tinh-Dao 
giảng giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đề: “ 


l- Khổ-T, hánh-dé (dukkha-ariyasacca) dó là 
ngü-uán chấp-thủ, hoặc sắc-pháp và danh-pháp 
tam-giới đó là 81 tam-giới-tâm (trừ 8 siéu-tam- 
giới-tâm) và 51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) có 4 
thật-tánh: 

- Thát-tánh khó là luôn hành hạ. 

- Thật-tánh khổ là do nhân-duyên cấu tạo. 

- Thát-tánh khó làm nóng nảy. 

- Thát-tánh khó là luôn luôn bién đổi. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Pariññãdikiccakathã. 


40 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


2- Nhán sinh khó-Thánh-dé (dukkhasamudaya 
ariyasacca) đó là tham tám-só goi là tham-di, 
có 3 loai tham-ái (tanha) là nhán sinh khó- 
Thánh-dé, có 4 thát-tánh là: 

- Thát-tánh nhân sinh khó-Thánh-dé. 

- Thát-tánh làm cho phát sinh khó-Thánh-dé. 

- Thát-tánh ràng buóc trong khó-Thánh-dé. 

- Thát-tánh dính mắc trong khó-Thánh-dé. 


3- Diét khó-Thánh-dé (dukkhanirodha ariya- 
sacca) dó là Niét-bàn là pháp diét khó-Thánh-dé, 
có 4 thật-tánh: 

- Thát-tánh giải thoát khó-Thánh-dé. 

- Thát-tánh không bị ràng buộc trong khó- 

Thánh-dé. 
- Thát-tánh khóng bi nhán-duyén cáu tao. 
- Thật-tánh không tử sinh luán-hói trong tam-giỏi. 


4- Pháp-hành dán dén diét khó-Thánh-dé 
(dukkhanirodhagamini patipadà ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-dao hop du 8 chánh: 
chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh-ngiz, chánh- 
nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém 
chánh-dinh, có 4 thật-tánh là: 

- Thát-tánh pháp-hành dán đến chứng ngộ 

Niét-bàn. 

- Thát-tánh là pháp-hành dán đến chứng ngộ 

chán-ly tứ Thánh-dé. 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Dé 41 


- Thát-tánh là pháp-hành giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 
- Thật-tánh là pháp-hành dân đâu làm phận sự: 
- Biết khó-Thánh-dé. 
- Diệt nhân sinh khổ- Thánh- đề. 
- Chứng ngộ Niét-bàn diệt khó-Thánh-dé. 
Tất cà 16 thát-tánh của tir Thánh-dé này đồng 
thành tuu cüng mót lúc trong 4 Thánh-dao-tám. 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đề 


l- Saccafiána: trí-tuệ-học hiểu biết trong tứ 
thánh-dé. 

2- Kiccafiana: trí-tuệ-hành phận su trong tứ 
Thánh-dé. 

3- Katafiana: trí-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong tứ Thánh-dé. 


1- Tam-Tué-Luán Trong Khó-Thánh-Dé 


1.1- T. ri-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
khô-Thánh-đê đó là ngá-uán cháp-thu (dukkham 
ariyasaccam). 


1.2- Trí-tuệ-hành là trí-tu& thực-hành phận sự 
của pháp-hành thién-tué phát sinh trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-để là pháp nên biết bằng 
trí-tuệ thién-tué tam-giói (dukkham ariyasaccam 
pariffieyyam). 


42 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


1.3- Trí-tué-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tué thién-tué siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý Khó-Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao- 
tuệ biết ró khó-Thánh-dé là pháp nên biết thì đã 
biết bằng 4 Thánh-dao-tué rói (dukkham ariya- 
saccam parifinatamy). 


2- Tam-Tué-Luán Trong Nhân Sinh Khó-Thánh-Dé 


2.1- Trí-tué-hoc là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
nhân sinh khó-Thánh-dé đó là 3 logi tham-ái 
(dukkhasamudayam ariyasaccam). 

2.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ nhân sinh khó-dé là pháp 
nên diệt bằng tri-tuệ thiêntuệ tam-giới 
(dukkhasamudayam ariyasaccam pahatabbam). 

2.3- Tri-tué-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng 
ngộ chân-lý nhân sinh khó-Thánh-dé, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ nhân sinh khó- 
Thánh-dé là pháp nên diệt thi đã diệt tận được 
bằng 4 Thánh-dao-tué rồi (dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahinam). 


3- Tam-Tuệ-Luân Trong Diệt Khó-Thánh-Dé 


3.1- Trí-tué-hoc là trí-tué-hoc hiểu rõ diệt khó 
Thánh-đê đó là Niét-bàn (dukkhanirodham ariya- 
saccam). 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Dé 43 


3.2- Trí-tué-hành là trí-tuệ thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy ró, 
biết rõ diét khó-dé là pháp nên chứng ngộ bằng 
tri-tué | thién-tué tam-giói | (dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatabbam). 

3.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý diét khó-Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ biết ró diệt khó-Thánh-dé là pháp nên 
chứng ngộ thì đã chứng ngộ bằng 4 Thánh-đạo- 
tué rôi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatam). 


4- Tam-Tuệ-Luân Trong Pháp-Hành Dẫn Đến 
Diệt Khó-Thánh-De 

4.1- Trí-tuiệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo (dukkhanirodhagamini 
patipadà ariyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó-dé là pháp 
nén tién-hành bằng tri-tuệ thiên-tuê tam-giói 
(dukkhanirodhagamiml patipada ariyasaccdm 
bhavetabbam). 

4.3- Trí-tué-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé, 


44 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ pháp-hành 
dân đến diệt khó-Thánh-dé là pháp nên tiến 
hành thì đã tiễn hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhagamini patipadà ariyasaccam 
bhavitam). 


Tam-tué-luán trong tú Thánh-dé (3x4) góm 
có 12 loại trí-tué có vai trò quan trong làm phận 
sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé mà Ð⁄c-Phật 
đã thuyết giảng trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta: kinh Chuyén-pháp-luán rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thién-tué 
thấy rõ, biết rõ thát-tánh của tứ Thánh-dé theo 
tam-tué-luán, (trí-tuệ-học, trí-tuệ hành, tríi-tué 
thành) (4x3) thành 12 loại tri-tuệ hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến Như-Lai, 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dóng dac 
kháng định truyền dạy rằng: *anuttaram samma 
sambodhim abhisambuddho” Nhu-Lai đã chứng 
đặc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng 
trong toàn cói-giói chúng-sinh: nhán-loại, vua 
chua, sa-món, bà-la-món, chu-thién, ma-vuong, 
pham-thién cá tháy. 


Thực-Hành Pháp-Hành Thién-Tué 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién- tué dàn 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, rồi chứng 
đặc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá, Niét-bàn. Hành- 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Dé 45 


giả cần phải hoc và hành theo fam-tué-luán 
trong tứ Thánh-dé. 

1- Sacca ñana: Trí-tuệ-học trong tứ Ti hánh-dé. 

2- Kicca ñana: Tri-tuệ-hành phán sự trong tứ 
Thánh-de. 

3- Kata ñana: Tri-tuệ-thành hoàn thành phán 
sự trong tứ Thánh-dé. 

Hành-giả cần phải hoc và hành theo tuần tự 
trong tam-tué-luán như sau: 

1- 4 Trí-Tuệ-Học Trong Tứ Thánh-Đế 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước 
tiên cân phải học pháp-hoc trong tứ Thánh-dé 
đó là hoc 4 trí-tué-hoc trong tứ Thánh-dé cho 
hiệu biết rõ chi pháp của môi Thánh-dé như sau: 

1.1- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán chấp-thủ: 

Ngü-uán cháp-thü nghĩa là ngũ-uẩn là dói- 
tuong của 4 pháp cháp-thu trong dói-tuong: 

- Kàmupádàna: chấp-thủ trong ngü-duc (sắc- 
duc, thanh-dục, hwong-duc, vi-duc, xuc-duc) trong 
cối dục-giới có chi pháp là tham tám-só đồng 
sinh vói 8 tham-tám. 

- Ditthupádàna: chấp-thủ trong tà-kiến (ngoài 
silabbatupadaána và attavadupadana) có chi 
pháp là tà-kién fâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tám hop với tà-kién. 


46 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Silabbatupadana: chấp-thủ trong pháp thường- 
hành sai lâm, có chi pháp là tà-kiến tâm-sở 
dóng sinh vói 4 tham-tám hop vói tà-kién. 

- Attavadupadana: cháp-thü trong ngü-uán 
cho là ta, có chi pháp là tà-kiến tâm-sở động 
sinh vói 4 tham-tám hop vói tà-kién. 

4 pháp cháp-thii này trong tam-giới: duc-giói, 
sắc-giới, vô-sắc-giới. 

Ngü-uán cháp-thü có 5 pháp đó là: 

l- Sác-uán cháp-thü đó là 28 sắc-pháp, là 
đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

2- Tho-uán cháp-thüi đó là thọ tám-só trong 
81 tam-giới-tâm là dói-tuong của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn cháp-thü đó là tưởng tâm-sở 
trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ. 

4- Hành-uán cháp-thü đó là 50 tám-só (trừ 
tho tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 81 tam-giói- 
tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn cháp-thü đó là 81 tam-giới-tâm 
là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

Ngü-uán chấp-thú này thuộc khó-Thánh-dé 
là pháp nên biết. 

- Chúng-sinh ở trong 11 cõi duc-giói và 15 
cõi sác-giói đều có đủ ngñ-uẩn. 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Dé 47 


- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô- sắc- giới chỉ có 
4 danh-uán (tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn) mà thôi. 


- Chúng-sinh ở trong cõi sắc-giới Vó-twóng- 
thiên chi có 1 uán là sắc-uẩn mà thôi. 

Mỗi tám phát sinh đều có đủ 4 danh-uán 
(tho-uán, tưởng-uân, hành-uán, thức-uán). 

Thật vậy, mói tám phát sinh chắc chán có số 
tâm-sở đồng sinh với tâm áy. 

- Tám ây thuộc vé thức-uán. 

- Thọ tám-só đông sinh với tâm ây thuộc vé 
tho-uán. 

- Tưởng tám-só đồng sinh với tâm ấy thuộc 
về tưởng-uấn. 

- Só fâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy 
thuộc vé hành-uán. 

- Vafthuripa là noi nương nhờ của tám với 
tám-só ây phát sinh thuộc vé sác-uán. 

* Đôi với chüng-sinh trú trong 77 cối dục-giới 
và 15 cối sác-giói (trừ cõi Vô-tưởng-thiên), môi 
tâm phát sinh đêu có đây đủ ngá-uán phát sinh. 

* Đôi với chüng-sinh trú trong 4 cối vó-sác- 
giới, mỗi tâm phát sinh đêu có đây đủ /ứ-uân 
phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong cõi sắc-giới 
Vó-twóng-thién chi có nhát-uán là sắc-uẩn. 


48 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


* Cón tho-uán, tiróng-uán, hành-uán, thc- 
uán trong 8 siéu-tam-giói-tám (4 Thánh-dao-tám 
và 4 Thánh-quá-tám) khóng phài là dói-tuong 
của 4 pháp chấp-thủi. 

Nhu váy, 28 sắc-pháp và 81 tam-giỏi-tâm và 
51 tám-só (trr tham tâm-sở) đều thuộc vé khó- 
Thánh-dé là pháp nén biét. 


1.2- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham 
tám-só gọi là tham-ái. 

Tham-dái có 3 loại, 6 loai, 18 loại, 54 loai, 108 
loai: 

- Tham-ái có 3 loai dó là: 

l- Kamatanhã: duc-ái là tham-ái trong 6 dói- 
tượng ái (sdc-di, thanh-di, hwong-ái, vi-di, xúc- 
di, pháp-ái) trong cõi duc-giói. 

2- Bhavatanha: Hítu-ái là tham-di trong 6 
dói-tuong ái (sdc-di, thanh-ái, hương-ái, vi-ái, 
xüc-di, pháp-ái) hop với thường-kiến, và tham- 
ái trong thién sác- giói, thién vó-sác- giói, trong 
cóI sác-giói, CÕI VÔ-SắC-BIỚI. 

3- Vibhavatanha: Phi-hữu-ái là tham-di trong 
6 đôi-tượng ái (sác-di, thanh-di, hwong-ái, vi-di, 
xúc-ádi, pháp-ái) hợp với doan-kién. 

- Tham-ái có 6 loại đó là tham-di trong 6 dói- 
tượng: 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Dé 49 


l- Sác-ái (rüpatanhá) là tham-ái trong dói- 
tuong sác-duc. 

2- Thanh-ái (saddatanha) là tham-di trong 
dói-tuong thanh-duc. 

3- Huong-ái (gandhatanha) là tham-ái trong 
dói-tuong huong-duc. 

4- Vi-di (rasatanha) là tham-di trong dói- 
tuong vi-duc. 

5- Xuc-di (photthabbatanha) là tham-ái trong 
dói-tuong xúc-dục. 

6- Pháp-di (dhammatanha) là tham-di trong 
đối-tượng pháp-duc. 

Tham-ái có 18 loại đó là 3 /oai tham-àái nhân 
vói 6 dói-twong di thành 76 loai tham-ái. 

- Tham-ái có 54 loại đó là 18 loại tham-di 
nhân với 3 thoi (quá-khi, hiện-tại, vi-lai) thành 
54 loai tham-ái. 

- Tham-ái có 108 loại đó là 54 loại tham-di 
nhân với 2 (bén trong của minh và bên ngoài 
mình của người khác, dói-twong khác) thành 108 
loại tham-di. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sinh khổ- 
Thánh-dé là pháp nên diệt. 

1.3 - Diệt khó-Thánh-dé đó là Niét-bàn diệt 
nhân sinh khó-Thánh-dé. 


Niết-bàn có 2 loại đó là: 


50 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


l- Hữu-dự Niét-bàn (sa upädisesanibbäna) 
là Niét-bàn đối với bác Thánh A-ra-hán đã diệt 
tàn duoc tát cá moi tham-ái, moi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là Kilesaparinibbana: 
moi phiên-não Niét-bàn, nhưng ngũ-uẩn vẫn còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Vó-dw Niét-bàn (anupádisesanibbàna) là 
Niét-bàn đối với bác Thánh A-ra-hán đã diệt tàn 
được tất cả moi tham-ái, moi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuôi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbana: ngii-uán 
Niét-bàn nghĩa là ngá-uán diệt rôi khóng cón 
ngü-uán nào tái-sinh kiép sau nüa, giái thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 


Niét-bàn có 3 loại theo dói-tuong thiền-tuệ 
dó là: 

1-Vó-hién-twong Niét-bàn (animittanibbüna) 
là Niét-bàn dói vói hành-già thuc-hành pháp- 
hành thién-tué có trí-tué thién-tué tháy rõ, biết 
ró sự sinh, sự diệt của sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ frang-thái vồ-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thái vô-ngã, do năng lực tín pháp-chu có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tán 
pháp-chủ, niệm pháp-chu, định pháp-chu, tué 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niét-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niét- 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 51 


bàn (animittanibbüna) Niét-bàn khóng có hién- 
tượng các pháp hüu-vi. 


2- Vó-di Niét-bàn (appanihitanibbüna) là 
Niét-bàn dói với hành-giả thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sác-pháp, danh-pháp tam-giới, 
tháy rõ, biết rõ trang-thái khổ (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hon trang-thái vô-thường và trang-thái 
vó-ngá, do năng lực dinh pháp-chü có nhiều 
náng luc hon 4 pháp-chu con lai (tín pháp-chu, 
tán pháp-chủ, niệm pháp-chü, tué pháp-chủ), 
hoặc do năng lực của dinh, dẫn đến chứng ngộ 
Niế-bàn gọi là vó-di Niét-bàn (appanihita- 
nibbãna) Niét-bàn không có tham-ái nương nhờ. 


3- Chán-khóng Niét-bàn (suññatanibbaäna) là 
Niét-bàn đỗi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diét của sác-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trang-thái vó-ngà (anatta- 
lakkhana) hiện rõ hon trạng-thái khổ và trang- 
thái vô-thường, do năng lực tué pháp-chu có 
nhiéu náng luc hon 4 pháp-chü cón lai (tín 
pháp-chü, tán pháp-chủ, niệm pháp-chü, dinh 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của tuệ, dàn đến 
chứng ngộ Niét-bàn gọi là chán-khóng Niễt-bàn 
(sufifiatanibbàna) Niét-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 


52 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Nhüng dói-twong Niết-bàn ấy thuộc vé diệt 
khó-Thánh-dé là pháp nên chứng ngộ. 


1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé 
đó là báf-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó-Thánh-dé. 

Bát-chánh-dao có 8 chánh: 

l- Chánh-kiến (sammáditthi): trí-tuệ chân- 
chính là trí-tuệ thiền-tuệ chứng ngộ chán-lj tứ 
Thánh- đề. 

2- Chánh-tu-duy (sammasankappa): tu-duy 
chán-chính là: 

- Tw-duy thoát ra khói ngü-duc, 

- Tu-duy khóng làm khó minh khó nguoi, 

- Tư-duy không làm hại minh hại người. 

3- Chánh-ngữ (sammavacg): lời nói chân- 
chính là: 

- Không nói dối, mà nói lời chân thật, 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hoà họp, 

- Không nói lời thô tuc, mà nói lời nhã nhan, 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chánh-nghióp (sammakammama): nghé- 
nghiệp chán-chính là: 

- Không sát-sinh, 

- Không tróm-cáp, 

- Khóng tà-dám. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 53 


5- Chánh-mang (samma-àjiva): nuôi mang 
chán-chính là tránh xa cách sóng tà-mang do 
thàn hành ác và kháu hành ác. 

6- Chánh-tinh-tán (sammàvàyàma): tinh-tán 
chán-chính là: 

- Tinh-tán ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tinh-tán diét ác pháp dà phát sinh. 

- Tinh-tán làm cho thién pháp chua sinh, duoc 
phát sinh. 

- Tinh-tán làm tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

7- Chánh-niém (sammasati) là niệm chán- 
chính, có 4 pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: thân là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

- Tho niém-xw: Thọ là dói-tuong cua chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là dói-tuong của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

8- Chánh-dinh (sammasamadhi): định chân- 
chính là dinh-tám trong các bác thién siéu-tam- 
giói có Niét-bàn là dói-tuong. 

Bát-chánh-đạo hop dú 8 chánh chỉ đồng sinh 
trong 8 hoặc 40 tám siéu-tam-giói có Niét-bàn 


54 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


làm dói-tuong mà thôi, bởi vi trong Pát-chánh- 
dao có 3 chánh: chánh-ngữ, chánh-nghiép và 
chánh-mạng là 3 chế-ngự tám-sở thuộc loại 
niyata-ekatocetasika: 3 tâm-sở có định chỉ đồng 
sinh trong hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có Niết- 
bàn làm dói-twong mà thôi. 

Thật ra, bát-chánh-dao có 8 chánh đó là 8 
tâm-sở: 

- Chánh-kién đó là trí-tuệ tám-só. 

- Chánh-tu-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngir đó là chánh-ngít tám-so. 

- Chánh-nghiép đó là chánh-nghiép tâm-sở. 

- Chánh-mang đó là chánh-mang tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tán đó là tinh-tán tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-dinh dó là nhất-tâm tâm-sở. 

* Tuy nhiên, trong siëu-tam-giói-tám, 8 tâm-sở 
này có 3 chánh là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiép 
tâm-sở, chánh-mang tâm-sở là 3 ché-ngw tám-só 
thuóc loai niyata-ekatocetasika: 3 ché-ngw tám- 
sở có dinh chi đồng sinh trong 8 hoặc 40 siéu- 
tam-giới-tâm có Niét-bàn làm đối-tượng mà thôi. 


* Trong fam-giới-tâm, chế-ngự tâm-sở có 3 
chánh là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiép tâm-sở, 
chánh-mang tâm-sở thuộc về loại aniyata- 
yogicetasika: bát-dinh tâm-sở còn thuộc loại 
nünükadàáci mỗi chế-ngự tâm-sở sinh riêng ré 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 55 


và khóng nhát dinh trong 6 dai-thién-tám, bởi vi 
môi chế-ngự tâm-sở có mỗi dói-tuong khác nhau. 


Bát-Chánh-Dao Tam-Giói Và Siéu-Tam-Giói 


Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có 
nhiéu loai nhu sau: 

- Chánh-kién (sammáditthi) là trí-tué chân- 
chính thầy đúng, biệt đúng, có 5 loại: 

l- Kammassakatãäsammaditthi: chánh-kién só- 
nghiệp là trí-tuệ thay đúng, biét đúng thiện-nghiệp 
và ác-nghiệp mà ta đã tạo rôi là của riêng ta, và ta 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp, 
chịu quà khó của ác-nghiệp ấy. 


2- Vipassanasammaditthi: chánh-kién thiên- 
tué là trí-tué thién- tué tam-giói tháy ró, biét ró 
thát-tánh của sác-pháp, danh-pháp tam-giói, tháy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sác-pháp, danh- 
pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trang-thdi- 
chung: trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang- 
thái vô-ngã của sác-pháp, danh-pháp tam-giói. 

3- Maggasammáditthi:chánh-kién Thánh-dao- 
tué là trí-tué thién-tué siéu-tam-giói đồng sinh 
vói 4 Thánh-dao-tám có Niét-bàn là dói-twong. 

4- Phalasammaditthi: chánh-kién Ti hánh-quà- 
tuệ là trí-tué thién-tué siéu-tam-giói đồng sinh 
vói 4 Thánh-quá-tám có Niét-bàn là dói-twong. 


56 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


5- Paccavekkhanasammüditthi: chánh-kién 
quán-triét là trí-tu& quán-triét Thánh-dao, Thánh- 
qua, Niét-bàn, phién-náo nào đã diệt tán được 
rồi, phiên-não nào con lại chưa diệt được. 

Trong 5 loại chánh-kiến này, chánh-kiến só- 
nghiệp, chánh-kién thiên-tuệ, chánh-kién quán- 
triét thuóc vé tam-giói. 

Chánh-kién Thánh-dao-tué, chánh-kién Thánh- 
quá-tué có Niét-bàn là dói-tuong thi thuóc vé 
siéu-tam-giói. 

* Thật ra, chánh-kién đó là trí-tuó tám-só 
(pafifündriya-cetasika) đông sinh với 4 dai-thién- 
tâm hợp với tri-tuệ, 4 đại-duy-tác-tâm hợp với 
tri-tuệ, 5 sác-giói thiện-tâm, 5 săc-giới duy-tác- 
tám, 4 vô-săc-giới thiện-tâm, 4 vô-săc-giới duy- 
tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tám. 

* Nếu khi trí-tué tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chánh-kién thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi frí-tué tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
kiên thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-tu-duy (sammasankappa) là tu-duy 
chân-chính, có 3 loại: 

1- Tư-duy thoát ra khói ngũ duc. 

2- Tư-duy không làm khó minh, khó người. 

3- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 57 


Thật ra, chánh-tu-duy đó là hwóng-tám tâm- 
sở (vitakkacetasika) đông sinh với 8 dai-thién- 
tám, 8 dai-duy-tác-tám, dé nhát thiên sác-giói 
thiện-tâm, dé nhát thiên săc-giới duy-tác-tám, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi bướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chẳnh-tw-duy thuộc vé tam-giới. 

* Nếu khi bướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh- đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tám thì chánh- 
tư-duy thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-ngir (sammavacđ) là lời nói chân- 
chính, có 3 loại: 

l- Katha sammavaca: chánh-ngữ lời nói là 
nói hay, nói thật, nói lời chân-chính dem lại sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetanà sammavaca: chánh-ngir tác-y là 
tác-y đại-thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói dối, mà nói lời chán thát. 

- Tránh xa lời nói chia rë, mà nói lời hoa hop. 

- Tránh xa lời nói thô tuc, mà nói lời nha nhan 

- Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 

3- Virati sammàvàcà: chánh-ngữ chế-ngự là 
ché-ngw tám-só tránh xa tà-ngữ, khi đang thuc- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loai chánh-ngữ này, chánh-ngữ loi- 
nói, chánh-ngir tác-y thuóc vé tam-giói. Chánh- 


58 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


ngữ chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-dao- 
tâm và 4 Thánh-quá-tám có Niét-bàn là đôi- 
tượng thuộc vé siêu-fam-giới. 

Thật ra, chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở 
(sammavacacetasika) đông sinh với 8 dai-thién- 
tám, 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-ngir tám-só đồng sinh với 8 
dai-thién-tám ây thì chánh-ngữ thuộc vé tam-giới. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
ngữ thuộc về siéu-tam-giói. 

- Chánh-nghióp (sammàkammanta) là nghề 
nghiệp chân-chính, có 3 loại: 

l- Kiriya sammakammamta: | chánh-nghiép 
hành-động là hành thiện-nghiệp đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetaná sammakammamta: chánh-nghiệp 
tác-y là tác-y thiện-tâm tránh xa 3 tà-nghiệp: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

- Tránh xa sự tróm-cáp. 

- Tránh xa sự tà-dám. 

3- Virati sammaàkammanta: | chánh-nghiép 
ché-ngw là ché-ngw tám-só tránh xa tà-nghiệp, 
khi dang thuc-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loai chánh-nghiệp này, chánh-nghiép 
hành-động, chánh-nghiép tác-y thuộc vé tam-gioi. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 59 


Chánh-nghiép ché-ngw tám-só dóng sinh vói 4 
Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quá-tám có Niét-bàn 
là đôi-tượng thuộc vé siêu-fam-giới. 

Thật ra, chánh-nghiép đó là chánh-nghiép tâm 
Sở (sammakammantacefasika) đông sinh với 8 
dai-thién-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quá-tám. 

* Néu khi chánh-nghiép tám-só dóng sinh vói 
8 dai-thién-tám ây thi chánh-nghiép thuộc vé 
tam-giói. 

* Néu khi chánh-nghiép tám-só dóng sinh vói 
4 Thánh-dao-tám và 4  Thánh-quá-tám thi 
chánh-nghiép thuộc về siéu-tam-giói. 


- Chánh-mang (samma-àjiva) là nuôi mang 
chân-chính, có 2 loại: 

l- Virivasammà-àjiva: chánh-mạng tỉnh-tấn 
là tinh-tân nuôi mang chân-chính, từ bó cách 
sông tà-mang do thân hành ác, do khâu nói ác. 

2- Viratisammä-äjwa: chánh-mạng chế-ngự 
là ché-ngw tâm-sở tránh xa cách sông tà mạng, 
khi đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 2 loại chánh-mạng này, chánh-mang 
tinh-tán thuộc vé fam-giới. 

Chánh-mạng chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niét-bàn 
là đôi-tượng thì thuộc vé siêu-fam-giới. 


60 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Thàt ra, chánh-mang dó là chánh-mang tám- 
Sở (samma-ajivacetasika) đông sinh với 8 đại- 
thién-tám, 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Néu khi chánh-mang tám-só dóng sinh vói 
8 dai-thién-táàm ây thi chánh-mang thuộc vé 
tam-giói. 

* Néu khi chánh-mang tám-só dóng sinh vói 
4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh 
mang thuộc vé siéu-tam-giói. 


- Chánh-tinh-tán (sammavayama) là tinh-tán 
chân-chính, có 4 pháp: 

l- Tinh-tán ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phái sinh. 

2- Tinh-tán diệt ác pháp đã phát sinh. 

3- Tinh-tán làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phát sinh. 

4- Tinh-tán làm cho tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

Thật ra, chánh-tinh-tán dó là tinh-tán tâm-sở 
(viriyacetasika) dóng sinh vói 8 dai-thién-tám, 8 
đại-duy-tác-tâm, 5 sác-giói thiện-tâm, 5 sắc-giới 
duy-tác-tám, 4 vó-sác-giói thién-tám, 4 vó-sác- 
giới duy-tác-tám, 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh- 
quá-tám. 

* Néu khi tinh-tán tám-só dóng sinh vói tam- 
giới-tâm ây thi chánh-tinh-tán thuộc vé tam-giới. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 61 


* Nếu khi tinh-tán tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
tinh-tán thuộc vé siéu-tam-gioi. 


- Chánh-niém (sammasati) là niệm chân- 
chính có 4 pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

l- Thân niém-xw: thân là dói-tuong của 
chánh-niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

2- Tho niệm-xứ: thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

3- Tám niém-xw: tâm là dói-tuong cua chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

4- Pháp niém-xit: pháp là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tinh-giác. 


Thật ra, chánh-niém đó là niệm tâm-sở (safi- 
cefasika) đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại- 
duy-tác-tám, 5 sdc-giói thién-tám, 5 sác-giói duy- 
tác-tám, 4 vó-sác-giói thién-tám, 4 vó-sác-giói duy- 
tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Néu khi niém tám-só dóng sinh vói tam- 
giới-tâm ây thi chánh-niém thuộc vé tam-giới. 

* Nếu khi niém tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
dao-tám và 4 Thánh-quá-tám thì chánh-niém 
thuộc vé siéu-tam-giói. 

- Chánh-dinh (sammasamadhi) là dinh chân- 
chính trong 5 bậc thiên siêu-tam-giới có Niét- 
bàn là dói-tuong. 


62 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


1- Đệ nhất thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

2- Dé nhi thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

3- Dé tam thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

4- Dé tit thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

5- Đệ ngũ thiên siêu-tam-giới có Niét-bàn là 
dói-twong. 

Thật ra, chánh-định đó là nhát-tàm tám-só 
(ekaggatà) đồng. sinh với 8 dai-thién-tám, 8 dai- 
duy-tác-tám, 5 sắc-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới duy- 
tác-tám, 4 vó-sdc-gioi thién-tám, 4 vó-sác-giói duy- 
tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tám. 

* Nếu khi nhát-tám tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ấy thi chánh-dinh thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi nhát-tám tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quá-tám thì chánh- 
định thuộc về siêu-tam-giới. 

4 loại trí-tuệ-học trong tứ Thánh-dé thuộc vé 
pháp-hoc Phát-giáo (pariyattisasana). 


2- 4 Trí-Tuệ-Hành Phận Sự Trong Tứ Thánh-Dé 


Sau khi hành-giá đã học phán pháp-học tứ 
Thánh-dé đó là 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-dé 
xong, hành-giả luân chuyên đên phán thực-hành 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 63 


phán sự trong tứ Thánh-dé đó là 4 trí-tuệ-hành 
phán sự trong tứ Thánh-dé. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, cần 
phải biết trí-tué-hành phận sự trong môi Thánh- 
dé tháy rõ, biết rõ mỗi Thánh-dé có mỗi phận sự 
riêng biệt như sau: 


2.1- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán cháp-thü 
hoặc sdc-pháp, danh-pháp trong tam-giói là pháp 
mà frí-tuệ-hành có phán sự nên biết sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói là khó-dé bằng trí- 
tuệ thiên-tuệ tam-giới (không phải phận sự nên 
diệt, nên chứng ngộ, nên tiễn hành). 


2.2- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là 3 loại 
tham-ái, là pháp mà trí-tuệ-hành có phán sự 
nén diét tham-ái "từng thoi (tadangappahana) 
bằng tri-tuệ thién-tué tam-giói (khóng phái phán 
sự nén biết, nén chứng ngộ, nén tién hành). 


2.3- Diệt khó-Thánh-dé đó là Niét-bàn, là 
pháp mà frí-tuệ-hành có phán sự nên chứng 


! Pahãna: diệt tham-ái có 5 cách: 

1-Vikkhambhanappahãna: Diệt phiền-não bằng cách chế ngự do 

thién-dinh. 

2- Tadahgappahana: Diệt phiền-não từng thời do trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-gIới. 

3- Samucchedappahãna: Diệt tận phiền-não do Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhippahãna: An tịnh phiền-não do Thánh-quả-tuệ. 
5- Nissaranappahana:Thoát khỏi phiền-não do dói-tuong Niét-bàn. 


64 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


ngộ Niễt-bàn từng thời bằng trí-tué thién-tué 
tam-giới (không phải phận sự nên biết, nên diệt, 
nên tién hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé 
là pháp-hành bảt-chánh-đạo, là pháp mà trí-tuê- 
hành có phận sự nên tiễn hành pháp-hành bát- 
chánh-dao bằng trí-tué thién-tué tam-giới (không 
phải phán sự nên biết, nên diệt, nên chứng ngô). 

Trong 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ Thánh- 
dé này, trí-tué-hành có phán sự nén biết sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói là khó-dé là 
chính, còn 3 trí-tuệ-hành phận sự của 3 Thánh- 
dé còn lại là phụ. 

Thật ra, 4 trí-tué-hành phán sw trong tw 
Thánh-dé có sác-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới làm dói-tuong, phát sinh đồng thói không 
truóc, khóng sau. 

Nếu khi trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói nào là khó-dé, 
là pháp nên biết bằng trí-tué thién-tué. 


! Nirodho Nibbãna: Niết-bàn có nghĩa là diệt có 5 loại: 

1- Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách ché ngự do 
thiền-định. 

2-Tadanga nibbãna: Diệt tham-ái từng thời do trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-giói. 

3- Samuccheda nibbana: Diệt tận tham-ái do Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbãna: An tinh tham-ái do Thánh-quả-tuệ. 
5- Nissarananibbàna: Thoát khói tham-ái do dói-tuong Niét-bàn. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 65 


- Cũng đồng thời tham-di, nhân sinh khó-dé 
bị diệt, không thé nương nhờ nơi sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới ấy dé phát sinh. 

- Cũng đồng thời chứng ngô sự diệt tham-ái, 
nhân sinh khó-dé nơi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói ấy. 

- Cũng đồng thời đang fiến hành pháp-hành 
chánh-dao có chánh-niém, chánh-kién, chánh- 
tinh-tán, có trí-tu& thión-tué thấy rõ, biết rõ săc- 
pháp, danh-pháp tam-giói áy là khó-dé là pháp 
nên biết, tham-ái là nhân sinh khó-dé là pháp 
nên diệt, Niét-bàn là pháp nên chứng ngô, chính 
pháp-hành chánh-dao là pháp nên tién hành. 

Nhu vậy, 4 trí-tué-hành phán sự trong tir dé 
phát sinh dóng thói khóng truóc, khóng sau. 

4 logi trí-tuệ-hành phán sự trong tứ dé thuộc 
về pháp-hành Phật-giáo (patipattisasana). 


3- 4 Trí-Tuệ-Thành Hoàn Thành Phận Sự 
Trong Tứ Thánh-Dé 

Khi hành-già thuc-hành pháp-hành thién-tué 
thuc-hành 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ dé 
dén khi hoàn thành moi phán su trong tü dé, thi 
tự động được luân chuyên đến 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phán sự trong tứ Thánh-dé. 

Vì vậy, 4 trí-tué-hành phận sự trong tứ dé 
đến khi hoàn thành mọi phán sự bằng trí-tué 
thién-tué tam-giói thì tự động được luân chuyên 


66 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


đến 4 trí-tué-thành hoàn thành phán sự trong tứ 
Thánh-dé bằng trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, 
đó là chứng đắc 4 Thánh-dao-tué có dói-tuong 
Niét-bàn siéu-tam-giói (không còn đối-tượng 
sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói nữa). 

Khi áy, khó-Thánh-dé dó là ngü-uán cháp- 
thủ, là pháp mà trí-tué-hành có phán sự nên biết 
bằng trí-tué thiền-tuệ tam-giói, thi trí-tuệ-thành 
đã biết xong bằng tri-tuệ thiền-tuệ siéu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-dao-tué. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khó-Thánh-dé 
đó là tham-di, là pháp mà frí-tuệ-hành có phận 
sự nên diệt từng thời bằng trí-tué thién-tué tam- 
giới, thì trituệ thành đã diệt tận được mọi 
tham-ái xong bằng trí-tuệ thiền-tuệ sióu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-dao-tué. 

- Cũng đồng thời điệt khó-Thánh-dé, đó là 
Niét-bàn, là pháp mà trí-tué-hành có phán sự 
nên chứng ngộ bang trí-tuệ thiền-tuệ tam-giói, 
thì trí-tué-thành đã chứng ngô xong bằng trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-dé đó là pháp-hành bát-chánh-đạo hop 
đủ 8 chánh: chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh- 
tán, chánh-niém, chánh-dinh là pháp mà frí-tuệ- 
hành có phán sw nén tién hành bang trí-tué 
thiền-tuệ tam-giói, thi tri-tuệ-thành dà tién-hành 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 67 


xong bằng trí-tué thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là 
4 Thánh-dao-tué: 

- Khó-Thánh-dé là pháp nén biét, thi dà biét xong. 

- Nhán sinh khó-Thánh-dé là pháp nén diét, 
thì dà diét tận được moi tham-ái xong. 

- Diệt khó-Thánh-dé là pháp nên chứng ngô, 
thì đã chứng ngộ Niét-bàn xong. 

- Pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé là 
pháp nén tiến-hành, thi đã tién-hành xong. 

4 trí-tué-thành hoàn thành phán sự của tứ 
Thánh-dé dà hoàn thành xong 4 phán su trong 
tứ Thánh-dé đồng thời cùng một lúc không 
trước, không sau. 

Trong 4 trí-tué-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-dé thì frí-£uệ-thành pháp-hành 
dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đã hoàn thành xong 
phận sự tién-hành bát-chánh-dao hop du 8 chánh 
là chính yếu, 3 trí-tué-thành còn lại là phụ cũng 
hoàn thành xong phán sự trong mỗi Thánh-để, 
cùng một lúc không trước không sau với trí-tuệ- 
thành pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé. 

4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phán sự của 
tứ Thánh-dé đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ 
Thánh-dé, thuộc vé pháp-thành Phát-giáo (pati- 
vedhasasana), đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-qud, 
Niét-bàn goi là navalokuttaradhamma: 9 pháp 
siéu-tam-giói. 


68 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Cho nén, bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta là một bài kinh đặc biệt gồm có dày đủ 3 
loai Phát-giáo: pháp-hoc Phát-giáo, pháp-hành 
Phát-gido, pháp-thành Phật-giáo đó là trí-tuệ- 
học trong tứ Thánh-dé thuộc về pháp-hoc Phát- 
giáo được luân chuyển đến trí-tuệ-hành phán 
sự của tứ Thánh-dé thuộc vé pháp-hành Phật- 
giáo được luân chuyển đến trí-tuệ- thành hoàn 
thành phận sự của tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
thành Phát-giáo. 

Cho nén, /m-fuệ-luân trong tw TI hánh-dé 
gồm có 3x4=12 loại tri-uệ trong tứ Thánh-dé 
cũng goi là dhammacakka bánh xe chuyén- 
pháp-luán góm có 12 cám. 

Quan Hé Nhân Quả Của Tam-Tué-Luán 

* Tir quá dén nhán, tir nhán dén quà 

4 trí-tué-thành hoàn thành phán sự trong tứ 
Thánh-dé chứng ngộ chán-lj tú Thánh-dé, 
chung đắc 4 Ti hánh-dao, 4 Thánh-qud, Niét-bàn 
đó là quả dà hoàn thành xong 4 trí-tué-hành 
phán sw trong tir Thánh-dé. 

4 trí-tuệ-hành phán sự trong tứ Thánh-dé đã 
thuc-hành düng theo mói phán su cüa mói Thánh- 
dé đó là quà của 4 trí-tué-hoc trong tứ Thánh-dé 
đã hiểu biết rõ mỗi chi pháp của mỗi Thánh-dé. 

Như vậy, 4 #í-tuệ-học trong tứ Thánh-dé 
hiểu biết rõ đúng các chi pháp của mỗi Thánh-dé 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 69 


làm nén tàng co bàn, làm nhàn phát sinh quà 4 
trí-tué-hành phận sự trong tử Thánh-dé đúng 
theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-dé. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-dé đã 
hoàn thành là nhân phát sinh quả là 4 #7-tuệ-thành 
hoàn thành phán sự trong tử Thánh-dé chứng 
ngô chán-lj tứ Thánh-đễ, chứng đắc từ Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nháp-lwu Thánh-quả và Niét-bàn, 
Nhát-lai T. hành-dao, Nhát-lai T. hánh-quá và Niét- 
bàn, Bát-lai Ti hàánh-dao, Bát-lai T. hánh-quả và 
Niét-bàn, A-ra-hán Ti hánh-dao, A-ra-hán Thánh- 
quá và Niét-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 


Trí-tuệ quán triệt tháy rõ, biết rõ pham-hanh 
đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào khác nữa, sẽ 
tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bón loài. 

Nhu trong đoạn kinh Chuyén-pháp-luán, 
Düc-Thé-Tón kháng định: 

"Nanafica pana me dassanam udapadi, 
akuppa me vimutti, ayam 'antimajati, natthi dàni 
punabbhavo. 

Tri-tuệ quán triệt đã phát sinh đến Như-Lai, 
biết rõ rằng: "A-ra-hán Thánh-quá-tué giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bi hw hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp hiện-tại này, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào nữa. ” 


70 


KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


Bảng Tóm Tắt Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Dé 


Tứ Thánh-dé 
Nhân 
Tam- : 
: Pi ; | sinh diét khó- | Pháp-hành 
uç- Khô 2 ; ATAA 
luân thánh-dé khó- Thánh- diệt khó- 
Thánh- | dé Thánh-đê 
đê 
trí-tuệ- sắc-pháp cs DE as bát-chánh- 
hột danli-pháo tham-ái | Niét-bàn đạo 
trí-tuệ- ET ^. a, nên chúng | nên tién 
hành nên biết | nên diệt ngộ hành 
trí-tuệ- P "m dà chúng dà tién 
thành dà biét dà diét Hồ hành 
Tứ Tam-Tuệ-Luân 
Thánh- NS NOUS trí-tuệ- 
dé trí-tuệ-học trí-tuệ-hành thành 
khó- sác-pháp A quA a 
Thánh-dé | danh-pháp nén biét dà biét 
nhán sinh 
khó-Thánh- tham-ái nén diét đã diệt 
đê 
diệt khó- VE đa nên chứng đã chứng 
Thánh-dé Dustcban ngộ ngộ 
phep-hanh. | bạt qhánhÈ | -.. x pos dirtión 
diét khó- dao nén tiên hành hành 
Thánh-dé Ë 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 71 


Tam-Tuệ-Luân Của 4 Bác Thánh-Nhân 


Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ- 
luân trong tứ Thánh-dé, mỗi tuệ-luân có năng lực 
trí-tuệ khác nhau đối với mỗi bậc Thánh-nhân. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu trải qua tam-tuệ-luần 
trong tứ Thánh để lần thứ nhất, Nháp-lwu 
Thánh-dao-tué diệt tận được 2 loai tham-di là 
vibhavatanhà: tham-ái hop với doan-kién và 
bhavatanhà: tham-ái hop với thường-kiến trong 
4 tham-tám hợp tà-kién (còn 4 tham-tâm không 
hop tà-kién thì chưa diệt được). 

- Bác Thánh Nhát-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-dé làn thứ nhi, Nhát-lai Thánh- 
dao-tué đã diệt tận duoc 1 loại tham-ài là kama- 
tanhà: tham-ái trong 5 dói-twong ái loại thô cối 
duc-giói trong 4 tham-tám không hợp tà-kién 
(côn 5 dói-tuong ái loai vi-té, thi chua diét duoc). 

- Bác Thánh Bát-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tú Thánh-dé lần thứ ba, Bát-lai Thánh-dao- 
tué đã diệt tàn được 1 loại tham-ái là kamatanha: 
tham-ái trong 5 dói-twong ái loai vi-té cói duc- 
giói trong 4 tham-tám khóng hop tà-kién (cón tham- 
ái trong các bác thién sác-giói thién-tám, vó-sác- 
giới thién-tám, trong cõi sác-giói pham-thién, 
cối vó-sác-giói pham-thién thi chua diét duoc). 

- Bậc Thánh A-ra-hán trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-dé làn thứ tu, A-ra-hán Thánh- 


72 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


dao-tué đã diệt tận được bhavatanha: tham-di 
trong các bậc thiên sác-giói thién-tám, vó-sác- 
giói thién-tám, trong cói sác-giói pham-thién, 
cõi vô-sắc-giới pham-thién trong 4 tham-tám 
không hop tà-kién không còn dư sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được hoàn toàn mọi tham-ái không còn dư sót. 

Tính Chát 4 Phận Sự Trong Tứ Thánh-Dé 

4 trí-tué-hành phận sự trong tứ Thánh-dé và 
4 tri-tué-thành hoàn thành phán sự trong tw 
Thánh-dé có tính chát liên quan đồng thời, không 
phận sự nào trước, không phận sự nào sau. 

Bộ Visuddhimagga: Thanh-tinh-dao có ví dụ: 

Khi đốt một cây đèn dầu trong đêm tối có 4 
sự việc xảy ra đồng thời, không trước, không sau: 

- Ảnh sảng tỏa ra. 

- Bóng tôi bị bién mát. 

- Tim đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bi hao dán. 

Cũng giống như trường-hợp 4 trí-tué-hánh 
phán sự trong tứ Thánh-dé và 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phán sự trong tir Thánh-dé có tính 
chất đồng thời, không trước, không sau. 

Trong kinh Gavampatisutta" có đoạn Ngài 
Trưởng-lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu răng 


' Bộ Samyuttanikàya, Mahãvagga, kinh Gavampatisutta. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 73 


- Này chw pháp hữu! Tôi được nghe từ noi 
Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

* Vi ty-kluru nào chứng ngộ khó-Thánh-dé, 
thì vị t-khưu ấy cũng chứng ngộ nhân sinh khó- 
Thánh-dé, diệt khó-Thánh-dé, pháp-hành dán 
dén diét khó-Thánh-dé. 

* Vi ty-khuu nào chứng ngộ nhân sinh khổ- 
Thánh-dé, thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ khó- 
Thánh-dé, diét khó-Thánh-dé, pháp-hành dán 
đến diệt khó-Thánh-dé. 

* Vi t)-khưu nào chứng ngộ diệt khó-Thánh- 
dé, thi vi tp-khuu áy cũng chứng ngộ khó-Thánh- 
dé, nhán sinh khó-Thánh-dé, pháp-hành dán dén 
diệt khó-Thánh-dé. 


* Vi t)-khưu nào chứng ngộ pháp-hành dân 
đến diệt khó-Thánh-dé, thì vi ty-khutu ấy cũng 
chứng ngộ khó-Thánh-dé, nhân sinh khó-Thánh- 
dé, diệt khó-Thánh-dé. 

Như váy, tứ Thánh-dé có sự liên quan vé phán 
su vói nhau dóng thói khóng truóc khóng sau. 


Phần Giải Thích: 
4 Trí-tuệ-hành phán sự trong tứ Thánh-dé 


Trong 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ Thánh- 
dé, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có tri- 
tué-hành phán sự trong khó-dé là chính, còn 3 


74 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


tri-tuệ-hành phán sự trong 3 dé cón lai cüng duoc 
thành tuu dóng thói khóng truóc, khóng sau. 

Thật vậy, khi hành-giả thuc-hành pháp-hành 
thién-tué khi phát sinh trí-tué thién-tué tháy ró, 
biét ró sắc-pháp nào, hoặc danh-pháp tam-giói 
nào là khó-dé thì đồng thời tham- -ái, nhân sinh 
khó-dé không sinh trong sdc-pháp á áy, hoác trong 
danh-pháp tam-giói áy, dóng thoi chứng ngộ sự 
diét của tham-di, nhân sinh khó- dé noi sắc-pháp 
ấy, hoặc noi danh-pháp tam-giới ấy. 

Trong khi đang thuc-hành pháp-hành thién- 
tué có chánh-niém, chánh-kién, chánh-tinh-tán, 

.. khi phát sinh trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 

khó-dé là pháp nén biét, nhán sinh khó-dé là 
pháp nén diét, diét khó-dé là pháp nén chúng 
ngó, thi chính pháp-hành dán dén diét khó-dé 
là pháp nén tién-hành. 

Nhu vậy, 4 trí-tué-hành phán sự trong tit-dé 
dóng thói khóng truóc khóng sau, déu có dói- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tứ Thánh-dé 


Trong 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phán sw 
trong tứ Thánh-dé, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thién-tué, có trí-tué-thành hoàn thành phán 
sự trong pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh- 
dé có dói-twong Niét-bàn là chính, còn 3 trí-tuệ- 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 75 


thành hoàn thành phán sw trong 3 Thánh-dé cón 
lại cũng được hoàn thành xong phận sự trong 3 
Thánh-dé đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có trí-tué thiên-tuệ siéu- 
tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ dà hoàn thành 
xong phận sự tién-hành pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé thì: 

- Dóng thời 4 Thánh-dao-tué cũng dà hoàn 
thành xong phận sự biết khó-Thánh-dé. 

- Dóng thời 4 Thánh-dao-tué cũng dà hoàn 
thành xong phán sự diệt tận được moi tham-ái, 
nhân sinh khó-Thánh-dé. 

- Đồng thời 4 Thánh-dao-tué và 4 Thánh-quá- 
tuệ đã hoàn thành xong phận-sự chứng ngô Niét- 
bàn, diệt khó-Thánh-dé. 

- Đồng thời pháp-hành bđí-chánh-đạo hợp dú 
8 chánh: chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh-ngít, 
chánh-nghiép, | chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-dinh đó là 8 tàm-só dóng sinh 
vói 4 Thánh-dao-tám, dà hoàn thành xong phán 
sw dà tién-hành pháp-hành dán dén diét khó- 
Thánh-dé đó là: 

- Khó-Thánh-dé dó là ngü-uán cháp-thú là 
pháp nén biét, thi dà biét xong. 

- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì đã diệt tận được xong. 


76 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Diét khó-Thánh-dé dó là Niét-bàn là pháp 
nén chứng ngộ, thì đã chứng ngô xong. 

- Pháp-hành bát-chánh-dao dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé là pháp nên tiễn hành, thì đã tién 
hành xong. 

4 tri-tué-thành đã hoàn thành xong 4 phận sự 
trong tứ Thánh-dé đồng thời không trước không 
Sau. 


Vai Trò 4 Trí-Tuệ-Hành Và 4 Trí-Tuệ- Thành 


* Trong 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ-để ở 
giai doan đầu, trí-tué-hành phán sw biét khó-dé 
dóng vai tró chính yếu, đó là tri-tué thién-tué 
thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
khó dé, là pháp nên biết, còn trí-tuệ-hành phận 
sự của mỗi dé còn lại, cũng được thành tựu phận 
sự đồng thời không trước không sau. 

* Trong 4 trí-tué-thành hoàn thành phán sự 
trong tứ Thánh-để ở giai đoạn cuói, frí-tué- 
thành hoàn thành phán sw dà tién-hành pháp- 
hành dán dén diét khó-Thánh-dé dóng vai tró 
chính yéu, dó là Thánh-dao hop dú 8 chánh dó 
là 8 tám-só dóng sinh vói 4 Thánh-dao-tám, 4 
Thánh-quá-tám có dói-twong Niét-bàn siéu-tam- 
giới, là hoàn thành xong phận sự đã tién-hành 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé, đã chứng 
ngộ chán-l tử Thánh-dé, đã chứng đắc 4 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé gi 


Thánh-dao, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, thi trí-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-dé còn 
lại cũng được thành tựu môi phận su của môi 
Thánh-đê đông thời không trước không sau. 

Tứ Thánh-Dé Trong Giáo-Pháp Của ĐÐức-Phật 


Tứ Thánh-dé là chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhán đã chứng ngộ, tứ Thánh-đê là nên tảng căn 
bản, là pháp côt lõi trọng yêu trong giáo-pháp 
của chu Phật quá-khứ, của Düc-Phát hiện-tại và 
của chư Phật vi-lai. 

Tứ Thánh-dé đó là: 

1- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán chấp-thủ, 

hay sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả moi 
sdc-pháp, moi danh-pháp trong tam-giới (cõi 
duc-giói, cối sác-giói, cõi vô-săc-giới) đúng 
theo sự-thật chân-lý chi là khô-đê (dukkhasacca) 
mà thói, khóng có /ac dé. 

Tuy có tho-lac (sukhavedana) nhung thọ-lạc 
goi là viparinamadukkha: bién-chát-khó, bởi vì 
tho-lac cũng sinh rôi diệt là vó-thwóng nên cũng 
chỉ là khó-dé mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp hữu-vi: sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới déu sinh rồi diệt 
nên có 4 trang-thái là trang-thái vô-thường, trang- 
thái khó, trang-thái vô-ngã, trang-thái bát-tinh. 


78 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Vậy, do nguyén-nhán nào cho là lạc trong doi 
này? 


Thát-tánh cüa tát cà moi sác-pháp, moi danh- 
pháp trong tam-giói đều có 4 trang-thái: trang- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vő- 
ngã, trang-thái bát-tinh, nhung do 3 pháp-dáo- 
điên (vipallasa) là tám-ddo-dién, trởng-đảo-điên, 
tà-kién-dáo-dién cho là thường, lạc, ngã, tinh. 


Pháp-dáo-dién (vipallasa) có 3 loại: 


- Cittavipallasa: tám-dáo-dién là tâm biết sai, 
chap lâm trong các sdc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tinh. 

- Saffiavipallasa: tưởng-đảo-điên là tưởng 
sai, chap lâm trong các săc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Ditthivipallasa: tà-kiến-đảo-điên là tà-kiến 
thây sai, châp lâm trong các sac-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tinh. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giói đều có trang-thái vô-thường, 
nhung do tám-dáo-dién, tuong-dao-dién, tà-kién- 
dáo-dién cho là thường. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giói đêu có trang-thái khó, nhưng do 
tám-dáo-dién, tưởng-đảo-điên, tà-kiên-đảo-điên 
cho là /ac. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 79 


* Thát-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giói đều có trang-thái vó-ngá, nhung 
do tám-daào-dién, twóng-ddáo-dién, tà-kién-dáo- 
điên cho là ngã. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái bát-tinh, nhưng 
do /âm-đảo-điên, twóng-ddáo-dién, tà-kién-dáo- 
dién cho là tinh. 

Nhu vậy, pháp-dáo-dién có 3 x 4 trang-thái 
gồm có 12 pháp-đảo-điên. 

Sự thật chân-lý của các sác-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giói chỉ là khó-dé mà thôi, 
nhưng do tám-dáo-dién, tưởng-đảo-điên, tà-kién 
dáo-dién đảo ngược lai thật-tánh cho là lac. 

Vậy, lac không phải là sự thát chán-ly, mà 
thuộc về /ac-điên-đảo (sukhavipallãsa). 

Như ĐÐại-đức t)-khưu-ni Vajirá dạy rằng: 

"Chi có khó-dé sinh, khó-dé trụ, khó-dé diệt, 
ngoài khó-dé ra, không có gi sinh, không có gi 
trụ, không có gi diệt... 0) 

Cho nén, ngü-uán chấp-thủ, hay sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói đều chi là khó-dé mà 
thôi, không phải là lac thật su, mà chi là /ac- 
dién-dáo (sukhavipallasa) mà thói. 

Cho nên, người nào tim /ac thu trong đời, 
người ấy chắc chán sẽ bị thất vong mà thói. 


' Bộ Samyuttanikàya, Sagathavagga, kinh Vajirãsutta. 


80 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


2- Nhán sinh khó-Thánh-dé dó là tham-ái. 

* Tham-ái là nhân sinh khó trong kiếp hién-tai 

- Néu nguói nào phát sinh tham-tám trong 
dói-twong nào mà khóng duoc thóa màn nhu y 
thì người ấy phát sinh sán-tám không vừa lòng, 
làm cho khổ tâm. 

- Nếu người nào phát sinh tham-tám trong 
dói-twong nào mà được thỏa màn như y thì 
người ấy phát sinh fham-tám cháp-thú cho là 
của ta, cũng làm nhân phát sinh tâm sầu não, lo 
sợ cũng làm cho &hổ tâm. 

Nhu Đức-Phật day trong pháp-cú kệ rằng: 

Tanhaya jayatt soko, tanhaya jayati bhayam. 

Tanhaya vippamuttassa, 

natthi soko kuto bhayam?” 

Sw sáu ndo phát sinh do tham-ái, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái. 

Bác Thánh A-ra-hàn diệt tận tham-ái, 

Không sáu não, từ đâu có lo sợ? 

Thật ra, trong kiếp hiện-tại, nếu người nảo 
phát sinh tham-tám trong đối-tượng nào không 
được thỏa mãn như ý thì người ấy phát sinh sán- 
tám khóng vua lóng, chi làm cho khó tám trong 
khoáng thời gian ngàn, rồi cũng lảng quên theo 
thời gian mà thôi. 


' Bộ Dhammapadagãthä câu kệ thứ 216. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 81 


Còn nếu người nào phát sinh #ham-tám trong 
dói-twong nào mà được thỏa màn nhu y thi 
người ấy phát sinh tham-tám cháp-thu cho là 
của ta, nén làm nhân phát sinh khổ tám trong 
suốt khoảng thời gian dài vi đối-tượng ấy. 

* Tham-ái là nhân sinh khó trong kiếp-sau 

Bác Thánh A-ra-hán dà diét tán duoc tát cá 
moi tham-di không còn dw sói, đến khi hết tuói 
thọ, đồng thời tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Chúng-sinh có ngũ-uẩn: sác-uán, tho-uán, 
tuóng-uán, hành-uẩn, thức- uán trong 71 cối 
dục-giới và trong 15 tầng trời sdc-giói phạm- 
thiên, hoặc chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ- -uán, 
tuóng-uán, hành-uán, thức-uẩn) trong 4 táng 
trời vó-sdc-giói pham-thién cũng chi có khó-dé 
mà thói, thậm chí chu phạm-thiên chi có nAát- 
uán (sác-uán), trong táng trời sác-giói pham- 
thiên Vó-twóng-thién, kiếp hiện-tại không có 
khó, bởi vì chỉ có thán mà không có tám, nhung 
kiếp vị-lai không thoát khỏi khó-dé. 

Tất cả mọi chúng- sinh còn là hạng phàm- 
nhân trong tam-giói gòm có 31 cõi-giói, déu có 
khó-dé, mỗi chüng-sinh có khó-dé khác nhau là 
khó nhiéu hoác khó ít mà thói. 

Chư bác Thánh-nhán sóng trong đời đều có 
khó thân vì tü-dai bát hoà, còn khổ tám do 


82 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


phiền-não bi giảm dàn cho đến hết theo năng lực 
của mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 2 
loại phiền-não là tà-kién (ditthi) và hoài-nghi 
(vicikicchä) không còn dư sót, trong kiếp hiên- 
tại, bác Thánh Nhập-lưu không còn khó vi 2 loại 
phiền-não ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khó tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới nữa, mà chỉ còn khó tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bác Thánh Nhập-lưu ấy chắc 
chán sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói 
trong tam-giói. 

* Bậc Thánh Nhát-lai đã diệt tận được 1 loai 
phiền-não là sân (dosa) loại thô không còn dư 
sót, trong kiếp hién-tai, bác Thánh Nhát-lai 
không còn khó vi phiền-não sân loại thô ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhát-lai chỉ còn khó 
tái-sinh kiếp sau 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
åy, bậc Thánh Nhát-lai ấy chắc chán sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Bậc Thánh Bát-lai đã diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sán loại vi-té và diét tận được tham- 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 83 


di trong cõi dục-giới không còn dw sót, trong 
kiếp hiện-tại, bác Thánh Bát-lai không còn khó 
vì phiền-não sân và tham-ái trong cõi dục-giới nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Bát-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp ké-tiép hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. Vị 
phạm-thiên chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A- 
ra-hán, sẽ tịch diét Niét-bàn tại tầng trời sác- 
giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giói. 

* Bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), 
ngã-mạn (mana), buón-chán (thina), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hó-then tói-lói (ahirika), 
không biết ghê-sợ tói-lói (anottappa) không còn 
dự sót, trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán, 
hoàn toàn không có Khó-tám vi phiền-não nữa, 
chỉ còn khổ thân mà thôi. 

Đến khi bác Thánh A-ra-hán hết tuói thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 


Vi vậy, tham-ái là nhân sinh khó-Thánh-dé. 


3- Diét khó-Thánh-dé, dó là Niét-bàn, là 
pháp diệt tận duoc tham-ái, nhân sinh khó- 
Thánh-đê. 


84 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Niét-bàn có 2 loai dó là: 

l- Hữu-dự Niét-bàn (sa upädisesanibbäna) 
là Niét-bàn đối với bác Thánh A-ra-hán dà diệt 
tàn duoc tát cá moi tham-ái, moi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là Kilesaparinibbana: 
moi phiên-não Niét-bàn, nhưng ngũ-uẩn vẫn còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


2- Vó-dw Niét-bàn (anupádisesanibbàna) là 
Niét-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là Khandhaparinibbüna: ngi- -uán 
Niét-bàn nghĩa là ngá-uán diệt rôi không con 
ngü-uán nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 

Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ là: 

I-Vô-hiện-tượng Niét-bàn (animittanibbüna) 
là Niét-bàn đối với hành-già thuc-hành pháp- 
hành thién-tué có trí-tué thién-tué tháy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ đrạng-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hon trang-thái khổ và 
trang-thái vó-ngá, do năng lực tín pháp-chủ có 
nhiều năng lực hon 4 pháp-chủú còn lại (tán 
pháp-chủ, niệm pháp-chu, định pháp-chu, tué 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niét-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niét- 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 85 


bàn (animittanibbüna) Niét-bàn khóng có hién- 
tượng các pháp hitu-vi. 

2- Vó-di Niét-bàn (appanihitanibbüna) là 
Niét-bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
tháy rõ, biết rõ trang-thái khó (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hon trang-thái vó-thuong và trang-thái 
vó-ngá, do năng luc định pháp-chü có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chu con lại (tín pháp-chu, 
tán pháp-chủ, niệm pháp-chü, tué pháp-chủ), 
hoặc do năng lực của dinh, dẫn đến chứng ngộ 
Niế-bàn gọi là vó-di Niét-bàn (appanihita- 
nibbãna) Niét-bàn không có tham-ái nương nhờ. 

3- Chân-không Niét-bàn (suññatanibbäna) là 
Niét-bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diét của sác-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ frang-thái vó-ngá (anatta- 
lakkhana) hiện rõ hon trạng-thái khổ và trang- 
thái vô-thường, do năng luc tué pháp-chu có 
nhiéu náng luc hon 4 pháp-chü cón lai (tín 
pháp-chü, tán pháp-chü, niệm pháp-chü, dinh 
pháp-chu), hoác do náng lực của tuệ, dàn đến 
chứng ngộ Niét-bàn gọi là chân-không Niét-bàn 
(sufifiatanibbàna) Niét-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
khóng phai ta, khóng phái cua ta. 

Vi váy, Niét-bàn là pháp diệt khó-Thánh-dé. 


86 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé, 
đó là pháp-hành bát-chánh-dao là pháp-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó-Thánh-dé. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué dàn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- dé, chứng đắc 4 
Thánh-đạo-tâm có dói-twong Niét-bàn siéu-tam- 
giới. Khi ấy, 4 Thánh-dao-tám hop đủ 8 chánh: 
chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh- 
niệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-dao-tám đã hoàn thành xong 4 phàn su: 

- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán cháp-thú là 
pháp nén biết, thì 4 Thánh-dao-tué đã biết ngü- 
uán chấp-thủ xong. 

- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
mọi tham-di xong không con dự sót. 

- Diệt khó-Thánh-dé đó là Niét-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì 4 Thánh-dao-tué đã chứng 
ngộ Niét-bàn xong. 

- Pháp-hành dân đến diệt khó-Thánh-dé đó là 
pháp-hành bát-chánh-dao là pháp nên tiễn hành, 
thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã tién hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh xong. 

Vì vậy, pháp-hành bát-chánh-dqo là pháp- 
hành dàn dén chüng ngó Niét-bàn, diét khó- 
Thánh-dé. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 87 


Tú: Thánh-dé là nén tàng, là cốt lõi chính yêu 
trong giáo-pháp của chư Phật. Cho nén, hành-giả 
thực-hành pháp-hành thién-tué ban đầu dù có 
những dói-tuong thién-tué như thân, hoặc tho, 
hoặc tám, hoặc pháp, hoặc sắc-pháp, hoặc danh- 
pháp tam-giói khác nhau, nhưng đến giai đoạn 
cuôi cùng cũng đều đạt đến chứng ngộ chán-lj 
tứ Thánh-dé, mới chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 


Nhân Quả Liên Quan Của Tứ Thánh-Dé 


Chân-lý tứ Thánh-dé có nhân quả liên quan 
với nhau như sau: 

- Khó-Thánh-dé dó là ngü-uán chấp-thủ, 
hay sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói là quá 
của nhân sinh khó-Thánh-dé. 

- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-ái là 
nhân dán dắt tái-sinh kiếp sau (tanhã ponob- 
bhavika). 

- Diét khó-Thánh-dé dó là Niét-bàn khóng 
thuóc vé quả cua một nhân nào, bởi vi Niết- 
bàn là pháp vó-vi (asankhatadhamma) là pháp 
hoàn toàn không do một nhân duyên nào cầu tạo, 
Niét-bàn là đối-tượng siêu-tam-giới của 4 Thánh- 
đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tám. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dán 
đến chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó-Thánh-dé. 


88 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Nhu vậy, pháp-hành bát-chánh-dao là nhân 
dat dén Niét-bàn, diét khó-Thánh-dé khóng phái 
là nhân sinh Niét-bàn, và diệt khó-Thánh-dé, 
Niét-bàn cũng không phải là quả của pháp-hành 
bát-chánh-dao dán đến diệt khó-Thánh-dé mà 
chỉ là dói-twong siéu-tam-giói của pháp-hàánh 
bát-chánh-dao hop đủ 8 chánh (chánh-kién, 
chánh-tu-duy, chánh-ngir, chánh-nghiép, chánh- 
mang, chánh-tinh-tán, chánh- -niém, chánh-dinh) 
dóng sinh vói 4 Thánh-dao-tám) dán dén diét 
khó-Thánh-dé mà thói. 


Ví du nóm na: con đường dẫn đến kinh-dó. 


- Con đường ví nhu pháp-hành bát-chánh- 
dao là pháp-hành dán dén diét khó-Thánh-dé 
(Niét-bàn). 

- Kinh-dó ví nhu Niét-bàn là pháp diệt khó- 
Thánh-dé. 


Con đường dán đến kinh-dó, chứ không phải 
là nhân sinh kinh-dó. 


Cũng như vậy, pháp-hành bát-chánh-dao 
dán đến diệt khó-Thánh-dé (Niét-bàn) khóng 
phải nhân sinh Niét-bán (diệt khó-Thánh- dé), 
mà chi là nhán dat dén Niét-bàn, diét khó- 
Thánh-dé mà thói. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé S9 


Pháp-Hành Trung-Dao (Majjhimapatipada) 


Pháp-hành trung-đạo (majjhimaápatipada) là 
pháp-hành chi có trong Phát-giáo mà thói, hoàn 
toàn khóng có ngoài Phát-giáo. 

Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta: ^ 
Kinh Chuyén-pháp-luán mà Đức-Phật thuyết 
giảng lần đầu tiên, để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondafifía, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài 
Trưởng-lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão Assaji 
tại khu rừng phóng sinh nai goi /sipatana, gần 
kinh-thành Baranasi. 


Düc-Phát thuyét giáng pháp-hành trung-dao 
ráng: 

- Này chư ty-khuwu! Pháp-hành trung-dao là 
Thánh-đạo hop du 8 chánh cao thượng là chánh- 
kiến, chánh-tu-duy, chánh-ngit, chánh-nghiép, chánh- 
mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh. 

Tuy nhién 8 chánh này goi là pháp-hành bát- 
cháúnh-đạo có chánh-kién, chánh-tr-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-dinh, dó là 8 tàm-só (cetasika) 
dóng sinh vói 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá- 
tám có dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới: 


' Sam., Mahavaggapali, Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 


90 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Thật ra, trong 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quả- 
tâm có 36 tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở 
ấy có 8 tâm-sở goi là 8 chánh như sau: 

1- Tri-tuệ tám-só goi là chánh-kién. 

2- Huóng-tám tâm-sở goi là chánh-tu-duy. 

3- Chánh-ngít tám-só gọi là chánh-ngír. 

4- Chánh-nghiép tám-só gọi là chánh-nghiép. 

5- Chánh-mang tám-só goi là chánh-mang. 

6- Tinh-tán tám-só goi là chánh-tinh-tán. 

7- Niệm tâm-sở gọi là chánh-niém. 

8- Nhát-tám tâm-sở gọi là chánh-định. 

8 tám-só này cùng với 28 tám-só khác đồng 
sinh với 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quả-tâm 
cùng có dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giỏi. 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo đó là pháp- 
hành-bát chúnh-đạo họp đủ Š chánh trong 4 
Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám có đồi-tượng 
Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Nhu váy, pháp-hành bát-chánh-dao hop du 
8 chánh này khóng phài là pháp-hành bát dáu 
thực-hành, cũng không phải là pháp-hành dang 
thực-hành, mà sự thật là pháp-hành đã thuc- 
hành xong rồi, đã hoàn thành xong mọi phán sự 
tứ Thánh-để, nên pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh này gọi là pháp-thành Phật- 
giáo (pativedhasäsana) là kết quả của pháp-hành 
Phát-gido (patipattisasana). 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 91 


Cho nén, pháp-hành trung-dao này là pháp- 
hành bát-chánh-dao hợp du 8 chánh áy ở giai 
doan cuói. 


Bát dàu thuc-hành pháp-hành bát-chánh-dao 


* Giai đoạn đầu /hực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo, hành-giả cần phải bắt đầu thuc-hành 
chánh-niém: niệm-thán, niệm-thọ, niệm-tâm, niém- 
pháp, đó là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

Thật vậy, trong kinh Rahogatasutta" Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha từng tư duy rằng: 

"Hành-giá nào chán nản thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ, thì hành-giả ấy là người chán 
nản thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nên 
không thé dẫn đến sự giải thoát khó tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả nào tinh-tán thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ, thì hành-giá ấy là người có tinh-tán 
thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nén có 
khả năng dân đến sự giải thoát khổ tử sinh luân- 
hôi trong tam-giới. ” 

Nhu vậy, /hực-hành chánh-niém là 1 chánh 
trong pháp-hành bát-chánh-dao đó là thực-hành 
pháp-hành tú-niệm-xứ là nhân bắt đầu dán đến 
quả cuối cùng là Thánh-đạo hop đủ 8 chánh: 
chánh-kiễn, chánh-tư-duy, chánh-ngir, chánh- 


' Samyuttanikaya, bó Mahavaggapali, kinh Rahogatasutta. 


92 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, 
chánh-dinh dó là 8 tám-só dóng sinh trong 4 
Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám cüng có dói- 
tượng Niét-bàn siêu-tam-giỏi. 

Trong Chú-giải kinh Mahasatipatthanasutta- 
vaptanä giảng giải rằng: 

"Pubbabhagasatipatthanamaggo " tứ-niệm-xứ 
là phán đầu của bảt-chánh-đạo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tú-niệm-xứ 

Trong Chi-bó-kinh, phần 3 chi-pháp, Đức- 
Phật thuyết giảng về 3 pháp-hành (patipadà): 

1- Agàlhà patipadà: pháp-hành hưởng lạc thú 

trong ngü-duc là cực đoan, 
2- Nijjhamapatipadà: pháp-hành tw ép xác 
hành khó hanh là cuc doan, 

3- Majjhimapatipadà: pháp-hành trung-đạo. 

Düc-Phát thuyết giảng vé pháp-hành trung- 
dao ràng: 

- Này chư ty-khuwu! Pháp-hành trung-đạo là 
thé nào? 

- Nay chư ty-khuu! Trong Phát-giáo này, t)-khưu: 

1- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, 
có chánh-niém trực nhận, có tríi-tué tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong phán thân 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 93 


2- Là hành-giá có tám tinh-tán không ngừng, 
có chánh-niém trực nhận, có tri-tué tinh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong phán thọ niệm- 
xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm 
không hài lòng trong ngü-uán chấp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, 
có chánh-niém trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phân tâm 
niệm-xứ, dé diệt tham-tám hài lòng, và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngü-uán chấp-thủ này. 

4- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, 
có chánh-niém trực nhận, có tríi-tué tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong phần 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và 
diệt sân-tâm không hài lòng trong ngü-uán 
chấp-thủ này, ...” 

Nhu váy, phàn dàu cüa pháp-hành trung-dao 
là thuc-hành pháp-hành tit-niém-xit hoặc pháp- 
hành thién-tué, và đến phần cuói của pháp- 
hành trung-dao là dat dén pháp-hành bát- 
chánh-dao hop dú 8 chánh đó là 8 tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quả-tâm có 
dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới. 


Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn: 


1- Giai doan dáu cua pháp-hành trung-dao, 
2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 


94 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


1- Giai doan dàu cüa pháp-hành trung-dao 


Hành-giả là hang người tam-nhán dà tích-luy 
dày dü các pháp-hanh ba-la-mát tir vó só kiép 
trong quá-khứ, có giói-hanh trong sach tron ven, 
thuc-hành pAháp-hành tu-niém-xu: hoặc thực-hành 
pháp-hành thién-tué có dói-tuong thiền-tuệ sắc- 
pháp nào hoác danh-pháp nào dung theo chán- 
nghia-pháp (paramatthadhamma) có khả năng 
làm phát sinh trí-tué thứ nhất gọi là namarüpa- 
paricchedafiüna: trí-tué thấy rõ, biết rõ, phán 
biệt rõ thát-tánh của mỗi sác-pháp hiện-tại ấy, 
môi danh-pháp tam-giói hién-tai ấy đêu là 
pháp-vó-ngà (anatta) không phải ta, không phải 
người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, 
không phải chúng-sinh nào, v.v... mà chỉ là sắc- 
pháp ây, danh-pháp ấy mà thôi, thuộc vé chân- 
nghĩa-pháp và hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué có 
khả năng phát sinh các trí-tuệ thiền-tuệ theo tuần 
tự đến frí-tuệ thién-tué thứ 13 goi là gotrabhu- 
ñana: tri-tué thiển-tHỆ có đồi-tượng Niét-bàn 
siéu-tam-giói, làm phán su chuyén dóng tir hang 
thiện-trí phàm-nhân lên bác Thánh-nhân. 

Từ trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
đến trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhufñana thuộc 
về trí-tué thién-tué fam-giới, nén vàn cón trong 
giai đoạn dáu của pháp-hánh trung-dao. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 95 


2- Giai doan cuói cüa pháp-hành trung-dao 


Hành-già thuc-hành pháp-hành tw-niém-xw 
hoặc thuc-hành pháp-hành thién-tué liền tiếp theo 
phát sinh trí-tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 
goi là Maggafiana: Thánh-dao-tué trong Thánh- 
đạo-tâm và tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói thứ 15 
goi là Phalafiana: Thánh-quả-tuệ trong Thánh- 
quá-tám thuộc vé siéu-tam-giói-tám có dói- 
tuong Niét-bàn siéu-tam- -giói. 

Trong 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm 
có báf-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kién, 
chánh-tư-duy, chánh-ngít, chánh-nghiép, chánh- 
mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh 
cùng có đối-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới, nén ở 
giai đoạn cuối của pháp-hảnh trung-đạo. 


Thực-Hành Pháp-Hành Trung-Đạo 


Ban đầu hành-già thực-hành pháp-hành trung- 
đạo (majjhimaápatipada) đó là thực-hành pháp- 
hành t-niệm-xứ (thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm 
niệm-xứ, pháp niệm-xứ), mỗi niệm-xử đều diệt 
tham-tâm hài lòng (abhijjha) và diệt sán-tám 
không hài lòng (domanassa) trong dói-tuong tứ- 
niệm-xứ, đồng thời cũng diệt si-tâm che phủ 
thật-tánh của mỗi đối-tượng sác-pháp, mỗi đối- 
tượng danh-pháp tam-giói. 


Cho nên, hành-giả cần phải học hỏi nghiên 


96 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


cứu, hiểu biết rõ dày đủ 21 dói-twong tú-niệm- 
xứ ” như sau: 

- Thân niệm-xứ có 14 đối-tượng thuộc về 
sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ có 1 dói-tuong chia ra làm 9 
loai thọ thuộc vé danh-pháp. 

- Tám niệm-xứ có 1 dói-tuong chia ra làm 16 
loai tâm thuộc vé danh-pháp. 

- Pháp niệm-xứ có 5 dói-tuong thuộc vé sắc- 
pháp, danh-pháp. 

Tát cà moi sác-pháp, moi danh-pháp thuóc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) có thát- 
tánh ró ràng làm dói- -twong tit-niém-xit hoặc dói- 
tượng thién-tué, mỗi dói-tuong ấy đều có sự 
sinh, sự diệt, đều có 3 trang-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái vő- 
ngã như nhau cả thảy. 

Cho nên, trong 27 dói-twong fứ-niệm-xứ này, 
hành-giả thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ sử dụng dói-tuong nào cũng 
có khả năng dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cả thảy. 


! Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: 
Pháp-Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 97 


Khi hành-giả thuc-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo đó là thuc-hành pháp-hành tir- 
niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành thién-tué với 
dai-thién-tám trong sạch trung dung trong mỗi 
dói-twong hiện-tại, tuyệt đối không nên thiên vé 
dói-twong nào cá nghĩa là không nên coi trong 
dói-twong này, coi nhe dói-tuong kia, bói vi mói 
dói-tuong sác-pháp hiện-tại, mỗi đối-tượng danh- 
pháp hién-tai thuóc vé chán-nghia-pháp, có thát- 
tánh rõ ràng đều có sự sinh, sự diét, đều có 3 trang- 
thái-chung: trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngá như nhau cà thảy, đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá và Niét-bàn. 

* Thuc-hành sai pháp-hành trung-dao 

Khi hành-giả thuc-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thién-tué, nêu coi trong dói- 
tượng này, coi nhe dói-trong kia thì tham-tám 
hài lòng với đối-tượng này, và sân-tâm không 
hài lòng với dói-twong kia, nén không diệt được 
tham-tám trong đôi-tượng này, cũng không diệt 
được sán-tám trong dói-tuong kia. 

Ví du: Hành-giá thuc-hành pháp-hành tú- 
niệm-xứ với dói-tirgng tứ oai-nghi là 1 trong 14 
dói-tuong trong phần thân niệm-xứ. ^ 


: Tim hiểu rõ trong quyên Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: 
Đôi-Tượng Tứ Oai-Nghi, cùng soạn giá. 


98 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Khi dang ngói, hành- -già có chánh-niém trực 
nhận noi toàn tw thé ngói, toàn dáng ngói (goi là 
sác ngồi) và có trí-tué tinh-giác truc giác noi sác 
ngói (khóng phái ta ngói) nhu vậy. Khi ây, phóng- 
tâm phát sinh, hành-giả phải bỏ dói-twong sắc ngồi, 
mà theo dói-twong phóng-tám, cho nên, hành-giả 
phát sinh sán-tám không hài lòng noi dói-tuong 
phóng-tám, bởi vi trước dó, hành-giả có tham- 
tám nương nhờ hài lòng noi dói-tuong sắc ngồi. 

Hành-giả thuc-hành sai pháp-hành trung-dao, 
bởi vi hành-già coi trọng dói-twong sắc ngôi, và 
coi nhe dói-twong phóng-tám, nén khóng diét 
được tham-tám nương nhờ noi đổi-tượng sắc 
ngôi (sắc-pháp) và cũng không diệt được sân- 
tám nương nhờ nơi đối-tượng phóng-tâm (danh- 
pháp), cho nên hành-giả thực-hành không đúng 
pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc không dung pháp- 
hành thién-tué. 

Nhu váy, giai đoạn đầu, hành-giá thuc hành 
không đúng pháp-hành trung-dao, nên không 
thể dẫn đến chứng ngộ chán-lj tứ Thánh- dé, 
không chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quả và 
Niét-bàn được. 


* Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thién-tué, không coi trong 
dói-twong này, cũng không coi nhe dói-tuong 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 99 


kia, nén diệt duoc fham-tâm không nương nhờ 
nơi dói-tuong này, cũng diệt được sân-fâm không 
nương nhờ nơi đỗi-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực hành pháp-hành tú- 
niệm-xứ với đối-tượng tứ oai-nghi là 1 trong 14 
dói-tuong trong phần thân niệm-xử. 

Khi đang ngồi, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận noi toàn tw thé ngói, toàn dáng ngói (goi là 
sắc ngôi thuộc vé sác- pháp) và có trí-tué tinh- 
giác truc giác noi sắc ngôi thuộc về sắc -pháp 
(không phải ta ngồi) như vậy. Khi ấy, phóng-tâm 
phát sinh, hành-giả phải bỏ đổi-tượng sắc ngồi, 
mà theo dói-twong phóng-tám. 

Hành-giả hiểu biết dói-twong phóng-tám trong 
5 pháp-chuóng-ngai (nivarana) là 1 trong 5 dói- 
tượng trong phần pháp niệm-xứ, hành-già có 
chánh-niém truc nhận nơi dói-twong phóng-tám 
thuộc vé danh-pháp, và có trí-tué tỉnh-giác trực 
giác noi danh-pháp phóng-tám (khóng phái ta 
phóng-tâm). Khi dói- tượng phóng-tám diệt, 
hành-giả trở lại đổi-tượng sắc ngồi như trước. 


Dù cho đối-tượng thién-tué nào có thay dói 
nhung dai-thién-tám có chánh-niém và trí-tué 
tinh-giác vẫn trực giác noi dói-tuong thiền-tuệ 
hiện-tại ấy, cho nén hành-già thực-hành đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp- 
hành thiền-tuệ. 


100 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Hành-già thuc-hành dung pháp-hành trung- 
dao, bởi vi hành-giả không coi trong dói- -tuong 
sắc ngôi (sác-pháp), và cũng không coi nhe dói- 
tượng phóng-tám (danh-pháp), có đại-thiện-tâm 
trung dung trong mỗi đôi-tượng thién-tué ấy, nên 
tham-tám không nương nhờ nơi dói-twong sắc 
ngôi (sác-pháp) và sán-tám cüng khóng nuong 
nhờ noi dói-twong phóng-tám (danh-pháp), dóng 
thời si-tám không nương nhờ noi dói-tuong sác- 
pháp, danh-pháp áy, hành-già thuc-hành düng 
theo pháp-hành tứ-nệm-xứ hoặc đúng theo 
pháp-hành thién-tué cho nên hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ được tiễn hành thuận lợi. 

Như vậy, giai đoạn đầu, hành-giả thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, nên dẫn đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. 


* Cho nên, đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi 
hiểu biết rõ về trí-tué-hoc trong tứ Thánh-dé và 
trí-tuệ-hành phán sự trong môi Thánh-dé. 

Khi dang thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thién-tué, hành-già 
cần phải có yonisomanasikàüra: do trí-tué hiểu 
biết trong tâm đúng theo 4 trạng-thái của tất cả 
mọi sác-pháp, moi danh-pháp trong tam-giói 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 101 


làm nhân-duyên phát sinh chánh-niém và trí-tué 
tỉnh-giác hỗ-trợ cho hành-giả thực-hành đúng 
pháp-hành tứ-nệm-xứ hoặc thuc-hành đúng 
pháp-hành thiền-tuệ cho nén hành-giá thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ được tién hành thuận lợi. 


Nhân-Duyên Phát Sinh Chánh-Niém, Trí-Tuệ 

Tỉnh-Giác 

Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, 
chánh-niệm, tri-tuỆệ tinh-giác phát sinh cũng do 
nhán-duyén. 

Váy, do nhán-duyén nào dé cho chánh-niém, 
tri-tué tinh-giác phát sinh? 

Trong bài kinh Avijjasutta" Düc-Phát thuyết 
giảng đoạn nhân quả liên hoàn tuần tự nhu sau: 

Thường được gân gũi thân cán với bác thiên- 
trí, mói láng nghe chánh-pháp dwoc dây du. 

- Có lắng nghe chánh-pháp được đây đủ, mới 
có đức-tin được đây du. 

- Có đức-tin được đây đủ, mới có yoniso- 
manasikàra được đây ấu. 

- Có yonisomanasikära được đây di, mới có 
chánh-niém, trí-tuệ tính-giác được đây du. 

- Có chánh-niém, trí-tuệ tính-giác được đây 
44, mới giữ gin lục món thanh-tịnh được dây du. 


' Añguttaranikäya, phần Dasakanipàta, Kinh Ävijjãsuttapäli. 


102 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


- Có giữ gin cán trọng luc món thanh-tinh 
duoc dáy dú, mói có thán hành thién, kháu hành 
thién, y hành thién duoc dáy du. 

- Có thán hành thién, kháu hành thién, y 
hành thiện được đây đủ, mới có tứ-niệm-xứ 
được đây đu, 

- Có tu-niém-xit. duoc đây đủ, mới có thất- 
giác-chi được dây du. 

- Có thát-giác-chi được đây dú, mới có trí- 
minh (vijja) Thánh-dao-tué và gidi-thoát (vimutti) 
Thánh-quá-tué được đây di. " 

Đoạn kinh trên đây "có yonisomanasikara 
được đây đủ, mới có chánh-niém, trí-tuệ tinh- 
giác được đây du”. 


Vậy, yonisomanasikãra là pháp như thé nào? 


Y nghĩa Yonisomanasikàra 


Yonisomanasikara có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kara 

- Yoniso: VỚI trí-tué, 

- manasi: trong tám, 

- kara: sw hiéu biét. 

Yonisomanasikara trí-tué hiệu biết trong tám 
dung với 4 trang-thái của tát cả moi sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 103 


- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái vó-thuóng 
(anicca) thi trí-tuệ hiệu biét dung là vó-thwong. 

- Süc-pháp danh pháp có trang-thái khó 
(dukkha) thi trí-tué hiệu biết dung là khó (dukkha). 

- Süc-pháp danh-pháp có trang-thái vó-ngà 
(anatta) thi tri-tué hiéu biết dung là vô-ngã 
(anattà). 

- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái bát-tinh 
(asubha) thi trí-tué hiệu biết dung là bát-tinh 
(asubha). 


Yonisomanasikàra: trí-tué hiểu biết trong 
tám dung với 4 trạng-thải: trang-thái vó-thwong, 
trang-thái khó, trang-thái ,vó-ngà, trang-thái 
bát-tinh trong tát cà moi sác-pháp, moi danh- 
pháp trong tam-giới, làm nhân-duyên phát sinh 
chánh-niệm, trí-tué tỉnh-giác hỗ trợ chính cho 
hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


Tính chât đặc biệt của yonisomanasikara 


* Yonisomanasikãra là 1 trong 4 chi-pháp để 
trở thành bác Thánh Nháp-luu, như trong bài kinh 
SotãpafIiyangasutta”) Đức Phật day 4 chi-pháp 
để trở thành bậc Thánh Nhập-lưu như sau: 


' Samyuttanikàya, Mahàvaggapali, Kinh Sotãpattiyagasutta. 


104 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


l- Sappurisasamseva: Sự gân gũi thân cán 
với bậc thiện-trí trong Phật-giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lắng nghe chánh- 
pháp cua bác thiện-tri. 

3- Yonisomanasikära: trí-tué hiểu biết trong 
tâm đúng với 4 trang-thái của moi sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam giới. 

4- Dhammanudhammapatipatti: thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ hướng đến chứng đắc 9 
siêu-tam-giới-pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn. ” 

Nhu vậy, muốn trở thành bác Thánh Nhập- 
lưu, hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi-pháp này. 

Yonisomanasikãra là chi-pháp quan trọng hỗ 
trợ hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
thiền-tuệ, dé dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chung đắc Nháp-lwu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quá và Niết-bàn, diệt tận được 
2 loại phiền-não là tá-kién và hodi-nghi không 
côn dự sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Yonisomanasikàüra là pháp hỗ trợ hành-giả 
thuc-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo 
(majjhimapatipada) diệt tham-tám trong dói- 
tuong sắc-pháp, danh-pháp và diệt sán-tám 
trong dói-twong sác-pháp, danh-pháp, bởi vi 
nhờ yonisomanasikara nên ngăn chán được 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 105 


tham-tám và sán-tám không nương nhờ trong 
mọi đôi-tượng sác-pháp, danh-pháp tam-giói. 


Ví du: hành-giá dang thuc-hành pháp-hành- 
thién-tué với đổi-tượng oai-nghi ngôi, có chánh- 
niệm trực nhận mỗi tw thé ngôi, dáng ngôi ấy, 
có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi 
tw thé ngôi, dáng ngôi áy là sắc ngôi (không 
phải ta ngôi), nên tham-tâm không nương nhờ 
nơi sắc ngôi mà phát sinh, dù khi phóng-tám là 
danh-pháp phát sinh, nhưng sân-tâm vẫn không 
nương nho nơi phóng-tâm mà phát sinh. Dó là 
do nhờ yonisomanasikàra trí-tué hiểu biết sắc 
ngôi thuộc vé sắc-pháp có trang-thái vồ-ngã, 
nên tham-tám không phát sinh, dù khi phóng- 
tâm thuộc về danh-pháp cũng có trạng-thái vô- 
ngã, nên sán-tám vẫn không phát sinh. 

Cũng như trên, khi oai-nghi ngôi là sắc ngồi 
phát sinh thọ khổ, sắc ngôi khổ (không phải ta 
khó), sân-tâm không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đối oai-nghi ngôi cũ 
sang oai-nghi di mới là sắc di, dé làm giảm bớt 
thọ khổ của oai-nghi ngồi cũ. Dù khi thay đổi 
oai-nghi di mới cho bớt khô, tham-tám hài lòng 
vẫn không phát sinh. Đó là do nhờ yoniso- 
manasikàra trí-tué hiểu biết trong tâm đúng với 
4 trạng-thải của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giói, cho nên, dù có thay đôi dói-tuong nào, 


106 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


vẫn có chánh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác 
theo dõi trực giác đôi-tượng hiện-tại ây một cách 
tự nhiên. 

Cho nên, yonisomanasikara trí-tué hiểu biết 
trong tâm đúng với 4 trạng-thải cua sdc-pháp, 
danh-pháp tam-giói hỗ trợ cho hành-giả thực- 
hành đúng pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực- 
hành đúng pháp-hành thiên-tuệ đúng theo pháp- 
hành trung-dao diệt-từng-thời duoc tham-tám 
và sán-tám trong môi đôi-tượng sác-pháp, danh- 
pháp hiện-tại ây. 

Tuy nhiên, yonisomanasikàra còn là pháp hỗ 
trợ cho moi thiện-pháp, kê từ đục-giới thiên- 
pháp, săc-giới thiện pháp, vô-săc-giới thiên- 
pháp cho đền siéu-tam-giói thiện-pháp nữa. 

Trái nghĩa với yonisomanasikara là ayoniso- 
manasikära 

* Ayonisomanasikara có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasi + kara 

- Ayoniso: do si-mé, 

- manasi: trong tám, 

- kara: sự hiểu biét. 

Ayonisomanasikãra do si-mé biết trong tám 
sai lâm với 4 trạng-thái cua tát cả moi sác- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới như sau: 


Tam-Tué-Luán Trong Tú Thánh-Dé 107 


- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái vô-thường 
(anicca) thi si-mé biết sai lâm cho là thường 
(nicca). 

- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái khó 
(dukkha) thi si-mé biét sai lám cho là lac (sukha). 

- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái vó-ngá 
(anattà) thì si-mé biết sai lâm cho là ngã (attà). 

- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái bát-tinh 
(asubha) thi si-mé biét sai lám cho là tinh 
(subha). 

ayonisomanasikàra: si-mé biết trong tám sai 
lám trong 4 trang-thái cúa moi sác-pháp, moi 
danh-pháp tam-giói cho là thường, lạc, ngã, 
tinh làm nhân-duyên phát sinh pháp-dáo-dién 
(vipallasa). 


Pháp-đảo-điên (vippallasa) có 3 loai: 


. 1- Tưởng-đảo-điên (saññavipallasa): tưởng sai 
lám noi sác-pháp, danh-pháp tam-giói cho là 
thuong, lac, nga, tinh. 


2- Tám-dáo-dién (cittavipallasa): tâm biét sai 
lám noi sác-pháp, danh-pháp tam-giói cho là 
thuong, lac, nga, tinh. 

3- Tà-kién-dáo-dién (ditthivipallàsa): tà-kién 
tháy sai lám noi sác-pháp, danh-pháp tam-giói 
cho là thuong, lạc, ngã, tinh. 


108 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Nhu vậy, 3 pháp-đảo-điên nhân với 4 điều sai 
lầm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp- 
đảo-điên này làm nhân-duyên phát sinh moi 
tham-ái, mọi phiển-não, mọi ác-pháp tuy theo 
dói-tuong, làm che phủ thát-tánh của tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nên chỉ có 
yonisomanasikãra, trí-tu& hiểu biết trong tâm 
đúng với 4 #rạng-thải: trang-thái vô-thường, 
trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã, trang-thái bát- 
tinh cüa tát cà moi sác-pháp, moi danh-pháp 
trong tam-giói, mói ngàn chán duoc 12 pháp- 
dáo-dién áy mà thói. 

Đúc-Phật day vé tính chát ayonisomanasikàra 
và yonisomanasikãra trong Chi-bộ-kinh, phần 1 
chi-pháp như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhán-duyén cho ác-pháp chưa 
phát sinh thi phát sinh hodc thién-pháp dà phát 
sinh, rói bi diét nhur ayonisomanasikara. 

- Này chư ty-khwu! Khi người nào có ayoniso- 
manasikara thi làm nhán-duyén cho ác-pháp 
chưa phát sinh thi phát sinh hoặc thiện-pháp đã 
phái sinh, rồi bị diệt. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhán-duyén cho thiện-pháp chưa 
phát sinh thi phát sinh hoặc ác-pháp đã phát 
sinh, rói bi diét nhu yonisomanasikara. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 109 


- Này chư ty-khwu! người nào có yoniso- 
manasikara thì nó làm nhán-duyén cho thiên- 
pháp chua phát sinh thi phát sinh hodc ác- 
pháp đã phát sinh rói bị diệt. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 


Hành-giả nào là hạng người tam-nhán đã 
từng tích-luy đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật từ 
vô số kiếp trong thời quá-khứ, có giới-hạnh 
trong sach trọn ven, khi /hc-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên- (uệ có 1 trong 
21 dói-tuong tứ-niệm-xứ ấy, néu có yoniso- 
manasikara hỗ-trợ thì hành-giả áy thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-dao, có chánh-niệm 
trực nhận dói- -tượng sắc-pháp ấy hoặc danh- 
pháp hiện-tại åy, có trí-tué tinh-giác trực giác 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp hiện-tại 
ấy hoặc danh-pháp hiện-tại ấy dẫn đến phát sinh 
trí-tué thién-tué theo tuần tự trải qua 16 loại trí- 
tuệ thién-tué từ trí-tuệ thiên-tuệ tam-giói cho 
dén trí-tué thién-tué siêu-tam-giới nhu sau: 


Trí-tuệ thiền-tuệ có 16 loại 
1- Trí-Tuệ Thứ Nhất Nàmarüpaparicchedafiana 


Hành-giả thực-hành thuộc về hạng người tam- 
nhán đã từng tích-luy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô sô kiép trong thói quá-khứ, có giới- 


110 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


hanh trong sach tron ven, thực-hành pháp-hành 
thién-tué có dói-tuong thién-tué sác-pháp, hoác 
đối-tượng danh-pháp thuộc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma), thuc-hành dung theo pháp- 
hành trung-dao, có khà náng dàn dén phát sinh 
trí-tuệ thứ nhất gọi là nàmarüpapariccheda- 
ñana: tri-tué tháy ró, biét ró, phán biét ró thát- 
tánh của môi sác-pháp hiện-tại, môi danh-pháp 
hiện-tại đêu là pháp-vô-ngã (anattà) không phải 
ta, không phải người, không phải đàn ông, 
không phải đàn bà, không phải chúng-sinh nào, 
vật này, vật kia, v.v... déu chỉ là sắc-pháp, danh- 
pháp đúng theo chán-nghia-pháp mà thói. 

Trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
không chỉ thấy rõ, biết rõ dói-twong thiền-tuệ 
sắc-pháp hoặc đanh-pháp hiện-tại, mà còn thấy 
rõ, biết rõ chü-thé tâm biết dói-twong cũng là 
danh-pháp mà thôi. 

Vậy, trí-tué thứ nhất nàmarüpapariccheda- 
ñana này thấy rõ, biết rõ fhậf-tánh của dói- 
tượng thiền-tuệ và chü-thé tâm biết dói-twong, 
liên quan với nhau chỉ là sắc-pháp và danh-pháp 
đều là pháp-vó-ngá (anattá) mà thôi. 

Trước kia, thát-tánh của sắc-pháp, danh-pháp 
bị màn vó-minh (avijjà) che phủ, nên không tháy 
rõ, biết rõ thát-tánh của sác-pháp, danh-pháp, lại 
còn /à-kiến theo chấp ngã (attānudițthi) thấy sai 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 111 


chấp lầm nơi sác-pháp, nơi danh-pháp cho là ta 
(ngã), người, người nam, người nữ, chúng-sinh, 
V.V... 

Bây giờ, hành-giả thực-hành pháp-hành thièn- 
tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp hiện-tại hoặc 
danh-pháp hiện-tại, trí-tué thứ nhất namarüpa- 
paricchedanana phát sinh, thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ fhát-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp đúng theo chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma) là: 

- Sác-pháp chi là sác-pháp. 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- Sác-pháp là mót, danh-pháp là mót. 

Khi trí-tué thứ nhát này tháy rõ, biết rõ dói- 
tượng thiền-tuệ sác- -pháp nào thì cũng biết đến 
chü-thé tâm biết đôi-tượng sắc-pháp ấy, hoặc 
thấy rõ, biết rõ dói-twong thiên-tuệ danh-pháp 
nào thì cũng biết đến chú-thé tâm biết dói-tuong 
danh-pháp ây, bởi vì dói-twong thién-tué và chú- 
thể tâm biết dói-twong áy liên quan với nhau. 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là 
pháp-vó-ngá (anattà), không phải ngã (ta), không 
phải người, không phải người nam, không phải 
người nữ, không phải chúng-sinh nào ca, ... mà 
chỉ là sác-pháp, danh-pháp mà thôi. Khi ấy, trí- 
tué diệt-từng-thời (tadangappahana) được tå- 
kiến theo chấp ngã (attanuditthi) hoặc tà-kiến 


112 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


chấp ngã trong ngü-uán (sakkàyaditthi) trong 
đối-tượng lẫn chü-thé, nén goi là chánh-kién 
thiền-tuệ (vipassanäsammadifthi), dat dén pháp- 
thanh-tinh"thit 3 gọi là ditthivisuddhi: chánh- 
kiến thanh-tinh là pháp-thanh-tinh thứ nhất của 
pháp-hành thiên-tuệ. 


Ví dụ: Trước kia, ông A di trên đường vào 
ban đêm có ánh sáng trăng lờ mờ, thấy sợi dây 
Hgoằn ngoèo giông như con rắn nằm giữa 
đường, ông A thấy sai, tưởng lầm sợi dây ngoằn 
ngoèo kia cho là con răn độc, ông phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tránh xa con rắn độc ấy mà di. 

Sau đó, ông A gặp được bậc thiện-trí giảng 
dạy cho ông biết rõ sự-thật đó chỉ là sợi dáy 
không phải là con răn độc như ông đã thấy sai, 
tưởng lầm. Bậc thiện-trí trao cho ông cây đẻn, 
dẫn ông trở lại chỗ sợi dây ngoán ngoèo ây. Ông 
A roi dén chiếu sáng đến soi dây ngon ngoèo 
ấy, tận mắt thấy rõ, biết rõ đúng sự-thật là sợi 
dây ngoằn ngoèo này chỉ là sợi dây ngoằn ngoèo 
mà thôi, không phải con rắn độc như trước kia 
ông đã thấy sai, tưởng lầm, nên tâm của ông trở 
lại tự nhiên, không còn sợ hãi như trước nữa. 

Qua ví dụ trên nên hiểu rằng: 

- Soi dây ám chỉ đến sắc-pháp, danh-pháp, 


! Pháp-thanh-tinh (Visuddhi) có 7 pháp. 


16 Trí-Tué Thién-Tué 113 


- Tháy sai, tuóng lám noi soi dáy cho là con 
rán dóc nghia là tháy sai, tuóng lám noi sác- 
pháp, noi danh-pháp cho là ngã (ta), là người, 
là người nam, là nguoi nữ, là chúng-sinh, là vật 
này, vật kia, v.v... 

Roi dén chiéu sáng, tán mát tháy ró soi dáy 
chỉ là sợi dây mà thôi, nghĩa là trí-tuệ thứ nhất 
phát sinh thấy rõ, biết rõ fhậf-ánh của dói- 
tượng thiền-tuệ sác-pháp, danh-pháp và chủ-thể 
(tâm biết dói-twong thuộc về danh-pháp) liên 
quan với nhau đều là sắc-pháp, danh-pháp là 
pháp-vô-ngã (anattà) không phải ngã (ta), 
không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chüng-sinh nào cả,... 


Vai trò trí-tuệ thứ nhất 


Trong 16 loại trí-tué thién-tué của pháp-hành 
thién-tué, thi tri-tuê thứ nhất nüàmarüpa- 
paricchedafiüna có vai trò tói w thiết yêu, làm 
nên tảng cho các trí-tuệ thiền-tuệ tuần tự phát 
sinh, bởi vì trí-tué thứ nhất này thấy rõ, biết rõ 
thát-tánh của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới thuộc về chán-nghia-pháp, tháy rõ, biết 
tõ sự-thật chán-ly của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đều là khó-dé (dukkhasacca). 

Cho nên, hành-giả có được tríi-tuê thứ nhất 
nãmaripaparicchedañana này ví như gặp được 


114 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


vi Chán-sir đó là dói-twong sắc-pháp, danh-pháp 
thát su. 

Từ nay, vị Chán-sw dói-twong sác-pháp, danh- 
pháp tam-giói trực tiêp dàn dắt phát sinh tuân tự 
13 loại tríi-tué thién-tué tam-giới. 

* Dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam- 
giới dàn đặt phát sinh 2 loại trí-tué thién-tué 
siéu-tam-giói. 

Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañãna 
làm nên tảng, làm nhân-duyên dé cho /r7-fuệ thứ 
nhì nàmarüpapaccayapariggahafriana của pháp- 
hành thiên-tuệ phát sinh tiép theo. 


2- Trí-Tuệ Thứ Nhì Namarüpapaccayapariggaha- 
fiana 

Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /rí-tué thứ nhất nàmarüpapariccheda- 
ñana làm nên tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuệ thứ nhì naàmarüpapaccayapariggaha- 
ñana: tri-tué thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của môi danh-pháp. 

Tri-tuệ thứ nhì này phát sinh do nương nhờ 
trí-tuệ thứ nhát làm nên tảng, làm nhân-duyên: 

- Tri-tué thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phán biệt 
rõ thát-tánh cua môi sác-pháp, môi danh-pháp 
dung theo chán-nghia-pháp. 


16 Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 115 


- Tri-tuệ-thứ nhi namarüpapaccayapariggaha- 
ñana nương nhờ trí-tué thứ nhất làm nén tảng, 
làm nhân-duyên phát sinh thầy rõ nhán-duyén- 
sinh của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp khác 
nhau, tuỳ theo quan điểm của mỗi hành-giả, 
song chắc chán có kết quả giống nhau là diét- 
timg-thoi (tadangappahana) được tám hoài-nghỉ 
về nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp bên trong của mình và bên ngoài mình, của 
người khác, chüng-sinh khác trong thói hiện-tại, 
thời quá-khứ và thói vi-lai. 

* Nhán-duyén phát sinh mỗi danh-pháp 


Mói danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân- 
duyên riêng biệt của chính danh-pháp ây như sau: 

l- Dói-twong sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhàn-tinh-sác (mat), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này, thì nhán-thirc-tàm phát sinh làm phận sự 
thay đôi-tượng sắc ây. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yéu-Nghia ^, 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhàn- tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mù), 

2- Dói- -tuong sác ró ràng tiếp xúc với nhãn- 

tinh-sác, I 
3- Anh sáng du thay duoc, . "n 
4- Neü-món-hwuong-tám tiép nhận dói-tuong sac åy. 


' Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 


116 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thi nhãn-fhức- 
tám phát sinh làm phận sự tháy dói-tuong sắc åy. 


2- Dói-twong thanh (ám thanh) tiép xúc vói 
nhi-tinh-sác (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, 
thi nhi-thitc-tám phát sinh làm phán sự nghe 
dói-twong thanh áy. 

Theo bó Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 nhi- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc), 

2- Dói- -tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 

tinh-sác, 

3- Không gian không bi vật cán bao kín, 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

thanh ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhi-thitc- 
tám phát sinh làm phận sự nghe dói-twong thanh 
(âm thanh ây). 

3- Đối-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với tý- 
tịnh-sắc (mùi), khi hội đủ 2 nhán-duyén này, thì 
ty-thirc-tàm phát sinh làm phận sự ngửi dói- 
tượng hương. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghía, 2 tỷ-thức- 
tám phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Ty-tinh- -sác (lỗ mãi) tốt (không bị bệnh), 


2- Dói- -tuong hwong ró ràng tiép xuc vói ty- 
tinh-sác, 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 117 


3- Chất gió đưa mùi hương đến lỗ mũi, 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

hương ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thi Øj-fhức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi dói-twong hương 
(mùi ấy). 

4- Đối-tượng vị (các vị) tiếp xúc vói fhiệtf- 
tịnh-sắc (lưỡi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, thi 
thiệt-thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm dói- 
twong VỊ. 


Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 
1- Thiệt-tịnh-sắc (luỡi) tốt (không bị bệnh), 
2- Dói- -tượng vi rõ ràng tiép xúc vói thiét- 
tinh- sac, ] 
3- Chát nuóc miéng, ] 
4- Ngü-món-hwóng-tám tiép nhận dói-tuong 
vi ây. 
Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì fhiét-thirc- 
tám phát sinh làm phận sự nêm dói-tuong vị ây. 
P Đối-tượng xúc (cứng, mém, nóng, lanh, ...) 
tiép xúc vơi thán-tinh-sdc (thân), khi hội dú 2 
nhán-duyén này, thì fhán-thic-tám phát sinh 
làm phận sự xúc giác dói-tuong xúc. 
Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 


118 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


1-Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt), 
2- Dói- -twong xuc ro ràng tiép xuc voi thán- 
tịnh-sắc, 

3- Chất đất cúng, mêm, nóng lanh, ... 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận dói-twong xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì thán-thirc- 
tám phát sinh làm phận sự xúc giác dói-twong 
xúc (cứng, mém, nóng, lanh, ... ấy). 


6- Đối-tượng pháp” tiép xúc với sác-y-cán 
(hadayavatthurüpa), khi y-thitc-tàm nào hội đủ 
nhân-duyên thi y-thirc-tám áy phát sinh làm 
phận sự biết dói-twong pháp áy. 


Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 75 y-thitc- 
tâm? phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Sắc-ý- căn (hadayavatthurupa), 

2- Dói- -twong pháp ây tiép xúc với sác-y- -cán, 

3- Y-món- -huóng-tàm tiếp nhận dói-twong 

pháp ây. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ý-thúýc-tâm nào 
thì y-thirc-tám Ấy phát sinh làm phận sự biét 
dói-twong pháp áy. 


! Đối- -tuong pháp (dhammarammana) góm có 89 tâm, 52 tâm- 
sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 

2 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 dai-duy-tác-tàm + 
15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 119 


Như vậy, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ 
nhân-duyên của nó, nêu thiêu nhân-duyên nào 
thì danh-pháp ay không thê phát sinh được. 


* Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 


Số hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi #-fuệ thứ nhi Namarüpapaccayapariggaha- 
ñana phát sinh tháy ró sác-pháp phát sinh do 4 
nhân-duyên là: 


1- Kamma: Nghiệp làm nhân- duyén phát sinh 
sác-pháp, đó là 25 loại nghiép, ngoai trừ 4 vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gọi là kammagjarüpa: sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của môi chúng-sinh suốt 
mỗi sát-na-tám (khanacitta) ké từ khi tái-sinh 
V.V... 

2- Citta: Tám làm nhán-duyén phát sinh sác- 
pháp, đó là 75 tám (trừ 4 vó-sác-giói quả-tâm). 

Tám làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp goi 
là cittajarüpa: sắc-pháp phát sinh do tám trong 
thán cüa mói chüng-sinh suót mói sát-na-sinh 
(uppádakkhana) của tâm kê từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau tdi-sinh-tám, v.v... 

3- Utu: Thoi tiét làm nhán-duyén phát sinh 
sác-pháp, dó là sw lanh, sw nóng bén trong và bén 
ngoài thân. 


120 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


Thời tiết nóng, lanh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp, goi là utujarūpa: sác-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sát-na-tru (thitikhana) của tâm ké 
từ tái-sinh-tâm, v.v... 

4- Ahàra: Vật-thực làm nhán-duyén phát sinh 
sắc-pháp, đó là chát bó trong các món vật-thực 
đã dùng vào trong sắc-thân của chüng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là aharajarüpa: sác-pháp phát sinh do våt- 
thực trong săc-thân của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 


Sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tú-oai-nghi là sác-pháp phát sinh do tâm 
(cittajarupa). 

1- Nhán-duyén phát sinh oai-nghi di 


Oai-nghi di phát sinh do tám qua quá trinh 
dién bién do nhiéu nhán-duyén lién tuc nhu sau: 

- Tám nghi “di”. 

- Do tám nghi di, nén phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tám áy làm cho toàn 
thán cir dóng. 

- Toàn thân di chuyển bước di mỗi tw thé di, 
mỗi dáng di do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm ấy. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 121 


Vì vậy, goi là “thân di" hoặc “sắc di" là sắc- 
pháp phát sinh do tám (cittajarüpa). 

2- Nhán-duyén phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tám qua quá trinh 
diễn bién do nhiều nhán-duyén liên tuc như sau: 

- Tâm nghi “đứng ". 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân dén đầu đứng yên theo 
mỗi tw thé đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là “thân đứng” hoặc “sắc đứng” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tám qua quá trình 
diễn bién đo nhiều nhán-duyén liên tuc như sau: 

- Tám nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân, thân |! phán trên ngôi yên, thân 
phán dưới co theo môi tư thé ngồi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió ) phát sinh do tám áy. 

Vi vậy, gọi là “thân ngôi” hoặc “sắc ngôi” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa). 


122 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


4- Nhán-duyén phát sinh oai-nghi nám 


Oai-nghi nàm phát sinh do tám qua quá trinh 

dién bién do nhiéu nhán-duyén lién tuc nhu sau: 
- Tám nghĩ “nàm”. 
- Do tám nghi nàm nén phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tám áy làm cho toàn 
thán cir dóng. 

- Toàn thân nằm yên trên mát phẳng theo 
mỗi tư thé nằm, môi dáng năm do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc nằm” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa). 


Các oai-nghi phụ quay bên phái, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là sắc-pháp phát sinh do tâm. 

Sở đĩ người bị bệnh bại liệt dù tâm muôn đi, 
đứng, ngôi, năm cũng không, thé đi, đứng, ngồi, 
năm như ý được, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ấy không du năng lực làm cho toàn thân cử 
động theo ý muốn của người ấy được vì chất đất 
và chất nước náng né 

Nhu váy, mói danh-pháp mói sác-pháp phát 
sinh đều do nhân-duyên, nén moi sắc-pháp, moi 
danh-pháp déu là pháp-vó-ngá, khóng do mót ai 
có quyén náng tao ra mót sác-pháp nào, mót 
danh-pháp nào duoc. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 123 


Trí-tuệ thứ nhì này thấy rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi danh-pháp, của mỗi sắc-pháp, cho nên có 
khả năng điệf-fừng-thời (tadangappahana) tám 
hoài-nghi trong mọi sác-pháp, moi danh-pháp. 

Trí-tuệ thứ nhi namarüpapaccayapariggaha- 
ñana làm nën tàng vói paccakkhañana: tri-tuë 
trwc-tiép thấy rõ nhán-duyén-sinh của môi danh- 
pháp, của môi sắc-pháp hiện-tại bên trong của 
mình (ajjhatta) như thé nào, và với anumana- 
ñana: trí-tuệ gián-tiép biết rõ nhán-duyén-sinh 
của môi danh-pháp, của mói sác-pháp bên 
ngoài mình (bahiddha), của người khác, chúng- 
sinh khác cũng như thê ấy. 

Hon nữa trí-tué thứ nhi này còn có khả năng 
thấy rõ môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp trong 
hiện-tại phát sinh do nhân-duyên-sinh như thế 
nào, thì mói sắc-pháp, mói danh-pháp trong 
quả-khứ, trong vi-lai cũng phát sinh do nhân- 
duyén-sinh nhu thé ấy. 

Cho nén, Ø#rí-fuệ thir nhi này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahana) tám hoài-nghi 
trong thời hiện-tại, thói quá-khứ, thói vi-lai. Có 
16 điều hoài-nghí”) như sau: 


* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời quá-khứ 
1- Trong quá-khtt ta dà có hay không? 


' Bộ Visuddhimagga, phần Kankhàvitaranavisuddhiniddesa. 


124 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


2- Trong quá-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong quả-khứ ta đã là gi? 

4- Trong quá-khit ta dà là thé nào? : 

5- Trong quá-khi ta đã là thê nào, sinh dên 

đây như thé này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thoi vi-lai ta së khóng có phái khóng? 

3- Trong thời vi-lai ta sẽ là gi? 

4- Trong thời vị-lai ta sẽ là thé nào? 

5- Trong thoi vi-lai ta së là thé nào, sau kiép này? 

* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thời hiện-tại 

1- Trong thoi hiện-tại ta có hay không? 

2- Trong thời hiện-tại ta không có phải không? 

3- Trong thời hién-tai ta là gi? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thé nào? 

5- Ta từ đâu dên đây? 

6- Rôi sau khi ta chết, sẽ sinh ở cõi-giới nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
tri-tuệ thứ nhì phát sinh, nên diệt duoc 16 điều 
hoài-nghi này. 


Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trí-tué thứ nhi phát sinh, thấy rõ, 
biết rõ nhán-duyén-sinh của môi sắc-pháp, của 
mói danh-pháp bằng nhiễu đối- tượng khác 
nhau, nhưng chắc chăn đều có kết quả giống 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 125 


nhau là trí-tué thr nhi này có khả năng diét- 
từng-thời (Iadangappahana) được tám hoài- 
nghỉ vé nhán-duyén-sinh cüa mói danh-pháp, 
của mỗi sắc-pháp, hoặc thoát ly khỏi sự hoài- 
nghi về nhán-duyén-sinh của sác-pháp, của 
danh-pháp trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời 
vỊ-lai nữa. 

Cho nên, ftríi-tué thứ nhì nàmarüpapaccaya- 
pariggahañana này đạt đến pháp-thanh-tinh 
thứ 4 goi là kankhavitaranavisuddhi: trí-tuệ- 
thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành thiên-tuệ, 
nên diét-timg-thoi (tadangappahana) được tám 
hoài-nghi vê nhân-duyên-sinh của mỗi danh- 
pháp, của mỗi sác-pháp. Trí-tué thứ nhì này 
chưa có khả năng điệt tận được (samucchedap- 
pahana) tám hoài-nghi. 


Tri-tué thứ nhi namarüpapaccayapariggaha- 
ñana này dat đến pháp-thanh-tinh thứ 4 goi là 
kankhavitaranavisuddhi: trí-tuệ thoát-ly hoài- 
nghi thanh-tinh, cũng gọi là dhammatthitifiana: 
trí-tué thấy rõ vững chắc thát-tánh-pháp do 
nhán-duyén-sinh, hoặc goi là yathabhütafiana: 
trí-tué thấy rõ sác-pháp, danh-pháp đúng theo 
sự thật chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
hoặc goi là sammüdassana: chánh-kiến thấy 
dung theo chánh-pháp. 


126 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


* Trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
và trí-tué thứ nhì namarüpapaccayapariggaha- 
ñana thuộc vé Rataparififia: trí-tué có khả năng 
tháy ró trang-thái riéng cua mói danh-pháp, mói 
sác-pháp. 

Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
khả năng làm phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ theo 
tuần tự như sau: 

* Khi £rí-tué thứ nhất nàmarüpapariccheda- 
ñana: trí-tué thấy rõ, phân biệt rõ thát-tánh của 
mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chân- 
nghia-pháp déu là pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải người, không phải đàn ông, không phải 
dàn bà, không phải chúng-sinh nào cả, ... nén 
có chánh-kién thién-tué (vipassanàsammáditthi), 
đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 3 gọi là ditthi- 
visuddhi: chánh-kién-thanh-tinh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành  thién-tué 
diệt-từng-thời được (tadangappahàna) tà-kién 
(chưa diệt tận được tà-kién). 

* Trí-tuệ thứ nhi nàmarupapaccayapariggaha- 
ñana: tríi-tué thầy. rõ nhân-duyên-sinh của môi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp bên trong của 
mình (qjjhatia) với paccakkhafiana như thế nào, 
và VỚI anumanafana: tri- tué gián- tiép biét ró 
nhân-duyên-sinh của mỗi sác-pháp, của mỗi 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 127 


danh-pháp bên ngoài mình (bahiddhà), cua người 
khác, cua chung-sinh khác, thậm chí tát cá moi 
sác-pháp, moi danh-pháp thoi hién-tai, thói quá- 
khu, thời vi-lai phát sinh cũng do nhán-duyén- 
sinh của chúng cũng như thé ấy. 

Cho nên, trí-tué thứ nhi nàmarüpapaccaya- 
pariggahañana này đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 
4 gọi là kankhavitaranavisuddhi: trí-tuệ thoát- 
ly hoài-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tinh thứ 
nhi của pháp-hành thién-tué, nén diệt-từng-thời 
(tadangappahana) được hodi-nghi, (chưa diét 
tận được hoài-nghi). 


Tiéu-Nháp-Luu Cülasotapanna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh-kiến- 
thanh-tinh, nén diệt-từng-thời được tà-kiến 
trong ngü-uán, tiếp theo trí-tuệ thứ nhi phát 
sinh, đạt đến trí-tué thoát-ly hodi-nghi thanh- 
tinh, nén diét-tirng-thoi duoc hodi-nghi trong 
mọi sác-pháp, mọi danh-pháp. 

Nhu váy, hành-giả có 2 trí-tué đầu (trong 16 
loại tri-tué thién-tué) cüa pháp-hành thién-tué: 
trí-tué thứ nhất và tri-tué thứ nhi đạt đến 2 pháp- 
thanh-tịnh có khả năng diét-timg-thoi được tà- 
kiến và hoài-nghỉ, nên hành-giả được gọi là 
cülasotapanna: tiéu-nháp-lwu. Cülasotàpanna 
vàn cón là hang thién-trí phàm-nhán, chua phái 


128 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


là bậc Thánh-Nháp-lwu, bởi vi hành-giá chua 
chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, chưa chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lwu Thánh-quả và 
Niét-bàn, chưa diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) tà-kién và hoài-nghi. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có định tâm vững vàng, vẫn duy 
trì thực-hành pháp-hành thién-tué như vậy, nêu 
kiếp hién-tai chưa trở thành Thánh-nhán bậc 
nào thi sau khi chết sẽ không bị sa doa trong 4 
cối ác-giói: dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh; 
mà chi có dai-thién-nghiép sé cho quả tải-sinh 
kiép sau trong cói thién-duc-giói: cói nguoi 
hoác cói trói duc-giói, an huóng moi su an-lac 
trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Tri-tuệ thứ nhi Nàmarüpapaccayapariggaha- 
ñana làm nền tảng, làm nhân-duyên dé cho tri- 
tué thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna phát sinh. 


3- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 3 Sammasanañäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tué thứ nhì nàmarüpapaccayaparig- 
gahañana làm nền tảng, làm nhân-duyên, dé 
phát sinh trí-tué thién-tué thứ ba sammasana- 
ñana: trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp hoặc của danh-pháp do nhân- 
duyén-diét, nên hiện rõ trạng-thải vó-thwong, 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 129 


trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp. 


Trí-tuó thiền-tuệ thứ ba Sammasanañāna” 


này phát sinh do nương nhờ frí-tué thứ nhất và 
trí-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm nhân-duyên 
như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất thây rõ, biết rõ thát-tánh 
của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo 
chán-nghia-pháp. 

- Trí-tuệ thứ nhi thây rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhán-duyén-sinh. 

Trí-tuệ thién-tué thứ 3 là tông hợp trí-tuệ thứ 
nhất và trí-tuệ thứ nhi làm nén tảng, làm nhân- 
duyên dé cho phát sinh trí-tué thién-tué thứ 3 
gọi là sammasanafiüna: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của mói sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp do nhân-duyên-diệt, nên đặc biệt thấy rõ, 
biết rõ trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 

Trí-tuệ thién-tué thứ ba sammasanafiàna này 
là trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diét của các đối-tượng thiền-tuệ từng phân, mỗi 
phần có số pháp, mỗi pháp có 3 trạng-thái chung: 


'Trí-tuệ thiền-tuệ thứ ba sammasanañãna dù được ghép vào trí-tuệ 
thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tué thiền-tuệ, bởi vi trí-tuệ này 
chỉ thấy rõ, biết rõ sự điệf của sác-pháp, danh-pháp mà chua tháy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diét của sác-pháp, danh-pháp hién-tai. 


130 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


trang-thái vó- -thuóng, trang-thái khó, trang-thái 
vồ-ngã, mà mỗi trang-thái của mỗi pháp là mỗi 
tri-tué thién-tué thứ 3 sammasanañäna. 

Trang-thái-chung có 3 loai: 

1- Trang-thái vó-thwong, 

2- Trạng-thải khó, 

3- Trang-thái vô-ngã. 

Khi khai triển 3 trang-thái-chung thi có 40 ” 
trang-thái chi-tiét của trí-tu& thiên-tuệ thứ ba 
sammasanafiana. 

1- Trang-thái vô-thường có 10 trang-thái chi tiết. 

2- Trang-thái khó có 25 trạng-thải chi tiét. 

3- Trang-thái vó-ngà có 5 trang-thái chỉ tiết. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanañana phát 
sinh, thấy rõ, biết rõ sự điệf của mỗi sác-pháp, 
của môi danh-pháp, hiện rõ #ạng-thái vô- 
thường có 10 trạng-thái chỉ tiết; hiện ró trang- 
thái khổ có 25 trang-thái chi tiét; hién ró trang- 
thái vó-ngá có 5 trang-thái chi tiét tuy theo khà 
năng của mỗi hành-giả. 

Dé cho trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänu- 
passanañana và các trí-tué thién-tué bác cao 
duoc phát trién, hành-giả đã có trí-tué thiên-tuệ 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 131 


thứ 3 sammasanañana, còn cần phải thực-hành 
dày đủ 9 pháp-hỗ-trợ cho 5 pháp-chiü (indriya): 
tín-pháp-chủ, tán-pháp-chii, niệm-pháp-chủ, dinh- 
pháp-chü, tué-pháp-chü tăng thêm nhiều năng 
lực hỗ-trợ cho trí-tué thién-tué thứ 4 udayab- 
bayanupassanañana phát sinh. 

Trí-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanafiána làm 
nén tàng, làm nhán-duyén dé trí-tué thién-tué 
thứ 4 udayabbayanupassanañana phát sinh 
tiếp theo. 


4- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 4 
Udayabbayänupassanañana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, có #í-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanafiána 
làm nén tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh trí- 
tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanáfiana: 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại do nhân- 
duyên-sinh, do nhán-duyén-diét, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana này phát sinh do nương nhờ trí-tué 
thứ nhất cho đến tri-tuệ thién-tué thứ 3 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 


132 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Trí-tuệ thứ nhất thấy rõ thát-tánh của mỗi 
sắc-pháp, mói danh-pháp đúng theo chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma). 

- Tri-tuệ thứ nhì thấy ró sự sinh của mỗi sác- 
pháp, của mỗi danh-pháp do nhán-duyén-sinh. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 3 thấy rõ, biết rõ sw 
diệt của môi sác-pháp, của mói danh-pháp do 
nhán-duyén-diét. 

* Trí-tuệ thién-tué thứ 4 là tổng hợp 3 loại 
trí-tuệ trước làm nền tảng, làm nhân-duyên dé 
phát sinh trí-tué thién-tué thứ 4 goi là udayab- 
bayanupassanañana: trí-tué thién-tué thấy rë, 
biết rõ sw sinh, sự diệt của sác-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyén-diét, nên hiện ró 3 trang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hién-tai. 

Tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanáfüna: trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện- 
tại do nhân-duyên-sinh, do nhán-duyén-diét, 
nên có 4 trường hợp như sau: 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do nhán-duyén-sinh. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

3- Sự sinh cua danh-pháp là do nhán-duyén-sinh. 

4- Sự diét của danh-pháp là do nhán-duyén-diét. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 133 


Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của sắc-pháp là do 5 nhán-duyén-sinh: 

1- Sự sinh của sác-pháp là do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc-pháp là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sắc-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc-pháp là do vật-thực sinh. 

5- Trang-thái-sinh của sắc-pháp. 

Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp là do nhân- 
duyén-sinh, nghĩa là trí-tuệ thién-tué thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 


Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của sác-pháp là do 5 nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của sác-pháp là do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc-pháp là do vật-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của sắc-pháp. 

Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp là do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy 


134 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


rõ, biết rõ quá diệt là do thấy rõ, biết rõ nhán- 
duyén-diét. 
Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của danh-pháp là do 5 nhán-duyén-sinh: 

1- Sự sinh cua danh-pháp là do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của danh-pháp là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của danh-pháp là do danh-pháp, 

sắc-pháp sinh. 

5- Trang-thái-sinh cua danh-pháp. 

Tri-tuệ thién-tué thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp là do nhán- 
duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 


Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanüfüna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của danh-pháp là do 5 nhán-duyén-diét: 

1- Sự diét của danh-pháp là do vó-minh diệt. 

2- Sự diét cua danh-pháp là do tham-ái diệt. 

3- Sự diét của danh-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diét của danh-pháp là do danh-pháp, 

sắc-pháp diệt. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 135 


5- Trang-thái-diét của danh-pháp. 

Trí-tué thién-tué thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biét rõ sự diệt cua danh-pháp là do nhán- 
duyén-diét, nghĩa là trí-tuệ thién-tué thứ 4 tháy 
rõ, biết rõ quá diệt là do thay rõ, biét rõ nhán- 
duyén-diét. 

* Sw sinh, su diét cüa danh-pháp 

- Danh-pháp đó là tâm với tám-só có sự sinh, 
sự diệt vô cùng mau le. Đức-Phật dạy trong Chi- 
bộ-kinh, phân Ekakanipata răng: 

- Này chư ty-kluru! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Chú-giải Pàli giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu móng tay, tâm với 
tâm-sở (danh-pháp) sinh rôi diệt 1,000 tỷ lần. ”” 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na: 

1- Upada khana: sát-na-sinh. 

2- Thiti khana: sát-na-tru. 

3- Bhanga khana: sát-na-diét. 

* Sw sinh, sw diét cüa sác-pháp 


- Sắc-pháp đô là nipphannarüpa, có 18 sắc- 
pháp thật”) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 


i , Chú. “giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindüpamasuttavannana. 
^18 sác-pháp là 4 sắc tứ đại + 5 tịnh sắc + 7 hoặc 4 sắc dói-tuong + 
2 sắc tính + 1 sác-y-cán + 1 sắc mạng chủ + 1 sắc vật-thực. 


136 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


thadhamma), nén có sự sinh, sự diệt chậm hon 
sự sinh, sự diệt của danh-pháp so sánh với thói 
gian 3 sát-na: sinh-tru-diét cua danh-pháp. 

Sác-pháp có 4 lakkhanarüpa là: 

1- Upacayarüpa: sác-pháp-sinh. 

2- Santatirüpa: sác-pháp liên-tục. 

3- Jaratäripa: sác-pháp già-giặn. 

4- Aniccatürüpa: sác-pháp-diét. 

Sắc-pháp có 4 trang-thái: sác-pháp-sinh, sác- 
pháp liên-tục, sác-pháp già-giặn, sắc-pháp-diệt, 
so sánh với 3 sát-na: sát-na-sinh, sát-na-tru, sát- 
na-diét của danh-pháp: 

- Sác-pháp-sinh của sắc-pháp là tương đương 
VỚI sát-na-sinh cua danh-pháp. 

- Sác-pháp liên-tục và sác-pháp già-giặn là 
tương đương với sát-na-tru của danh-pháp. 

- Sắc-pháp-diệt của sắc-pháp là tương đương 
VỚI sát-na-diét của danh-pháp. 

Sác-pháp-sinh và sác-pháp-diét có thời gian 
1 sát-na gióng nhu sát-na-sinh và sát-na-diét 
cüa danh-pháp. 

Nhung sác-pháp tru (sắc-pháp lién-tuc và 
sắc-pháp già-giặn) có thời gian tru lâu hon sát- 
na-tru của danh-pháp, bằng 49 sát-na-nhó của 
danh-pháp. 


16 Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 137 


Ví dụ: nhàn-món ló-trinh-tám (cakkhudvara- 
vithicitta) có đối-tượng sắc hinh dang ró ràng 
gồm có đủ 17 sát-na-tám, mỗi sát-na-tâm có 3 
sát-na-nhó: sát-na-sinh, sát-na-tru, sát-na-diét, 
nén 17 sát-na-tám góm có 51 sát-na nhỏ. 

* Thời gian sinh, trụ, diệt của mỗi danh-pháp 
chỉ có 1 sát-na-sinh, 1 sát-na-tru, 1 sát-na-diét 
mà thói. 

* Thời gian sinh, trụ, diệt của sắc-pháp có 1 
sát-na-sinh, 1 sát-na-diét gióng nhu danh-pháp. 
Nhung mà thoi gian tru (sắc-pháp lién-tuc và 
sắc-pháp già-giặn) của sắc-pháp chậm hon của 
danh-pháp, tương đương với 49 sát-na-nhó của 
danh-pháp. 

Xem nhán-món ló-trinh-tám gồm có số tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự liên tuc, có dói-twong 
sắc rõ ràng, bắt đầu từ hó-kiép-tám quả-khứ thứ 
nhất cho đến tiép-dói-tuong-tám thứ 17 là chăm 
dứt nhãn môn ló-trinh-tám.'" 

* Sự sinh, sự diệt của tứ oai-nghi 

Tứ oai-nghi là oai-nghi di, oai-nghi đứng, 
oai-nghi ngói, oai-nghi nàm là sdc-pháp phát 


sinh do tám goi là sdc di, sắc đứng, sắc ngôi, 
sắc nằm như sau: 


' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ, trang 339, cùng soạn giả, 


138 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


1- Sác di là sác-pháp phát sinh do tám dó là 
tur thé di, dáng di mót cách tw nhién. 

2- Sắc đứng là sác-pháp phát sinh do tám đô 
là tw thé đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

3- Sắc ngôi là sắc-pháp phát sinh do tám đô 
là tw thé ngói, dáng ngói mót cách tw nhién. 

4- Sác nüm là sắc-pháp phát sinh do tâm đó 
là tir thé năm, dáng năm một cách tự nhiên. 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana thấy. r, biét ró sir sinh cua sàc di, sác 
đứng, sắc ngôi, sắc nằm hién-tai do 5 nhân- 
duyên-sinh. 

1- Sự sinh của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vát-thuc sinh. 

3- Trang-thái-sinh cua sắc di, sắc đứng, sác- 
ngôi, sắc nằm hiện-tại. 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana thấy: ro, biét ró sw diét cua sác di, sác 
đứng, sắc ngôi, sắc nằm hién-tai do 5 nhán- 
duyén-diét nhu sau: 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 139 


1- Sự diệt của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
nằm hiện-tại là do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
nằm hiện-tại là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc đi, sốc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vậf-thực diệt. 

3- Trang-thái-diét của sắc di, sắc đứng, sác- 
ngôi, sắc năm hiện-tại. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana có khả năng thấy rõ, °biết TỐ sir sinh, 
sự diệt của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc nằm 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhán-duyén- 
diét như vậy, nên hiện rõ 3 trang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngà của môi sắc đi, sac đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại ấy. 


* Sự sinh, sự diệt của ngũ-uân 


Ngĩ-uân là sác-uán, thọ-uán, twoóng-uán, 
hành-uán, thức-uán, mà sự sinh, sự điệt của mói 
uân có 5 trạng-thái như sau: 


1- Sự sinh, sự diệt của sắc-uân 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 tháy rõ, biết rõ sw 
sinh cua sác-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-sinh 
nhu sau: 


140 KINH CHUYẺN-PHÁP-LUÂN 


1- Sự sinh của sác-uán là do vó-minh sinh. 
2- Sự sinh của sắc-uẩn là do tham-ái sinh. 
3- Sw sinh của sác-uán là do nghiệp sinh. 
4- Sự sinh của sác-uán là do vật-thực sinh. 
5- Trang-thái-sinh của sác-uán. 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sw 
diệt của sắc-uẩn hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét 
nhi sau: 

1- Sự diệt của sác-uán do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của sác-uán do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sác-uán do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc-uẩn do vật-thực diệt. 

5- Trang-thái-diét của sác-uán. 


2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uân 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sw 
sinh của thg-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-sinh 
như sau: 

1- Su sinh cúa tho-uán do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của tho-uán do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của tho-uán do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của thọ-uẩn do xúc sinh. 

5- Trang-thái-sinh của thọ-uẩn. 

* Trí{-tuệ thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của tho-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét 
như sau: 


1- Sự diệt của tho-uán do vó-minh diệt. 


16 Trí-Tué Thién-Tué 141 


2- Sự diệt của tho-uán do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của tho-uán do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của tho-uán do xúc diệt. 

5- Trang-thái-diét của tho-uán. 

3-4- Sự sinh, sự diệt của twóng-uán, hành-uán 

* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biét rõ sự 
sinh cua tưởng-uẩn, hành-uán hiện-tại do 5 
nhán-duyén-sinh giống tho-uán như sau: 

l- Sự sinh cua tiróng-uán, hành-uán do vó- 
minh sinh. 

2- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
ái sinh. 

3- Sự sinh của tuóng-uán, hành-uán do 
nghiép sinh. 

4- Sw sinh cua twóng-uán, hành-uẩn do xúc sinh. 

5- Trang-thái-sinh của twóng-uán, hành-uán. 

* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của twóng-uán, hành-uán hién-tai do 5 
nhán-duyén-diét gióng tho-uán nlur sau: 

l- Sự diệt cua tưởng-uẩn, hành-uán do vó- 
minh diét. 

2- Sự diệt cua tưởng-uẩn, hành-uán do tham- 
ái diệt. 

3- Sw diệt cua tiróng-uán, hành-uán do 
nghiép diét. 

4- Sự diét cua twong-uán, hành-uán do xúc diét. 

5- Trang-thái-diét của twóng-uán, hành-uán. 


142 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


5- Sự sinh, sự diệt của thức-uân 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh của thức-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên- 
sinh như sau: 

1- Sự sinh của thức-uẩn do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của thức-uẩn do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của thức-uẩn do danh-pháp, sắc- 

phúp sinh. 

5- Trang-thái-sinh của thức-uẩn. 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của thirc-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét 
nhu sau: 

1- Sự diệt của thitc-uán do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của thức-uẩn do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của thức-uẩn do danh-pháp, sác- 

phúp diệt. 

5- Trang-thái-diét của thức-uẩn. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sandfiána có khả năng tháy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của mỗi uán hiện-tại do nhán-duyén- 
sinh, do nhán-duyén-diét như vậy, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, trang- 
thái khó, trang-thái vô-ngã của mỗi uán hiện-tại. 


* Sác-uán thuộc về sắc-pháp. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 143 


* Tho-uán, tưởng-uán, hành-uán, thuc-uán 
thuóc vé danh-pháp. 


* Trí-tuệ thièn-tuê thứ 4 udayabbayänupas- 
sanáfiàna tháy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại do nhán-duyén-sinh, nên diệt 
được tà-kién loai ucchedadifthi: đoạn-kiễn, và 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại do nhán-duyén-diét, nên diệt được tà- 
kiến loại sassataditthi: thường-kiễn. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana tháy rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại do nhán-duyén-sinh và 
do nhân-duyên-diệt, nên diệt được tà-kiến loại 
attaditfhi: ngã-kiến thấy sai, chấp lâm nơi 
danh-pháp, nơi sắc-pháp cho là ngã, là ta, là 
người, là người nam, là người nit, là chúng- 
sinh, v.v... 


Trang-thái-chung samafifialakkhana 


Tất cà moi sắc-pháp, moi danh-pháp là pháp- 
hitu-vi (sankhatadhamma) thuộc vé chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) trong tam-giói déu 
có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trang-thái-chung: 
trạng-thải-vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá: 

l- Trang-thái vô-thường (aniccalakkhana) 
vói y nghia là tát cà moi danh-pháp, moi sác- 


144 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


pháp sinh rói diét (aniccam khayatthena), vi có 
rồi không có (hutvã abhavatthena aniccá). 

2- Trang-thái khó (dukkhalakkhana) vói y 
nghĩa là tất cả moi danh-pháp, moi sắc-pháp 
thật là dáng kinh sợ, (dukkham bhayatthena), vì 
sinh rói diét, luón luón hành ha (uppádavaya- 
patipilanatthena dukkha). 

3- Trang-thái vó-ngà (anattalakkhana) với y 
nghĩa là tất cả moi danh-pháp, mọi sác-pháp déu 
là vô dụng (anattà asárakatthena), vì không 
chiêu theo ý muốn cua ai cả (avasavatta- 
natthena anaffä). 

Mỗi danh-pháp nào, mỗi sắc-pháp nào phát 
sinh do nhán-duyén nào sinh, rồi danh-pháp ấy, 
sắc-pháp áy cũng diệt do nhán-duyén ấy diệt. 


Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 Udayabbayänupas- 
sanáfiana có 2 loại: 

1- Taruna udayabbayanupassanáfiana là trí- 
tué thién-tué thứ 4 còn non yếu. 

2- Balava udayabbayanupassananana là trí- 
tué thién-tué thứ 4 có nhiễu năng lực. 


—=~= 


1- Taruna Udayabbayanupassanafiana 


Taruna udayabbayanupassanañana là frí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non 
yếu, nên vipassanupakkilesa: 10 pháp bán của trí- 
tuệ thién-tué, gọi là phi-dgo (amagga) phát sinh 


16 Trí-Tué Thién-Tué 145 


xen vào làm trở ngại tri-tué thién-tué thu 4 udayab- 
bayanupassanáfiana còn non yếu áy không thé 
phát trién lên các trí-tuệ thiên-tuệ bậc cao được. 


2- Balava Udayabbayänupassanãñäna 


Balava udayabbayanupassanañana là trí-tuệ 
thién-tué thứ 4 udayabbayünupassanáfiána có 
nhiéu năng lực thoát ra khói 10 loại pháp bán của 
tri-tuệ thiên-tuệ goi là vipassanupakkilesavimutta. 

Hành-giả tiếp tuc thuc-hành đúng theo pháp- 
hành trung-dao (majjhimapatipada), thực-hành 
đúng theo chúnh-đạo (maggapatipada), thc- 
hành đúng theo pháp-hành thién-tué, để các trí- 
tuệ thién-tué bậc cao phát triển, dẫn đến chứng 
ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


=< 


Giảng Giải Taruna Udayabbayanupassanañana 


Hành-giả có đủ các pháp-hanh ba-la-mật, 
thuóc vé hang nguoi tam-nhán (tihetukapuggala) 
có giới-hạnh trong sạch trọn ven làm nén tảng, 
có dinh tám vững vàng, có sự tinh-tán không 
ngừng, đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đến 
khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassaná- 
ñana phát sinh, tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp do nhân- 
duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, trang- 


146 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của 
danh-pháp. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, tuy trí-tué thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanañana này dà phát sinh, 
nhung vân còn non yêu, gọi là taruna udayab- 
bayanupassanañana: trí-tué thiêntuệ thứ 4 
udayabbayanupassanañana cón non yéu, nén 
vipassanupakkilesa pháp bán cua trí-tué thién- 
tué phát sinh xen vào làm trở ngại trí-tué thién- 
tué thứ 4 udayabbayanupassanagana con non 
yếu ấy, không thé phát triển lên các trí-tuệ thiền- 
tuệ bậc cao hơn được. 


Vipassanupakkilesa là thé nào? 
Vipassanupakkilesa là do 2 danh từ ghép: 
Vipassana + upakkilesa 

- Vipassanà đó là trí-tuệ thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanáfiana còn non yêu. 

- upakkilesa: pháp bán đô là tá-kién, ngã- 
mạn, tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassananana 
còn non yếu không thê phát triên lên trí-tuệ 
thiên-tuệ bậc cao được. 

Vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bẩn của 
tri-tuệ thiên tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana còn non yêu đó là obhasa, ñana, piti, 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 147 


passaddhi, sukha, | adhimokkha, | paggaha, 
upatthana, upekkha, nikanti. 

Trong 10 pháp bán này có 9 loai pháp bán ké 
từ obhasa cho đến upekkhà thuộc vé thiện-pháp, 
không phải ác-pháp, mà chi là dói-tuong của tà- 
kiến, ngá-man, tham-ái mà thôi. Còn nikanti 
không chi là đối-tượng của ứà-kiến, ngá-man, 
tham-ái mà còn là phiên-não vô cùng vi-té khó 
biết được nữa. 

Vipassanupakkilesa: pháp bẩn của tri-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana con non 
yếu ấy thật là lạ thường, chưa từng có từ trước 
đây, đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài lòng hoan 
hy dính mắc noi pháp bẩn của tri-tuệ thién-tué 
ấy, rồi tháy sai, chấp làm noi pháp bán ấy không 
phải Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, không phải 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. Vì vậy, các trí-tuệ 
thiền-tuệ bậc cao không phát triển được. 

Giảng Giải 10 Pháp Bán Của Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 

Vipassanupakkilesa'” có 10 pháp bán: 

1- Obhasa: ánh sáng đặc biệt phát sinh từ trí- 
tué thién-tué. 

2- Năng: trí-tué xuất sắc cua tríi-tué thién-tué. 

3- Piti: hy dàc biét dóng sinh với trí-tuệ thién-tué. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Vipassanupakkilesakathà. 


148 KINH CHUYẺN-PHÁP-LUÂN 


4- Passadhi: an-tinh đặc biệt dóng sinh với 
tri-tué thién-tué. 

5- Sukha: an-lạc đặc biệt đồng sinh với tri-tuệ 
thién-tué. 

6- Adhimokkha: đức-tin trong sach đặc biệt 
phát sinh từ tri-tué thién-tué. 

7- Paggaha: tinh-tán khóng ngimg phát sinh 
tir trí-tué thién-tué, 

8- Upa{fhana: niệm khẳng khít liên tục đặc 
biệt phát sinh từ tri-tué thién-tué, 

9- Upekkhà: xả tự nhiên đông sinh với trí-tué 
thién-tué, 

10- Nikanti: tám hài long phát sinh tir 9 pháp 
bán từ obhàsa cho đến upekkhà ở trên. 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có sự tinh-tán không ngừng, đến khi trí-tué 
thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanäñana phát 
sinh còn non yếu nên 10 loại pháp bán của tri- 
tuệ thiên-tuệ này phát sinh đối với hành-giả åy. 

* Hành-giå hiĉu làm, bi dính măc trong pháp 
bán cua trí-tuệ thién-tué ây, nên trí-tué thién-tué 
thứ 4 ấy không thé phát triển lên trí-tuệ thiền-tuệ 
bậc cao được, bởi vì hiệu sai chấp lâm nơi pháp 
bán của trí-tuệ thién-tué ây, rồi cho rằng: "Ta đã 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi!” 


Cho nên, hành-giả vô cùng hoan hỷ hài lòng 
trong pháp bán của tri-tuệ thién-tué åy. 


16 Trí-Tué Thién-Tué 149 


1- Obhaàsa đó là vipassanobhasa: ánh sáng 
đặc biệt phát sinh từ tri-tuệ thién-tué. 


Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh, đang còn 
non yếu, đồng thời ánh sáng đặc biệt chưa từng 
thấy này cũng phát sinh với trí-tué thién-tué thứ 
4 còn non yếu ấy. 

Vipassanobhasa: ánh sảng đặc biệt phát sinh 
từ tri-tuệ thiên-tuệ thật là lạ thường chưa từng 
thấy trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “Ánh sáng như thé này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp bán ánh sáng đặc biệt ấy không phải là 
Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp bán ánh 
sáng đặc biệt ấy không phải là Thánh-quá cho 
là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ dói-twong thién-tué sác- 
pháp, danh-pháp góc mà trước đây trí-tuệ thién- 
tué thứ 4 udayabbayanupassanariana đã tháy ró, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, mỗi 
danh-pháp, nên hiện rõ 3 ftrang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, danh-pháp hiện tại ấy. 


150 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hy noi 
vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt lạ thuong 
ấy phát sinh từ trí-tué thiên-tuệ thứ 4 còn non 
yếu ấy. 

Vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt lạ thường 
ấy phát sinh từ trí-tuệ thién-tué thứ 4 còn non 
yếu ay tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào tuỳ theo 
năng lực định-tâm của môi hành-giả. 

- Ảnh sảng này tỏa ra trong căn phòng. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra nửa do- tuân. 

- Ánh sáng này tóa róng ra 1 do-tuán. 

- Ánh sáng này tóa róng ra 2, 3, 4, 5, do-tuán. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra từ mặt đất lên đến 
các tầng troi duc-giói, dén các tầng troi sác-giói 
phạm-thiên, cho đến tầng trời sác-giói Akanittha 
tót dinh. 

Vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt la thuong 
áy phát sinh tit trí-tué thién-tué này thuóng phát 
sinh đối với hành-giả trước kia đã từng thực- 
hành pháp-hành thién-dinh, đã chứng đắc các 
bậc thiên, ròi tiếp theo thực-hành pháp-hàánh 
thiên tuệ đến khi trí-tué thièn-tuê thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
yếu, nên ánh sáng ấy cũng phát sinh. 

Vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt lạ thường 
phái sinh từ trí-tué thién-tué thứ 4 còn non yếu 
dy gọi là vipassanupakkilesa, bởi vì không chi 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 151 


làm trở ngại cho frí-tué thién-tué thứ 4 udayab- 
bayünupassanáfiàna còn non yếu không thé phát 
triển lên các trí-tuệ thién-tué bậc cao, mà còn 
làm đối-tượng của /ham-ádi, ngã-mạn, tà-kién 
chấp thủ nữa. 


* Tuy nhiên, trong trường hợp ánh sáng phát 
sinh từ trí-tué toàn-giác (sabbafnutañana) cua 
Đức-Phật Gotama có khả năng chiếu sáng thấu 
suốt 10.000 thế giới chúng-sinh, thì không phải 
là vipassanupakkilesa. 


2- Nana đó là vipassananana: trí-tué thiên- 
tuệ xuất sac đặc biệt vô cùng sac bén thâu suối. 


Đối với hành-giả ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
yêu, trí-tué thiên-tuệ thứ 4 này đang thấy rõ, biết 
rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, 
mỗi danh-pháp, trí-tué thién- tué này đặc biệt vô 
cùng sắc bén, thấu suốt các pháp như thé này 
chưa từng có từ trước đáy bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
trí-tué thién-tué ấy không phải là Thánh-đạo 
cho là Thánh-đạo, trí-tué thién-tué ấy không 
phải là Thánh-quá cho là Thánh-quá. 


152 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây giờ, hành-giả vô cùng hoan hy hài lòng 
noi fr1-fuệ thién-tué đặc biệt này. 


3- Pīti đó là vipassanapiti: hy phát sinh cùng 
với trí-tuệ thién-tué. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayamupassanafñana phát sinh còn non 
yêu có hy fâm-sở (piti) đồng sinh với trí-tué 
thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 

Piti có 5 loại: 

l- Khuddakàpiti: hy chút ít có cảm giác nói 
da gà. 

2- Khanikapiti: hy từng thời có cảm nhận nhu 
tia chóp. 

3- Okkantikapiti: hy có trang-thái rung người 
qua lai, nhu ngói trén thuyén có sóng nháp nhó. 

4- Ubbegapiti: hy có trang-thái làm cho thán 
tám nhe nhu bay bóng lén, 

5- PharanäpHi: hy có trang-thái tỏa khắp 
toàn thân, tám an-lac trong thoi gian láu. 

Pharanápiti: hy có trang-thái tỏa khắp toàn 
thán, tám an-lac trong thời gian lâu phát sinh 
cùng với trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayä- 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 153 


nupassanäñãna còn non yếu, nén hành-giả cảm 
giác pháp hy có trang-thái tỏa khắp toàn thân, 
tâm an-lac trong thời gian lâu như thé này chưa 
từng có từ trước đây bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp hỷ ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp hỷ ấy không phải là Thánh- 
quá cho là Thánh-quá. 

Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sác- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy noi pháp 
hy áy. 

4- Passaddhi dó là vipassanapassaddhi: pháp 
an-tinh phát sinh cüng vói trí-tué thién-tué. 

Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana phát sinh dang con 
non yéu có an-tinh tám-só dóng sinh với trí-tué 
thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 

Khi hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, ban đêm hoặc ban ngày, cám giác thán và 
tám an-tinh, có những điều nhu: 

- Không có sự nóng nảy bực đọc. 

- Không có sự nặng né khó chịu. 


154 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


- Tay chân không cứng nhắc. 

- Không có sự cứ động khó khăn. 

- Không có sự khó thân, khó tâm, ... 

Mà chỉ có cảm giác thân và tám an-tinh như: 

- Thán tám thanh-tịnh an lạc. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tám nhu nhuyễn. 

- Thân tâm uyén chuyển. 

- Thân tám trong sáng, ... 

Hành-giả cảm giác thân tâm an-tịnh như thé 
này chưa từng có từ trước đáy bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh- 
quá cho là Thánh-qguả. 

Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy noi thân 
tâm an-tinh ấy. 

5- Sukha đó là vipassanasukha: an-lạc phát 
sinh cùng với trí-tué thién-tué. 

Đối với hành-già ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanáfíana phát sinh còn non 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 155 


yếu, tho lac tâm-sở đông sinh với trí-tué thiên- 
tué thit 4 cón non yéu áy. 

Pháp an-lạc vô cùng vi-té phát sinh làm cho 
toàn thân và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn 
tà được. Pháp an-lạc lạ thường như thé này 
chưa từng có từ trước đáy bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
tho lạc ấy, không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-dao; thọ lạc ấy không phải là Thánh- 
quá cho là Thánh-quá. 

Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy nơi tho 
lac áy. 


6- Adhimokkha đó là vipassanasaddha: dtc- 
tin dóng sinh vói trí-tué thién-tué. 

Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
yêu có đức-fin tám-só đồng sinh với trí-tué 
thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 

Adhimokkha ấy trở nên vipassanupakkilesa là 
sự trong sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô 
cùng trong sach và nhiéu năng lực. Vi vậy, dai- 


156 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


thién-tám với tâm-sở trong sáng có düc-tin trong 
sach hoàn toàn nhu vậy, nén hành-già nghĩ răng: 

"Ta muốn những người thân của ta cũng 
thực-hành pháp-hành thién-tué, dé ho có đức-tin 
trong sạch nhu ta.” 

"Ta có được đức-tin hoàn toàn trong sach 
noi Tam-Báo: Dwc-Phát-báo, Dwc-Pháp-bao, 
Đức-Tăng-bảo nhu thé này là nhờ vi Tháy chỉ 
day pháp-hành thién-tué cho ta. An-đức Tháy 
thát vô cùng lớn lao quá đổi với ta. ” 

Nghĩ về chuyện này sang chuyện khác, hành- 
giả hài lòng hoan hy trong những chuyện 
phước-thiện ây với düc-tin hoàn toàn trong 
sach cua minh. 

Thấy đức-tin hoàn toàn trong sạch như váy, 
nên hành-già nghĩ răng: 

“Đức-tin hoàn toàn trong sạch như thé này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng dac Thánh-dao, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
nơi đ/c-fin ây, không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-dao, đức-fin áy không phải là Thánh- 
quá cho là Thánh-quả. 

Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 157 


Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hy nơi đ/c- 
tin ấy. 

Thật ra, đức-tin hoàn toàn trong sach là diéu 
tốt, dù đức-tin đồng sinh với trí-tuệ thién-tué thứ 
4 còn non yếu vẫn là đức-tin trong sạch thanh- 
tịnh mà người thường không dễ có được, nhưng 
dirc-tin ấy trở thành vipassanupakkilesa, bởi vi 
tâm hài lòng hoan hỷ trong đức-tin ấy, mà sao 
lãng phận sự thực-hành pháp-hành thién-tué, 
làm cho #i-uệ thién-tué thứ 4 udayabbayä- 
nupassanüfiána còn non yếu không phát triển 
lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao. 


7- Paggüha đó là vipassanaviriya: tinh- tấn 
đồng sinh với trí-tué thién-tué. 


Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanafana phát sinh, dang còn 
non yếu có tinh-tán tám-só dóng sinh với tríi-tué 
thién-tué thứ 4 còn non yếu dy. 


Đại-thiện-tâm có tinh-tán không hăng hái quá 
cũng không chênh mảng quá, tâm tinh-tán đều 
đặn không ngừng thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên hành-giả 
nghĩ rằng: 

“Từ trước đây, dù có vị Thién-sw thường động 
viên khuyến khích ta có găng tinh-tán thực-hành 


158 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


pháp-hành thién-tué, mà ta vån cám thấy khó 
khăn, mệt nhọc, không thê có găng tinh-tán nói, 
nhưng bây giờ, ta có đại-thiện-tâm có tinh-tán 
đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, thì thát là lạ thường chưa từng có từ 
trước đây bao giờ. ” 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: "ta 
đã chứng dac Thánh-dao, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp tinh-tán áy không phải là Thánh-dao cho 
là Thánh-dao, pháp tinh-tán áy không phải là 
Thánh-quá cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hành-giả bỏ dói-twong thién-tué 
sác-pháp, danh-pháp góc ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy noi pháp 
tinh-tán ây. 


8- Upafthäna đó là sati: niệm đồng sinh với 
tri-tué thién-tué. 

Đối với hành-già ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tué thiên-tuệ thứ 4 
udayabbaydnupassananana phát sinh đang còn 
non yêu, đồng thời niệm tám-só dóng sinh với 
trí-tué thién-tué thứ 4 còn non yếu dy. 

Nếu sati là sammásati: chánh-niém thi đó là 
niém-thán, niém-tho, niém-tám, niém-pháp mà 
thói, gọi là pháp-haành tứ-niệm-xứ. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 159 


Upa(thana đó là sati là vipassanupakkilesa là 
niệm tâm-sở đông sinh với tri-tuệ thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassananana có khả năng đặc 
biệt niệm ghi nhớ vững các đôi-tượng, không bị 
lay động. 

Nếu hành-giả niệm đến dói-tuong nào thì dói- 
tượng ây hiện rõ trong tâm ngay. Ví như hành- 
giả có nhàn-thóng, muôn nhìn thây cõi chúng- 
sinh nào dù gân dù xa thì cói chúng-sinh ây hiện 
ró trong tâm ngay như thê ây. Niém là upatthana 
phát sinh đên với hành-già nhw thé này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp upatthàna là sati áy không phải là Thánh- 
đạo cho là Thánh-đạo, pháp upatthàna là sati 
ây không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ dói-twong thiên-tuệ sác- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy noi pháp 
upatthana là sati áy. 

9- Upekkha đó là vipassanupekkha và avajja- 
nupekkhàa: 


," Fipassanupekkha là tám trung-dung trong 
tát cà moi pháp hiru-vi. 


160 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Avajjanupekkhà là tám trung-dung khi phát 
sinh trong y món. 

Upekkhàü này phát sinh đối với hành-già ban 
đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tué 
thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanaäñäna phát 
sinh dang cón non yéu, dóng thói upekkhà phát 
sinh với trí-tué thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 

Khi hành-giả hướng tâm đến bát cứ dói-tuong 
nào thì dai-thién-tám có upekkhà đặc biệt nhiều 
năng lực này phát sinh, không hài lòng cũng 
không nhàm chán các đối-tượng ấy, giống như 
hành-giả không có phiển-não, tâm hành-giả 
không hề rung động đối với tất cả các dói-tuong, 
đó là tám upekkhà nhiều năng lực vững chắc, dù 
cho đối-tượng nhu thé nào tiếp xúc với tâm, tâm 
vẫn không lay động, tám có upekkhà trung-dung 
trong mọi dói-tuong. Cho nên hành-giả cảm thấy 
quá lạ thường chưa từng có bao giờ. Vì vậy, 
hành-giả hiểu sai chấp lầm răng: “ta là bác 
Thánh A-ra-hán rôi! Bởi vì tâm upekkhà của ta 
dát trung-dung trong moi dói-twong, khóng cón 
tham muốn hoặc nhàm chán đối-tượng nữa. 

“Diệt tận được mọi phiên-não, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn là như vậy!” 

Đó là do tà-kién nương nhờ upekkhà íy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta là người có đầy 
du các pháp-hanh ba-la-mát, nên thực-hành 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 161 


không lâu thì chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tận được moi phiên-não dễ 
dàng như vậy, không có ai như ta”. 

Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhà ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “* Ta được an nhiên 
tự tại rồi. Đối với tất cả mọi dói-twong, ta khóng 
cón tham muón, cüng khóng nhàm chán nüa. 
Đối với moi người, ta không còn thương, không 
còn ghét, không còn vui, không còn buôn, không 
còn lo lắng khó tâm như mọi người nữa. Xin cho 
tôi luôn luôn được như váy". 

Đó là do tham-ái nương nhờ upekkha ây. 

Thật ra, tâm upekkha này là vipassanupakkilesa 
thuộc về thiện- pháp, không phải ác-pháp, nhưng 
hành-giả hiểu sai, chấp làm upekkhà này nén 
làm nơi nương nhờ của tà-kién, ngã-mạn, tham- 
di phát sinh. 


10- Nikanti đó là vipassananikanti: tâm hài 
lòng phát sinh từ trí-tué thién-tué. 

Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh dang còn 
non yêu, có tám hài lòng phát sinh từ tri-tué 
thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 


Nikanti: tám hài lòng này vô cùng vi-té, có 
trạng-thái an-tịnh phát sinh đên với hành-giả, 


162 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


làm cho hành-giả hài lòng tha thiết trong các 
pháp vipassanupakkilesa từ obhasa, ñana, piti, 
passaddhi, sukha, | adhimokkha, paggaha, 
upa{thana, upekkha. 

Nikanti: tâm hài lòng vô cùng vi-tễ, có trạng- 
thái an-tinh gán bó tha thiết với các pháp 
vipassanupakkilesa, mà không dé có ai biết được 
ráng: tám hài lòng này là kilesa: phién-náo 
tham-ái. 


Cũng nhu các pháp vipassanupakkilesa nhu 
obhasa, ñana, v.v... khác, nikanti: tám hài lòng 
tha thiết trong các pháp từ obhása cho đến 
upekkhä thật là lạ thường như thé này chưa từng 
có từ trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “chắc chán ta đã chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp nikanti ấy, không phải là Thánh-đạo cho 
là Thánh-đạo, pháp nikanti ấy không phải là 
Thánh-quá cho là Thánh-quá. 

Vì vậy, hành-giả bỏ dói-twong thién-tué sác- 
pháp, danh-pháp góc mà trước đây trí-tuệ thién- 
tué thứ 4 udayabbayanupassanañana đã tháy ró, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, mỗi 
danh-pháp, nên hiện rõ 3 ftrang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vồ-ngã cia sắc-pháp, của danh-pháp hién-tai. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 163 


Bây giờ, hành-giá hài lòng hoan hy nơi 
nikanti: tâm hài lòng phát sinh từ 9 pháp phiên- 
não từ obhàsa cho dén upekkha. 


* Tích Ngài Trưởng-Lão Mahanagatthera 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera“ được 
tóm lược như sau: 


Ngài Trưởng lão Mahanagaffhera trú tại 
Uccavälika là vị Thầy của Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera ở tai 
Talangara, chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng với tứ tuệ-phân-tích, các phép thán-thóng. 

Một hôm, ngồi nghỉ trưa, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera suy xét rằng: 

“Kinnu kho amhàkan acariyassa Uccaválika- 
vãäsimahanagattherassa  samanabhavakiccam 
matthakam pattam, no. ” 

Phận sự của bậc xuất gia nên thực-hành của 
Ngài Trưởng-lão Mahanagafthera trú tại Uccava- 
lika, vị Tháy của chúng ta đã hoàn thành hay chưa? 

Với tám thán-thóng, Ngài Trưởng-lão tháy rõ, 
biết rõ Ngài Truóng-láo Mahānāgatthera vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, chưa phải bậc Thánh- 
nhân. Nếu Ngài không đến thức tỉnh thì Ngài 


' Bộ Visuddhimagga, trong phần Vipassanupakkilesakathã. 


164 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


Trưởng-lão Mahānāgatthera sẽ vẫn còn là hang 
phàm-nhân đến khi chết. 

Sau khi suy xét như vậy, sử dụng phép thán- 
thông bay lên hư không, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera đến hầu dành lễ Ngài Trưởng-lão 
Mahänäsatthera, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Thấy Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
đến không phải lúc, nên Ngài Trưởng-lão Maha- 
nàgatthera bèn hỏi rằng: 

- Này Dhammadinna! Có việc gì mà con đến 
gặp tháy lúc này vậy con? 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bach: 

- Kính bạch Thầy, con đến để hỏi những câu 
hỏi, kính xin Thây giải đáp. 

- Này Dhammadinna! Con hãy hỏi những câu 
hỏi ấy, nếu biết thì Tháy giải đáp cho con rà. 

Được có cơ hội, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera bạch hỏi hăng ngàn câu hỏi, câu hỏi 
nào Ngài Trưởng-lão Maháànàgatthera đều giải 
đáp rành rẽ đúng đắn hợp với giáo pháp của 
Đúc-Phật. Ngài Trưởng-lão Dhammadinnat- 
thera tán duong ca tụng trí-tuệ của Ngài 
Trưởng-lão Mahānāgatthera, tiếp theo Ngài 
Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Thây, Thây đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-dao cùng với tứ tué-phán-tích từ khi 
nào vậy? Bạch Thây. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 165 


Ngài Truóng-lào Mahanàgatthera cho biết rằng: 
“Tto satthivassakale, dvuso. i I 

- Này Dhammadinna! Tháy dà chung dac cách 
dáy 60 nàm qua rói. 

- Kinh bach Ti háy, kính xin Tháy hoá phép 
thán-thóng. 

- Này Dhammadinna! Diéu áy khóng khó dói 
vói Tháy. 

- Kính bach Tháy, kính xin Tháy hoá ra mót 
con voi. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
yêu câu nhu vậy, Ngài Trưởng-lão Mahanagat- 
thera liên hoá ra một con bạch tượng to lớn. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera yêu 
cầu Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera sai khiên 
cho con bach tuong dung 2 lỗ tai, dung thăng 
duói, dó vói chay dén. 

Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera sai khiến 
con bạch tượng làm như vậy. 

Khi con bạch tượng chạy nhào đến như gây tai 
hoa cho Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera. Nhìn 
thây con bạch twong như vậy, nên Ngài Trưởng- 
lão Mahanagatthera đứng dậy dé chay thoát thân. 

Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão Dhammadin- 
natthera năm chéo y của Ngài Trưởng-lão 
Mahanagatthera, rôi bạch răng: 


166 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


35 


"Bhante, Khinàásavassa sarajjam nama hoti. 
- Kính bach T háy, goi là bác Thánh A-ra-hán 
thì không còn sợ hãi nữa. 

Ngay khi ấy, mới biết mình còn là phàm- 
nhân, nên Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera 
ngồi chồm hóm xuống dưới chân của Ngài 
Trưởnglão | Dhammadinnatthera  (padamile 
ukkutikam nisidi), thưa ráng: 

Avassayo me ãvuso Dhammadinna hohi! 

- Này Dhammadinna! Xin con làm noi nuong 
nhờ của Tháy. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch 
với Thầy rằng: 

- Kính bach T. háy, con đã đến đáy, chỉ làm 
nơi nương nhờ của Thấy mà thôi. Kính xin Tháy 
không nén bán tám. 

Bach vói Thày nhu vậy, Ngài Truóng-lào 
Dhammadinnatthera hướng dẫn dói-tuong thién- 
tué cho Thày. 

Sau khi hoc đối-tượng thiền-tuệ ấy xong, 
Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera bắt đầu thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, sử dung oai-nghi đi 
gọi là sắc đi đến bước thứ ba, (tatiye padavàre), 
liền chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận 
được mọi phiên-não, moi tham-ái không còn du 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ấy. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 167 


Qua tích Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera 
từ trước đây vôn đã chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giói, mà thién sác-giói thi chi có khà náng diét- 
phiên-não bằng cách chế-ngự, đè nén phién-náo 
(vikkhambhanappahãna) mà thôi, cho nên suốt 
60 năm, phiền-não nào cũng không phát sinh. 

Vì vậy, Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera 
tưởng lầm răng: “Ngài đã trở thành bác Thánh 
A-ra-hán ". 

Thật ra, chỉ có 4 Thánh-dao-tué mới có khả 
năng diét-tán được (samucchedappahäna) phién- 
não mà thôi. Phiền-não nào đã bị diệt-tận được 
rồi, vĩnh viễn bát cứ trường hop nào, phiền-não 
áy cũng không bao giờ phát sinh lên nữa. 


Vấn: Vipassanupakkilesa: pháp bán của trí- 
tuệ thiên-tuệ phát sinh đối với hành-giả thc- 
hành pháp-hành thién-tué khi nào? Và không 
phát sinh đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thuộc hạng hành-giả nào? 


Đáp: Vipassanupakkilesa: pháp bán của trí- 
tuệ thién-tué này phát sinh đối với hành-giả ban 
đâu thực-hành pháp-hành thién-tué, có sự tinh- 
tán thực-hành đúng theo pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc đúng pháp-hành thiên-tuệ, đến khi tri-tuệ 
thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanañana phát 
sinh còn non yếu. 


168 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Và vipassanupakkilesa: pháp bán của trí-tué 
thién-tué khóng phát sinh dói vói 4 hang hành- 
giả như sau: 

1- Bậc Thánh-nhân đã từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niét-bàn rồi. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué 
không đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là 
không dung theo pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc 
không đúng theo pháp-hành thién-tué. 

3- Hành-giả không tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa (nghỉ không thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ). 

4- Hành-giả tuy thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ đúng ở giai đoạn ban đâu, nhưng là hạng 
hành-giả không có sự tinh-tán nhiễu. 


Vipassanupakkilesa: pháp bán của trí-tué 
thién-tué không phát sinh đổi với 4 hang hành- 
giả này. 

10 Loại Pháp Bán Của Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 


Tóm lại, 70 loại pháp bán của tri-tuệ thién- 
tué thứ 4 udayabbayanupassanañana còn non yếu: 

* 9 loại pháp bán của trí-tué thiên- tué thứ 4 
udayabbayänupassanañana còn non yếu kê từ 
obhàsa cho đến upekkhà thuộc về thiện-pháp, 
không phải là ác-pháp, chỉ là đổi-tượng của tà- 
kiến, ngã-mạn, tham-ái mà thôi. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 169 


* Nikanti không chỉ là đôi-tượng của phiên- 
não tà-kién, ngá-man, tham-ái mà còn là phiên- 
não nữa. 


Tà-kién, ngá-man, tham-ái chấp thủ trong 10 
loại pháp bán cua trí-tué thién-tué thứ 4 udayab- 
bayanupassanañana con non yêu nhu thé nào? 


Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
wudayabbayanupassananana phát sinh đang còn 
non yếu, nên thường phát sinh vipassanu- 
pakkilesa gồm có 10 loại pháp bán của trí-tué 
thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 

10 loại pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ ấy 
không những làm trở ngại cho /rí-fuệ thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
không thể phát triển lên trí-tuệ thién-tué bậc cao 
được, mà còn làm đối-tượng của tà-kién, ngá- 
man, tham-ái dính mác trong 10 loai pháp bán 
cüa trí-tué thién-tué åy nữa. 

Bộ Visuddhimagga, trong phầnVipassanupak- 
kilesakathã giảng giải về sự dính mắc nhu sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ảnh sáng phát sinh từ tri-tuệ 
thién- tuệ thứ 4 udayabbayánupassanáfiana còn 
non yếu ấy rằng: 


33 


* “Mama obhaso uppanno. 
Ánh sáng đã phát sinh đến với ta rôi! 


170 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Néu hành-giả có chấp như vậy, gọi là ditthi- 
gàha: có chấp do năng lực của tà-kién. 


33 


* “Manapo vata obhaso uppanno. 

Ánh sáng dà phát sinh dói vói ta, xinh dep la 
thuong that dáng hài long hoan hy quá! 

Néu hành-giả có chấp nhu váy, gọi là mana- 
gaha: có cháp do năng lực của ngá-man. 


* 


* "Obhàsam assadayato. ` 

Hanh-gia vó cung hài long hoan hy noi ánh 
sáng áy. 

Nếu hành-già cố chấp như vậy, goi là 
tanhagdha: có cháp do năng lực của tham-ái. 


9 pháp bán của trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanáfiana còn non yéu cón lai 
cüng tuong tu nhu obhasa, mói vipassanupak- 
kilesa đều có tà-kién, ngá-man, tham-ái cô 
chấp nhu vậy, nên 10 loai pháp bán cửa trí-tué 
thién-tué ấy gồm có 30 loại pháp bẩn của trí-tué 
thién- tué thứ 4 udayabbayanupassanafaia còn 
non yếu ấy. 


Không nhận thức được pháp bán của thiền-tuệ 
Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, chưa có đủ kinh nghiệm, dén khi frí-tué 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana phát 
sinh còn non yếu, nên thường phát sinh 70 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 171 


vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bán của trí-tué 
thién-tué áy đó là obhasa, ñana, piti, passaddhi, 
sukha, | adhimokkha, | paggaha, | upatthana, 
upekkhà, nikanti thật la thường như thé này 
hành-giả chưa từng có từ trước đây bao gio. 
Hơn nữa, hành-giả là người ban đầu có trí-tuệ 
thiền- tuệ còn non yếu, chưa sáng suốt, tâm 
không vững vàng, nên phát sinh tâm dõi theo 70 
loại pháp bán của trí-tué thién-tué áy, do náng 
lực của tham-ái, ngã-mạn, tà-kién có chấp răng: 


33 


“Etam mama, eso ham 'asmi, eso me atta. 

* Pháp bán cua tri-tuệ thién-tué ấy là của ta 
(etam mama) có châp do nàng lực của tâm 
tham-ái. 

* Pháp bán cua trí-tué thién-tué ấy là ta (eso 
ham asmi) có châp do năng lực của tâm ngå- 
mgn. 

* Pháp bán của trí-tué thién-tué ấy là tự ngã 
của ta (eso me atta) có chap do năng lực của 
tâm tà-kiên. 

10 loại pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ thi 4 còn 
non yêu ay déu bi cô châp do năng lực của tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến, nên gồm có 30 loại pháp 
bán của trí-tuệ thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 


Thật ra, trong 10 loại pháp bán của trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy, có 9 loại pháp 


172 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


bán của trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayà- 
nupassandfiana còn non yéu kê tir obhãsa, ñana, 
piti, passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upatthàna, upekkhä thuộc vé thiên- pháp, không 
phải là ác-pháp, bởi vì 9 loại pháp bán của trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy phát sinh do 
hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến tri-tuê thién-tué thứ 4 tuy còn non yếu, 
nhưng không phải là dé dàng có được. 

Như vậy, 9 loại pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ 
ây vốn là thiện-pháp, không phải ác-pháp. 

Sở di 9 loại pháp ấy goi là pháp bán là vi 
tham-ái, ngá-man, tá-kién phát sinh, có chấp 
trong 9 loai pháp áy làm cho 9 pháp áy tró nén 
bán, nên gọi là 9 loại pháp bán cua trí-tuệ thiên- 
tué thứ 4 udayabbayanupassanagana con non 
yéu áy. 

Cón nikanti là phién-n&o vó cüng vi-té thát là 
khó biét. 

Nhận thức được pháp bán của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu 
sắc nhận thức thấy rõ, biết rõ được rằng: 

* J0 loại pháp bán của tri-tuệ thién-tué thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu ấy là 
phi-dao (amagga) không dán đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 173 


* Con đối- tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
mà trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana dà thấy ) rõ, biết rõ sw sinh, sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại, đã thấy rõ, 
biết rõ 3 trang-thái-chung: trang-thái vô- 
thường, trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã của 
sắc pháp, danh-pháp hiệndại Đó chính là 
chúnh-đạo (magga) dán đến chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tán được mọi phién-náo, 
moi tham-ái, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 


Khi ấy, 9 loai pháp gọi là pháp bán cua trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanañana 
không con bán nữa, bởi vì tham-ái, ngà-man, tà- 
kiên không còn nương nhờ nơi 9 pháp vipassanu- 
pakkilesa ầy nữa. Cho nên, 9 loại pháp áy trở lại 
thuần tuy thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy 
rõ, biệt rõ được răng: 

"Netam mama, neso ham 'asmi, na meso attà ” 

* Pháp bán của trí-tué thién-tué ấy khóng 
phái là cúa ta (netam mama), khóng cón có cháp 
do năng luc cua tám tham-ái. 

* Pháp bán của trí-tué thién-tué ấy khóng 


phái là ta (neso ham 'asmi), không còn có chấp 
do nàng luc cua tám ngá-man. 


174 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


* Pháp bán của tri-tuệ thién-tué dy không 
phái là tw ngà cua ta (na meso atta), khóng cón 
có chấp do năng lực của tám tà-Kién. 


Ví dụ: Naàna đó là vipassanañana là 
vipassanupakkilesa như sau: 

* Nana: Trí-tué thiên-tuệ ấy không phải là của 
ta (netam mama), không còn cô cháp do năng 
lực của tám tham-ái. 


* Nana: Tri-tuệ thiên-tuệ ấy không phải là ta 
(neso ham asmi), không còn cô châp do năng 
lực của tám ngá-man. 


* Nana: Trí-tuệ thién-tué ấy không phải là tự 
ngã của ta (na meso atta), không còn cô chấp do 
năng lực của tám tà-kién. 


8 vipassanupakkilesa còn lại cũng được thấy 
rõ, biêt rõ tương tự nhu Nana vậy. 


Khi ay, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt, sâu sắc thấu suốt, nhận thức, thấy rỡ, 
biết rõ rằng: 


* J0 pháp vipassanupakkilesa là amagga: 
phi-dao không phải là pháp-hành dân đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, không phải là 
pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 175 


* Và dói-twong thién-tué sác-pháp, danh-pháp 
hién-tai mà trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbaya- 
nupassanañana dà tháy ró, biét ró sw sinh, sw 
diệt của mỗi sác-pháp, môi danh-pháp hiện-tại; 
đã thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái-chung: trang- 
thái vó-thuóng, trang-thái khổ, trang-thái vő- 
ngã của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. Đó chính 
là magga: chánh-dao dung là pháp-hành trung- 
dao, pháp-hành tú-niệm-xứ, hoặc pháp-hành 
thién-tué là pháp-hành dán đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé, là pháp-hành dán đến 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niết- 
bàn, diệt tận được moi phiên-não, mọi tham-ái, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Sau khi nhận thức thấy rõ, biết rõ như vậy, 
hành-giả từ bỏ 70 vipassanupakkilesa pháp bán 
của trí-tué thién-tué là phi-dao (amagga), tồi 
thuc-hành theo pháp-hành chánh-dao (samma- 
magga) đó là thuc-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ như trước, đến khi trí-tué 
thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanañana phát 
sinh tró lai có nhiéu nang luc, tháy ró, biét rõ sự 
sinh, sự diệt của môi sác-pháp, mỗi danh-pháp 
hiện-tại, do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén- 
diét, nén hién ró 3 trang-thái-chung: trang-thái 
vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã 
của sác-pháp, danh-pháp hién-tai. 


176 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañana có năng lực phát sinh, chính 
thức đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 5 goi là 
maggamaggahfüanadassanavisuddhi: chánh-đạo 
phi-đạo tri-kiến thanh-tinh là pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, magga- 
maggañdttadassanavisuddhi: chánh-dqo phi-dao 
tri-kién thanh-tinh, thì xem nhu hành-giả biết rõ 
duoc 3 sự thật chün-ly với trí-tuỆ trong tam-giói 
(lokiyañana) như sau: 

l- Hành-giả biết rõ sụ-thật chán-ly khó-dé 
(dukkhasacca) với trí-tué thứ nhất nãmaripa- 
paricchedafñana, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
ditthivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh. 

2- Hành-giả biết rõ sự-thật chân-]ý nhân 
sinh khó-dé (samudayasacca) với trí-tuệ thứ nhi 
nàmarüpapaccayapariggahafiana, dat đến pháp- 
thanh-tinh thứ 4 kankhãvitaranavisuddhi: tri-tué 
thoát-ly hoài-nghi thanh-tinh. 

3- Hành-giả biết rõ sự-thật chân-lý dao-dé 
(maggasacca) với trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 và 4 
sammasananana và udayabbayänupassanañaia, 
đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 5 maggámagga- 
ñanadassanavisuddhi: chánh-dao phi-dao tri- 
kién thanh-tinh. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 177 


2- Balava Udayabbayänupassanãñäna 


Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt nhận thức thấy rõ, biết rõ phi-dao 
(amagga), và pháp-hành chánh-dao (samma- 
magga), nên từ bó 10 pháp-bán cua trí-tué 
thién-tué là phi-dgo, rồi thực-hành theo pháp- 
hành chánh-đạo là thục-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo (majjhimäpafipad3), là tiếp tục 
thuc-hành pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thién-tué, khi trí-tuệ thiềntuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna có nhiễu năng lực 
(balava udayabbayanupassananana) phát sinh, 
nên có khả năng thoát khỏi 10 pháp bẩn của trí- 
tuệ thién-tué (upakkilesavimutta udayabbayanu- 
passanañana) thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diét của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện 
ró 3 trang-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, 
danh-pháp hién-tai. 


Tính chát của trí-tué thiền-tuệ thứ 4 


* Khi frí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayànu- 
passanañana có nhiều năng lực dat đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 5 goi là maggamaggafiana- 
dassanavisuddhi: chánh-đạo phi-dao tri-kién 
thanh-tinh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong pháp- 
hành thién-tué. 


178 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


* Khi frí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayànu- 
passanáfiàna có nhiễu năng lực (balava udayab- 
bayanupassanáfiana) có khả năng thoát khói 70 
pháp bán của tri-tuệ thién-tué (upakkilesavimutta 
udayabbayanupassanañana) dat đến pháp-thanh- 
tinh thứ 6 goi là patipadaRanadassana- 
visuddhi: pháp-hành tri-kién thanh-tịnh là pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 của pháp-hành thiên-tuệ. 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanüfüna này thuộc vé tiranapariñña: trí-tué 
thién-tué thấy rõ, biết rõ sw sinh, sw diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện 
rõ 3 trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vó-ngá của danh-pháp 
sác-pháp hién-tai. 


Ba Güt Mát Cüa Pháp-Hành Thién-Tué 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thường gặp phải 3 điêu gút mát là: 

1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành 

thiên-tuệ 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực- hành pháp- 
hành thién-tué, trước tiên hành-giả , cần phải học 
hỏi, nghiên cứu kỹ tất cà moi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp một cách rành rẽ từng chỉ tiết trạng- 
thái-riêng của môi sắc-pháp, môi danh-pháp. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 179 


Sác-pháp, danh-pháp mà hành-giả đang học 
hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vijjamanapaññatti: 
ché-dinh-pháp vé danh từ ngôn-ngữ có thật- 
tánh-pháp làm nên tảng, không phải là chân- 
nghĩapháp (paramatthadhamma), nhung dói- 
twong cua pháp-hành thién-tué chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp thuóc vé chán-nghia-pháp mà thói, 
bởi vi chi có mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
thuóc vé chán-nghia-pháp mói có thát-tánh, có 
sự sinh, sự diét, có 3 trang-thái-chung: trang- 
thái vó-thuóng, trang-thái khó, trang-thái vő- 
ngá cua sác-pháp, danh-pháp mà thói. 

Cho nên, hành-già cán phải có trí-tuệ sáng 
suốt phân biệt rõ moi sác-pháp, moi danh-pháp 
nhu thé nào goi là: 

* Süc-pháp, danh-pháp thuóc vé ché-dinh- 
pháp (pafinattidhamma). 

* Sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma). 

Bói vi mói dói-tuong sác-pháp, danh-pháp có 
tính chát hoàn toàn khác nhau: 

* Nếu dói-twong sác-pháp, danh-pháp thuộc 
vé ché-dinh-pháp thì không có thát-tánh cua 
sắc-pháp, danh-pháp, không có sự sinh, sự diệt, 
không có 3 trang-thái-chung của sác-pháp, 
danh-pháp, nên không phải là dói-twong của 
pháp-hành thién-tué. 


180 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


* Nếu dói-tuong sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp thì có thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp, có sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp, có 3 trang-thái-chung: trang- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vő- 
ngã của sác-pháp, danh-pháp, là dói-twong của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Pháp-hành thién-tué chi có sác-pháp, danh- 
pháp thuộc vé chán-nghia-pháp mới thật là dói- 
tượng của pháp-hành thién-tué mà thói. 

Cho nên, hành-giả cần phải phân biệt rõ được 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), dé sử dụng khi 
hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué. 

Nhu váy, hành-già đã tháo gỡ được gút mắt 
quan trọng đầu tiên, trước khi bắt đầu thực-hành 
pháp-hành thión-tué, biết sử dụng mỗi sắc-pháp 
mỗi danh-pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) làm dói-twong của 
pháp-hành thién-tué. 

2- Gút mắt thứ nhi vé pháp-hành thiền-tuệ 

Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu 
biết rõ được tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa-pháp, không 
phải sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé vijjamàna- 
paññatti: ché-dinh-pháp danh từ ngôn-ngữ có 
thát-tánh-pháp làm nén tảng. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 181 


Hành-giả bát đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thát- 
tánh của sắc-pháp, hoặc thát-tánh của danh- 
pháp tam-giói đúng theo chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma). 


Thát-tánh cüa sác-pháp, cúa danh-pháp tam- 
giới là sự-thật chân-lý hiển nhiên trong đời, sở di 
thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp không 
hiện rõ là vì vó-minh (avijja) che phủ. 

Vậy, để thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp, hành-giả cần phải luôn luôn 
có yonisomanasikàra: trí-tué hiểu biết rõ trong 
tâm đúng theo 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc- 
pháp, moi danh-pháp trong tam-giới déu là vó- 
thường, khó, vô-ngã, bát-tinh làm nhân-duyên 
phát sinh chánh-niém và trí-tué tính-giác mới 
ngăn được tâm vó-minh (avijja) không phát 
sinh, đồng thời ngăn duoc 3 pháp-đảo-điên 
(vipallasa) là tưởng-đáo- điên, tâm-đảo-điên, tà- 
kién-dáo-dién thấy sai, hiểu làm cho rằng: sác- 
pháp, danh-pháp tam-giói là thường, lạc, ngã, 
tịnh không phát sinh, dé hỗ trợ cho chúnh-niệm 
và trí-tué tính-giác phát sinh thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, đề phát sinh trí-tuệ thứ nhất gọi 
là nãmaripaparicchedaRñäna: trí-tué thấy rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giói dung theo sự-thật chán-nghia-pháp. 


182 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañãna 
là trí-tué đâu tiên trong 16 trí-tué thién-tué, 
đóng vai trò quan trong, làm nén tảng, làm nhân- 
duyên dé hỗ-trợ cho 15 trí-tué thiền-tuệ tuần tự 
phát sinh. 


Nhu vậy, hành-giá thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã tháo gỡ được gút mát thứ nhì rồi, 
chỉ còn gút mắt cuói cùng nữa mà thôi. 


3- Gút mắt thứ ba ở giai đoạn trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanãñäna 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbaya- 
upassanañana phát sinh còn non yếu, thường có 
vipassanupakkilesa là 10 pháp bán của trí-tué 
thién- tué thứ 4 udayabbayanupassanafna còn 
non yếu ấy phát sinh, các pháp bán của trí-tué 
thién-tué ấy rất lạ thường mà hành-giả chưa 
từng thấy từ trước đây bao gió, nên hành-giả 
thấy sai chấp lầm rằng: 

“Chắc chán ta đã chứng đắc Ti hảnh-đạo, 
Thánh quả, và Niét-bàn rôi!” 

Nhu váy, pháp bẩn của trí-tué thién-tué ấy 
không phải là Thánh-dao cho là Thánh-đạo, 
không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quả. 
Chính pháp bán của trí-tué thién-tué ấy làm trở 
ngại trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayánupassand- 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 183 


ñana còn non yếu không phát triển lên các trí- 
tuệ thién-tué bậc cao được. 

Đó là điều gút mát thứ ba của pháp-hành 
thiên-tuệ. 


* Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng 
suốt nhận thức biết rõ được răng: *vipassanu- 
pakkilesa là 10 pháp bán của trí-tué thién-tué 
thứ 4 udayabbayanupassanañana còn non yếu 
ấy là phi-đạo (amagga), không dán đến chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quá và Niét-bàn ". 


* Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức biết 
rõ rằng: “săc-pháp, danh-pháp hiện-tại mà tri- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayánupassanáfiana 
đã thấy rõ, đã biết rõ sự sinh, sự diệt, đã thấy 
rõ, đã biết rõ 3 trang-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. Đó chính là 
chánh-dao (sammamagsa), dân đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn ”. 

Hành-giả từ bỏ phi-dao (amagga), trở lại 
thực-hành theo chúnh-đạo (sammaàmagga), đó 
là /rực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo là 
thực-hành pháp-hành thién-tué, đến khi trí-tuệ- 
thiêntuệ thứ 4 udayabbayänupassanäañäna có 
nhiều năng lực phát sinh, mới thoát khỏi 70 


184 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


pháp bán của trí-tué thién-tué thứ 4 non yếu ấy, 
gol là upakkilesavimutta udayabbayanupassana- 
ñana: trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanáfiàna đã thoát khói 10 pháp bán của trí-tué 
thién-tué thứ 4 non yếu ấy. 


Nhu vậy, hành-giả dà thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đến giai đoạn dá tháo gỡ được gút 
mắt thứ ba cuói cùng, hành-giả không còn gút 
mắt nào trong pháp-hành thién-tué nữa. 


Nếu hành-giả có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mát, và có du 5 pháp-chu (indriya): tín-pháp- 
chủ, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp- 
chú, tuệ-pháp-chủ thì có khả năng tiếp tuc thuc- 
hành pháp-hành thién- tué, làm cho trí-tué thiên- 
tué phát trién theo tuần tu từ trí-tué thién-tué thứ 

5 cho đến trí-tué thứ 16 của pháp-hành thién- 
ur nghĩa là trí-tué thién-tué phát triển từ trí-tué 
thién-tué tam-giới cho đến tri-tuệ thién-tué siêu- 
tam-giói, chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé, chứng 
đắc Thánh-dao, Thánh-quả và Niét-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhân trong Phát-giáo. 


Cho nên, trí-tué thiên-tuệ thứ 4 udayabbaya- 
nupassanañana có nhiễu năng lực này làm nền 
tảng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué thiên-tuệ 
thứ 5 gọi là bhanganupassananana phát sinh 
tiếp theo. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 185 


5- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 5 Bhaủgãnupassanãñãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayàanupas- 
sanañana có nhiều năng lực đã thoát khỏi 
vipassanupakkilesa làm nền tảng, làm nhân- 
duyên, dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 5 gọi là 
bhañganupassanañana: trí-tuệ thién-tué chỉ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại do nhán-duyén-diét mà thói, nên 
hiện rõ ràng 3 trang-thái-chung: trạng-thái vó- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp hién-tai. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñana này phát sinh do nương nhờ frí-tué thứ 
nhất cho dên tri-tué thién-tué thứ 4 làm nên 
tảng, làm nhân-duyên nhu sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất thấy ró, biết rõ thật-tánh 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp dung theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Tri-tué thứ nhi thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
môi săc-pháp, cua môi danh-pháp do nhân- 
duyén-sinh. 

- Trí-tué thién-tué thứ 3 thấy rõ, biét rõ sự 
diệt cua môi săc-pháp, cua môi danh-pháp do 
nhán-duyén-diét. 


186 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sw 
sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhán-duyén-sinh, 
nhán-duyén-diét. 

* Trí-tuệ thién-tué thứ 5 là tổng hợp 4 loại 
trí-tué trên từ tri-tué thứ nhất cho đến tri-tuệ 
thién-tué thứ 4 làm nén tang, làm nhán-duyén, dé 
làm cho phát sinh trí-tuệ thién-tué thứ 5 goi là 
bhanganupassanatiana hoặc bhangafiana: trí- 
tué thién-tué chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sw diệt 
của sác-pháp, danh-pháp hiện-tại, do nhán-duyén- 
diệt mà thôi, nên hiện rõ ràng 3 trang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp hién-tai. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhaùgānupassanā- 
ñãna phát sinh như thé nào? 

Khi hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
có frí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thường thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới do nhán-duyén-sinh, do nhán- 
duyén-diét, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngd của môi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện- 
tại, làm cho trí-tué thién-tué thứ 4 tàng thém 
nhiéu náng luc. 

Trí-tué thién-tuó thứ 4 có nhiều năng lực 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 187 


của mỗi sác-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giói 
hiện-tại một cách mau lẹ. 

Đến khi trí-tué thién-tué thứ 5 bhanganupas- 
sanañana ấy bỏ qua sự sinh của môi sác- -pháp, 
mói danh-pháp tam-giói, mà chi dõi theo tháy 
rõ, biết rõ sự diệt của môi dói-twgng sác-pháp, 
môi dói-twong danh-pháp tam-giói hiện-tại, còn 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể tâm biết dói- 
tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh động tám 
vô cùng kinh ngạc chưa từng thấy trước kia bao 
gió, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự diét của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại mà thôi, mà 
không quan tâm đến sự sinh của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp hiện-tại nữa. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñana này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mắt (vaya) sự tan vỡ 
(bheda) sự diệt (nirodha) của mọi sác-pháp, mọi 
danh-pháp hién-tai mà thói. 

Tuy nhiên sw diét (nirodha) của sác-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại mà trí-tuệ thién-tué thứ 
5 đặc biệt này tháy rõ, biết rõ là sự diệt của sác- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại này, còn làm nhân- 
duyên cho sự sinh của sắc-pháp kia, danh-pháp 
kia, hoàn toàn không giống sự điệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp như bậc Thánh A-ra-hán nháp- 
diét-tho-tuóng (nirodhasamapatti), sw diét cua 


188 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


danh-pháp trong khi “nhập diệt-thọ-tưởng " là sự 
diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ 8 mới có sự sinh của danh-pháp trở lại. 

Cho nén, *trí-tué thién-tué thứ 5 đặc biệt này 
thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự tán điệt (khaya), 
sự diệt mắt (vaya), sự tan vỡ (bheda) sự diệt 
(nirodha) của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
hiện-tại này mà thói. 


Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhahgãnupassanañãna 
đặc biệt này là trí-tué thién-tué chỉ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ ràng sự diét do nhân-duyên-diệt của 
mỗi sác-pháp, môi danh-pháp hién-tai mà thói, 
nén hién ró 3 trang-thái-chung: trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngá của 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 


Hoặc trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassa- 
nañana đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sắc- 
pháp, danh-pháp hién-tai mà thôi, do nhán- 
duyén-diét, nén goi là bhanganupassanafana. 

Dói theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác- 
pháp, danh-pháp như thế nào? 

Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhangãnupassanañãna 
chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự diệt 
mát của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại như sau: 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 189 


* Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp có trang-thái vô-thường, không phải 
tháy thường. 

* Thường dõi theo thấy rõ, biết ró sắc-pháp, 
danh-pháp có trang-thái khó, không phải tháy lạc. 

* Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp có trang-thái vô-ngã, không phải 
tháy ngã. 

* Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải 
tâm ham muón. 

* Nén phát sinh tám ly duc, khóng phai tám 
tham duc. 

* Nén phát sinh tám diét, khóng phai tám sinh. 

* Nén phát sinh tám tir bó, khóng phái tám 
chap thu. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sác- 
pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường, nên 
diệt được niccasafifia: tưởng lam cho là thường. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp có trang-thái khó, nên diệt 
được sukhasafífia: tưởng lâm cho là lạc. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc- 
pháp, danh-pháp có trang-thái vó-ngá, nên diệt 
được attasaññā: tưởng lám cho là ngã. 

* Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm ham muón. 


190 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


* Khi phát sinh tám ly-duc, nén diét duoc tám 
tham-duc. 

* Khi phát sinh tám diét, nén diét duoc tám sinh. 

* Khi phát sinh tâm tir bó, nén diệt được tám 
cháp thü. 

Quả báu của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng dat đên Ø#rí-fuệ thién-tué thứ 5 
bhanganupassanafana: trí-tué thién-tué thuong 
doi theo "thấy rõ, biết rõ sự diệt của môi sắc- 
pháp, môi danh-pháp do nhán-duyén-diét, nghĩa 
là thường thay rõ, biệt rõ răng: 

“Sabbe sankhara bhijjanti bhijjanti ” 

“Tát cả các pháp-hítu-vi, sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giói déu diệt, diệt. ” 

Hành-giả có được atthünisamsa:" ở quá báu: 

1- Bhavaditthippahana: hành-giá diét được 
từng thoi thường-kiến trong kiếp. 

2- Jivitanikantipariccaga: hành-giả từ bó sự 
say mê trong sinh-mạng. 

3- Sadayuttapayuttata: hanh-gia — tinh-tán 
ngày đêm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

4- Visuddhajivit4: hành-giả nuôi mang trong 
sạch thanh-tịnh. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Bhañgãnupassanañänakathä. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 191 


5- Ussukkappahãna: hành-giả bó sự có găng 
trong mọi công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát 
sinh động tâm cực độ. 

6- Vigatabhayatà: hành-giả không có diéu tai hoạ. 

7- Khantisoraccapatilabha: hành-giả có đức 
nhân-nại hoan hy trong pháp-hành thién-tué. 

8- Aratiratisahanatä: hành-giá có sự ché-ngw 
được sự hài lòng và không hài lòng. 

Hành-giả có trí-tué thiền-tuệ thứ 5 bhangà- 
nupassanäñãna thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sác-pháp, danh-pháp, và biết 8 quá 
báu cao quy của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 này, nên 
kiên trì thực-hành pháp-hành thién-tué không 
thoái chuyền, với ý nguyện chỉ mong chứng dat 
đến Niét-bàn, giải thoát khó mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn 
trên đầu, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 


Trí-tué thién-tué thứ 5 bhahgãnupassanäñäna 
này làm nén tång, làm nhân-duyên dé cho trí-tué 
thién-tué thit 6 gọi là bhayatupatthanafiana phát 
sinh tiép theo. 


6- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 6 Bhayatupatthānañāņa 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có tri-tué thiên-tuệ thứ 5 bhanganupassana- 
ñana làm nên tảng, làm nhân-duyên, dé phát 


192 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


sinh trí-tué thiền-tuệ thứ 6 goi là bhayatu- 
patthanañana: trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró 
ràng sự diệt của sác-pháp, danh-pháp hiện-tại, 
thật dáng kinh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trang-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
hién-tai. 


- Trí-tué thién-tué thứ 6 là tổng hợp 5 loại 
trí-tuệ trên từ tri-tué thứ nhất cho đến tri-tuệ 
thiên-tuệ thứ 5 làm nén tảng, làm nhán-duyén, 
dé làm cho phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 gọi 
là bhayatupatthanafiana hoặc bhayafiana: trí- 
tué thién-tué thấy rõ, biết ró sw diệt của sác- 
pháp, danh-pháp hién-tai, do nhán-duyén-diét, 
thật dáng kinh sợ, nên hiện ró ràng 3 trang- 
thái-chung: trang-thái vó-thuong, trang-thái 
khổ, trạng-thái vó-ngà của sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 6 bhayatupalthänañãna 
phát sinh như thê nào? 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
đến khi trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ sự tán diệt (khaya), sự diệt mát (vaya), 
sự tan vỡ (bheda), sự điệt (nirodha) của ngü- 
uán, sác-pháp, danh-pháp hién-tai. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 193 


Các pháp hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp có sự 
diét trong 3 cói-giói (bhava), trong 4 loài (yoni), 
trong 5 cối tái-sinh (gati), trong 7 thức tru 
(vifinanathiti), trong 9 cói-giói chúng-sinh (satta- 
vasa) dang hiện-hữu thát dáng kinh sợ cực độ. 

Cũng nhu con thú dit như sư tử, hó, beo, trâu 
rừng, bò rừng, voi rừng, con răn hồ mang, hám 
lita dang cháy, v.v... dó là nhüng vàt dáng kinh 
sợ đối với người nhát gan có tính hay sợ sêt, 
muốn sống an lạc. 

* Khi hành-già có trí-tué thién-tué đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

“Atta sankharä | niruddhà, paccuppanna 
nirujjhanti, anàgate | nibbattanakasankharapi 
evameva nirujjhissanti. ” 

Các pháp hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp quá- 
khứ đã diệt rói trong thời quá-khứ; sác-pháp, 
danh-pháp hiện-tại đang diệt trong thời hiện- 
tại; và sác-pháp, danh-pháp sé phát sinh trong 
thời vị-lai cũng sẽ diệt trong thời vị-lai mà thôi. 

Khi hành-giả có trí-tué thién-tué đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là 
trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana. 


Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 6 bhayatupalthänañäna 
không phải là tri-tué thién-tué có sự dáng kinh 


194 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


sợ nào cả, mà trí-tué thién-tué thứ 6 là trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy ró, biết rõ thấu suốt sác-pháp, 
danh-pháp trong 3 thời đáng kinh sợ rằng: 

“Tất cả các pháp hữu-vi, sác-pháp, danh- 
pháp quá-khứ đã diệt trong thời quá-khứ rồi, 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt trong 
thời hiện-tại, sác-pháp, danh-pháp vị-lai chắc 
chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. ” 


Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hẩm 
lửa than hông đang cháy hừng huc, chính người 
åy không có sự kinh sợ gi cả, nhưng suy xét thấy 
3 hám lửa than hồng ấy, cảm thấy đáng kinh sợ 
rằng: “Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hám lửa 
than hông ấy thì chắc chắn phải chịu khổ vì lửa 
thiêu nóng kinh khung ". 

Cũng nhu vậy, trí-tué thién-tuó thứ 6 
bhayatupatthanafíana này không có su kinh sợ 
nào cá, mà chỉ nhận thức thấy rë, biết rõ rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới: duc-giói, sác-giói, vó-sác- 
giới ví như 3 hám lửa than hông dang cháy 
hừng hực ấy. 

- Sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ đã diệt rồi, 

- Sác-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt. 

- Sác-pháp, danh-pháp vị-lai chắc chắn cũng 

sé diệt. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 195 


Pháp kinh sợ của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 


Mülavatthu: nguồn gốc của sự khó có 5 loại: 

l- Uppäda là sự sinh của ngü-uán trong kiếp 
hiện-tại là quả của nghiệp đã tạo trong kiêp quá- 
khứ. Ngũ-uân thát là khó dáng kinh sợ. 

2- Pavatta là sw hiện-hữu cua sdc-pháp, 
danh-pháp trong 11 cói duc-giói, 16 cói sác- 
giới, 4 cõi vô-săc-giới. Sác-pháp, danh-pháp sinh 
rôi diệt liên tục không ngừng là vô-thường, là 
khô luôn luôn hành ha thåt là khó dáng kinh sợ. 

3- Nimitta (sankharanimitta) là pháp hữu-vi 
đó là sác-pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong 
hiện-tại, trong vị-lai đều là vó-thwóng, là khó 
thật khó chịu đựng nói, là vó- ngã không phải 
của ta, không chiếu theo y muốn của một ai cả, 
là vô chủ, vô dụng vì không có cốt lỗi, v.v... sác- 
pháp, danh-pháp chỉ có tan rà mà thói. 

Cho nén sác-pháp, danh-pháp thát là khó dáng 
kinh so. 

4- Ayühana là sự tích luy nghiệp chướng cho 
quả tái-sinh kiép sau. 

Trong vòng tử sinh luán-hói, mỗi kiếp chúng- 
sinh đã tạo mọi ác-nghiệp và moi thién-nghiép, 
tü vó thuy trái qua vó só kiép cho dén kiép hién- 
tai, déu duoc tích-Iuy đây đủ tron vẹn ở trong 
tám, không hé bi mát mát một máy may nào cả. 


196 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Néu nghiép nào có co-hói cho quà, thi nghiép 
ấy cho quả của nghiệp trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 


5- Patisandhi là sự tái-sinh kiếp sau, được 
sinh làm loài chúng-sinh nào hoàn toàn tuy 
thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp mà chúng- 
sinh ấy đã tạo trong kiếp hiện-tại hoặc đã tạo 
trong những kiếp quá-khứ. 

- Nếu ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau thì 
sinh trong 4 cối ác-giới là địa-ngục, a-su-ra, 
nga-quy, súc-sinh. 

- Nếu duc-giói thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau thi sinh trong 7 cối thiện-giới là cối 
người và 6 cối trời dục-giới. 

- Nếu sắc-giới thiên- nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau thi hoá-sinh làm vị pham-thién trên 76 
tầng trời sác-giói ! pham-thién. 

- Nếu vồ-sắc-giới thién-nghiép cho quà tái- 
sinh kiép sau thi hoá-sinh làm vi pham-thién trén 
4 táng trời vô-sắc-giới pham-thién. 

Hé còn tái-sinh kiếp sau là còn có ngái-uán hoặc 
tứ uán là còn có khổ, bởi vì ngü-uán, sác-pháp, 
danh-pháp sinh rồi diét liên tục không ngừng luôn 
luôn hành ha là vô-thường chỉ có khó mà thôi. 

Cho nén ngü-uán, sắc-pháp, danh-pháp chi là 
khó thật dáng kinh sợ, là đỗi-tượng của trí-tué 
thién-tué thứ 6 bhayatupatthünafána này. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 197 


* Khi hành-giả có trí-tué thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupafthänañaäna thấy rõ, biết rõ tháu suốt 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai déu có trang-thái vô-thường thật dáng 
kinh sợ. 

* Khi hành-giả có frí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthänafñana tháy rõ, biết rõ tháu suốt sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai déu có trang-thái khó thật dáng kinh sợ. 

* Khi hành-già có #í-tuệ thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthünafiàna tháy rõ, biết rõ tháu suốt sự 
diệt của sác-pháp, danh-pháp quả-khứ, hién-tai, 
vi-lai déu có trang-thái vô-ngã thật dáng kinh sợ. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthànafiàna 
này làm nén tàng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué 
thiền-tuệ thứ 7 goi là adinavanupassanañana 
phát sinh tiép theo. 


7- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 7 
Adīnavānupassanāñāņa 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thièn- 
tuệ, có trí-tué thién-tué thứ 6 Bhayatupatthana- 
ñana có nhiéu nàng luc làm nén tàng, làm nhán- 
duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 7 goi là 
adinavanupassanüfiüna: tri-tuệ thién-tué thấy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp đây tội chướng. 


198 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 àdinavánupassaná- 
nana là tổng hop 6 loại tri-tuệ từ tri-tué thứ nhất 
cho đến tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 làm nén tảng, làm 
nhán-duyén, dé cho phát sinh trí-tuệ thién-tué 
thứ 7 goi là admavàanupassanafiana: trí-tuệ 
thién-tué tháy ró, biét ró sác-pháp, danh-pháp 
quá-khit, hién-tai, vi-lai trong tam-giói dáy tói 
Chướng. 


Tính chát của adinavanupassanañana 


Khi hành-giả phát triển frí-£uệ thién-tué thứ 6 
bhayatupafthänañäna thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ ràng sự diệt của môi sắc pháp, mói danh- 
pháp thật dáng kinh sợ có nhiễu năng lực, tiễn 
triên đến trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupas- 
sanañana tháy ró, biét ró ràng sác-pháp, danh- 
pháp đây tội chướng, nên không dính mắc trong 
mọi sắc-pháp, moi danh-pháp trong 3 cói-giói 
(bhava), trong 4 loài (yoni), trong 5 cối tái-sinh 
(gati), trong 7 thức trụ (viññanathii), trong 9 
cói chüng-sinh (sattavasa) dang hién-hiru thát 
dáng kinh so tót dó, boi vi tát cà moi noi, moi 
cói-giói dang hiện-hữu ấy không phải là nơi án 
náu (neva tànam), không phải là noi an toàn 
(na lenam), khóng phái là noi dén lánh nan (na 
gati), không phải là noi nương nho (nappati- 
saranam), và cüng khóng phái noi mong muón 
đối với hành-giả. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 199 


Tại sao vậy? 


Bởi vi, tam-giói góm có 31 cói-giói (11cói 
duc-giói, 16 cối săc-giới, 4 coi vő- sắc-giới) đang 
hiện-hữu như 3 hâm lửa đây than hông dang 
hừng hực cháy rực không có khói. 

- Tứ dai (địa-đại, thuỷ-đại, hoá-dai, phong- 
dai) trong sắc-thân dang hiện-hữu nhw 4 con 
rán dóc kinh khüng. 

- Ngü-uán (sắc-uẩn, tho-uán, tuóng-uán, hành- 
uán, thitc-uán) đang hiên- htu nhw tên dao phu 
dang gio thanh dao chém xuống đâu. 


- 6 xứ bên trong (mát, tai, mũi, lưỡi, thân, y) 
dang hiện-hữu nhw xóm làng hoang, không có 
nguoi Ở. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp lấy của 
cải tài sản, 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu 
nhu bị 11 thứ lita (lửa tham, sân, si, sinh, già, 
chết, sâu não, than khóc, khổ thân, khổ tâm, 
thống khổ cùng cực) đang chảy ngắm thiêu đốt 
ngày đêm. 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, đó là ngü-uán, sắc- 
pháp, danh-pháp dang hiện-hữu nhu là ung 
nhot dau nhức (gandabhüta), nhw là căn bệnh 
trầm kha (rogabhütá), như là mũi tên độc 


200 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


(sallabhitä), như là sự dau khó bát hanh trién 
miên (aghabhütà), như là bệnh tật đau khổ 
(abadhabhütà), không có chút an-lạc nào cả, chỉ 
là khói đại tội chướng (mahà ādīnavarāsibhūtā) 
mà thôi. 

* Trí-tuệ thién-tué thứ 7 àdinavànupassaná- 
ñana như thé nào? 


Ví như một người có tính nhát gan hay sợ sét, 
chỉ mong muốn cuộc sống an-lạc mà thôi. Khi 
người ấy di gặp phải hang có hùm beo, hoặc 
xuống sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc di 
đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ thù giơ 
thanh dao để chém xuống đâu, hoặc nằm trong 
căn nhà dang bi cháy, hoặc dùng vật-thực có 
chất độc, v.v... Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự 
kinh hôn bạt vía, bởi vì thấy những diéu xảy ra 
ấy thật dáng kinh sợ, chỉ là những diéu đây tội 
chướng mà thôi, như thé nào, đối với hành-giả 
cũng nhu thé ấy. 

Khi hành-giả có trí-tuệ thiềntuệ thứ 6 
bhayatupafthänañaäna thấy rõ, biết ró ràng sác- 
pháp, danh-pháp cả 3 thời trong tam-giói thật 
đáng kinh sợ, nên cũng thấy rõ, biết rõ ràng tất 
cá các pháp-hữu-vi, ngü-uán, sác-pháp, danh- 
pháp trong qud-khu, trong hién-tai, trong vi-lai 
trong các cói-giói trong tam-giói đây tội chướng, 
không có chút an-lạc nào cả. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 201 


Tri-tuệ thiên-tuệ nào thấy rõ, biết rõ sác- 
pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, 
trong vi-lai trong tam-giới đây tội chướng. Vi 
vậy, trí-tué thiên-tuệ ấy gọi là trí-tué thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana. 


Vấn: Trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthana- 
ñana thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp 3 thời 
trong tam-giới thật đáng kinh sợ có nhiễu năng 
lực, dé trở nên trí-tué thién-tué thứ 7 ádinavà- 
nupassanañana thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh- 
pháp trong qud-khu, trong hiện-tại, trong vi-lai 
trong tam-giới đây tội chướng bằng cách nào? 


Đáp: Dé tró nén trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 
adinavanupassananana, thì trí-tué thién-tué thứ 
6 bhayatupatthanañana cán phái tháy rë, biét ró 
sắc-pháp, danh-pháp 3 thời trong tam-giói thật 
đáng kinh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
dói-twong như sau: 

l- Uppàda: sự sinh cia sắc-pháp, danh-pháp 
3 thoi trong tam-giới thật dáng kinh sợ, nén trí- 
tué thién-tué thứ 7 ādīnavānupassanāñāņa thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sác-pháp, danh-pháp 
trong quá-khưứ, trong hiện-tại, trong vi-lai trong 
tam-giói đây tội chướng. 

2- Pavatta: sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, 
nên trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanà- 


202 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


ñana thấy rõ, biết rõ sw hiện-hữu của sác-pháp, 
danh-pháp trong quá-khưứ, trong hiện-tại, trong 
vi-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

3- Nimitta: các pháp-hítu-vi đó là sác-pháp, 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật dáng kinh 
sợ, nên trí-tuệ thién-tué thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là sắc- 
pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, 
trong vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

4- Ayühana: sự tích luy nghiệp chướng cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật dáng 
kinh sợ, nên trí-tuê thién-tué thứ 7 àdmavánu- 
passanañana tháy rë, biét ró sw tích luy nghiëp 
chướng cho quá tái-sinh kiếp sau trong tam-giói 
đây tội chướng. 

5- Pafisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong 
tam-giới thật đáng kinh sợ, nên trí-tuệ thién-tué 
thứ 7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ ràng sác-pháp, danh-pháp 
dáy tói chướng, nên tâm không dính mac trong 
moi sác-pháp, moi danh-pháp trong 3 giới 
(bhava), trong 4 lodi (yoni), trong 5 cói tái-sinh 
(gati), trong 7 thức trụ (vinifianathiti), trong 9 
cói-giói chüng-sinh (sattavasa) dang hiện-hữu 
thật dáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cá mọi noi, 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 203 


mọi cõi-giới đang hiện-hữu ấy không phải là nơi 
án náu (neva tànam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gati), không phải là noi nương nho (nap- 
patisaranam). Cho nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 
adinavanupassanañana này chỉ hướng đến Niết- 
bàn giải thoát khổ mà thôi. 

* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthüna- 
ñana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói với 5 dói-twong uppáda, pavatta, 
nimitta, ayühana, patisandhi that dáng kinh sợ 
(bhaya); còn trí-tuệ thién-tué thứ 7 ádinavánu- 
passanañana hwóng dén Niét-bàn vói 5 dói- 
tuong trái nguoc lai là anuppada, appavatta, 
animitta, aqnãyhhana, appatisandhi bằng cách: 


1- Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an-tinh 


1-Tri-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppäda) của sác-pháp, danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật là đáng kinh sợ 
(bhaya), nên trí-tué thién-tué thứ 7 ádinavánu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự sinh của sác- 
pháp, danh-pháp quá-khưứ, hiện-tại, vi-lai trong 
tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không sinh (anuppàda) 
là pháp an-tinh (khema), nén trí-tué thién-tué 


204 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


thứ 7 àdinavànupassanàfiána hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cá moi pháp-hữu-vi. 

2- Trí-tué thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh-pháp 
3 thoi trong tam-giói thật là đáng kinh sợ 
(bhaya), nén trí-tué thién-tué thứ 7 ádinavánu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của 
sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vi-lai 
trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không hiện-hữu 
(appavatta) sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ thién-tué 
thứ 7 ädinavänupassanañäna hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cả moi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp-hữu-vi (sankhàranimitta) đó là sác-pháp, 
danh-pháp 3 thoi trong tam-giói thật là dáng 
kinh sợ (bhaya), nên trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana tháy ró, biét ró pháp- 
hüu-vi đó là sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, 
hién-tai, vi-lai trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdmavãnupassanä- 
ñana biết rằng: Niét-bàn pháp-vó-vi (animitta) 
là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ thién-tué 
thứ 7 ädinavänupassanañäna hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cả moi pháp-hữu-vi. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 205 


4- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích luy nghiệp chướng (ayühana), cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là đáng 
kinh sợ (bhaya), nên trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự tích 
luy nghiệp chướng cho quả tái-sinh trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biét ràng: Niét-bàn khóng tích luy nghiép 
chướng (anayühana) là pháp an-tinh (khema), 
nén trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanda- 
ñana hwóng dén Niét-bàn diét tát cá moi pháp- 
hitu-vi. 

5- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giói 
thật là dáng kinh sợ (bhaya), nên trí-tué thién- 
tué thứ 7 adinavanupassanañana tháy rõ, biết rõ 
sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không tái-sinh kiếp 
sau (appatisandhi) là pháp an-tịnh (khema), nén 
tri-tuê thiểntuệ thứ 7 admavanupassanañana 
huóng dén Niét-bàn diét tát cà moi pháp-hitu-vi. 


2- Đối-tượng khó và đối-tượng an-lạc 


l- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró rằng: 
sự sinh (uppada) cua sdc-pháp, danh-pháp 3 


206 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


thói trong tam-giói thát là khó (dukkha), nén 
tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sác-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai trong tam-giói đây 
tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không sinh (anuppáda) 
(sác-pháp danh-pháp trong tam-giói) là pháp an- 
lac (sukha), nén trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinava- 
nupassanañana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả 
mọi pháp-hiru-vi. 

2- Tri-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự hiện-hữu (pavatta) của sác-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật là khổ (dukkha), nên 
tri-tué thién-tué thứ 7 adiavanupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sác-pháp, 
danh-pháp quá-khw, hiện-tại, vi-lai trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không hiện-hữu 
(appavatta) của sác-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới là pháp an-lac (sukha), nên trí-tuệ thién-tué 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cả moi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 tháy ró, biét ró 
ráng: pháp-hitu-vi (sankhàranimitta) dó là sác- 
pháp, danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 207 


khó (dukkha), nén trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana tháy ró, biét ró pháp- 
hüu-vi đó là sác-pháp, danh-pháp quá-klut, 
hién-tai, vi-lai trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biết rằng: Niét-bàn pháp-vó-vi (animitta) 
là pháp an-lac (sukha), nên trí-tué thién-tué thứ 
7 àdinavànupassanárüna hướng đến Niễt-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích luy nghiệp chướng (ayuhana) cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha), nén tri-tuệ thién-tué thứ 7 ádinavànu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự tích luy nghiệp 
chướng cho quả tái-sinh kiếp trong tam-giói 
đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupas- 
sanañana biét ràng: Niét-bàn khóng tích luy 
nghiệp chướng (anayühana) là pháp an-lac 
(sukha), nén trí-tué thién-tué thứ 7 ādīnavānu- 
passanañana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi 
pháp-hiru-vi. 

5- Trí-tué thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giói 
thật là khổ (dukkha), nên trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana tháy ró, biét ró sw tdi- 
sinh kiếp sau trong tam-giói đây tội chướng. 


208 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


* Và tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupas- 
sanüfüna biết rằng: Niét-bàn không tdi-sinh 
kiếp sau (appatisandhi) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp- 
hữu-Vi. 


3- Đối-tượng pháp-hữu-vi và Niết-bàn 


1-Trí-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết ró rằng: 
sự sinh (uppäda) của sắc-pháp, danh-pháp 3 thời 
trong tam-giói là pháp-hữu-vi (sankhàra), nén 
tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sác-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 
ñana biết rằng: pháp không sinh pháp-hữu-vi 
(anuppáda) là Niét-bàn (Nibbàna), nén trí-tuệ 
thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana hướng 
đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hitu-vi. 

2- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
Pháp hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giói là pháp-hữu-vi 
(sankhàra), nén trí-tuệ thién-tué thứ 7 ādīnavā- 
nupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp hiện-hữu 
của sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, hién-tai, vi- 
lai trong tam-giói dáy tói chwóng. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 209 


* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biết rằng: pháp không hiện-hữu pháp- 
hữu-vi (appavatta) là Niét-bàn (Nibbàna), nén 
trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassananana 
hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hitu-vi. 

3- Trí-tué thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tạo-tác (sankhàranimitta) đó là sác-pháp, 
danh-pháp 3 thoi trong tam-giới là pháp-hữu-vi 
(sankhàra), nén trí-tué thién-tué thứ 7 ādīnavānu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là 
sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hién-tai, vi-lai 
trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: pháp-vó-vi (animitta) là Niét- 
bàn (Nibbãna), nén trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana hướng đến Niét-bàn diệt 
tát cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Trí-tué thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tích luy nghiệp chướng (ayühana) cho 
quá tái-sinh kiép sau trong tam-giói là pháp- 
hitu-vi (sankhãra), nén trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana tháy ró, biét ró pháp 
tích luy nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: pháp không tích luỹ nghiệp 
chướng (anãyihana) là Niét-bàn (Nibbãna), nên 


210 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


tri-tué thién-tué thứ 7 adiavanupassananana 
hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hitu-vi. 

5- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giói 
là pháp-hữu-vi (sankhàra), nén trí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 7 ādīnavānupassanāñāna thấy rõ, biết rõ pháp 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 
ñana biét ràng: pháp khóng tái-sinh kiép sau 
(appatisandhi) là Niét-bàn (Nibbàna), nén tri- 
tué thién-tuó thứ 7 adinavanupassanáfiana 
hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hitu-vi. 


Thực-hành 10 loại trí-tuệ thiền-tuệ 


Hành-giả kiên trì thực-hành 70 logi trí-tué 
thiên-tuệ cho thuần thục là: 

* 5 admavaífiana là trí-tué thiên-tuệ thứ 7 
thấy rõ, biết rõ ràng 5 dói-twong sắc-pháp, 
danh-pháp có sự sinh (uppada), sự hiện-hữu 
(pavatta), pháp-hành tạo-tác (sankharanimitta), 
sự tích luy nghiệp chướng (ayühana), sự tái- 
sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giới đây 
tội chướng, và 

* 5 santipadafiana là trí-tué thién-tué thứ 7 
hướng tâm đến Niét-bàn có 5 dói-tuong hoàn toàn 
trải ngược lại với 5 dói-twong cua adinavafiana, 
đó là Niét-bàn không sinh (anuppáda), pháp 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 211 


không liện-hữu (appavatta), pháp-vó-vi (animitta), 
pháp không tích luy nghiệp chướng (anayühana), 
pháp không tái-sinh kiếp sau (appatisandhi). 

Khi kiên tri thực-hành 70 trí-tué thién-tué này 
mót cách thuàn thuc rói, hành-già áy khóng hé bi 
lay chuyén bói các tà-kién. 

Nhu váy, trí-tué thiền-tuệ adinavañana với 
trí-tuệ thiền-tuệ santipadañana, mỗi loại có 5 
đối-tượng hoàn toàn trái ngược lại với nhau, và 
dẫn đến như sau: 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna tháy rõ, biết rõ ràng sác-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây tói 
chướng, thật dáng kinh sợ tột độ, bởi vì tát cả 
mọi danh-pháp, mọi sắc-pháp không phải là nơi 
án náu (neva tànam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gati), không phải là noi nương nho (nap- 
pafisaranam), chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ 
nhàm chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh- 
pháp ấy. 

* Trí-tuệ thién-tué santipadañäpa hướng đến 
Niét-bàn tịch tịnh đây ân-đức. Niét-bàn là pháp 
ẩn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là 
pháp giải-thoát khó hoàn toàn, chỉ có sự an-lạc 
tuyệt đổi mà thói. 


215 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Cho nén, hành-giả phát sinh đức-tin trong 
sach vüng chác trong pháp-hành thién-tué này 
dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong ba giới bốn loài. 


Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna này làm nén tảng, làm nhân-duyên dé cho 
tri-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassanàáfiana 
phát sinh tiép theo. 


8- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 8 Nibbidanupassanàfiana 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tué thién-tué thứ 7 adinavãnupassana- 
ñãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 8 gọi là 
nibbidanupassanañana: tri-tuệ thién-tué thấy rõ, 
biết rõ sác-pháp, danh-pháp thật dáng nhàm chán. 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 8 nibbidànupassanà- 
nana là tổng hop 7 loại trí-tué trên từ tri-tuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ thién-tué thứ 7 làm nén 
tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí-tuệ 
thión-tué thứ 8 gọi là nibbidanupassanàfiana: 
trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật dáng nhàm chán. 

Nibbida: thát đáng nhàm chán có nghĩa là 
hành-già thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trải 
qua 7 loại trí-tué thién-tué từ tri-tuệ thứ nhất 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 213 


cho dên trí-tué thién-tué thứ 7 admavanupas- 
sananana như sau: 


- Trí-tuệ thién-tuà thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp, hiện rõ trang-thái 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanä- 
ñãna đã tháy rõ, biết rõ đặc biệt sự diét của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hiện rõ trang-thái vó- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vó-ngá của 
sác-pháp, danh-pháp chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthanañana 
đã thấy rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói thát dáng kinh sợ tột độ (bhaya). 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 7 àdinavànupassaná- 
ñãna phát sinh thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giói đây những tội chướng (adinava). 


* Vi thé, đến khi #í-tuệ thién-tu thứ 8 
nibbidánupassanüfiüna này phát sinh chỉ thấy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
thật đáng nhàm chán tột độ mà thôi, nên chỉ 
còn hướng tâm đến Niét-bàn giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giói mà thôi. 

Cho nên, hành-giả có găng tinh-tán không 
ngừng thực-hành dõi theo 7 pháp anwpassanä, 


214 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


dé mong chung ngó chán-ly tw T. hánh-dé, chung 
dac Thánh-dao, Thánh-qua và Niét-ban, diét khó 
tit sinh luán-hói trong tam-giới. 


7 Pháp Anupassana 


l- Aniccánupassanàá: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp có 
trạng-thái vó-thuong, 

2- Dukkhànupassanà: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp có 
trang-thái khó. 

3- Anattànupassaná: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp có 
trạng-thái vô-ngã. 

4- Nibbidanupassanà: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biét rõ moi sác-pháp, danh-pháp 
thát dáng nhàm chán. 

5- Wirägãnupassanä: Trí-tué thiển-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biét rõ moi sác-pháp, danh-pháp 
không dáng say mé. 

6- Nirodhànupassanà: Trí-tué thién-tué dõi 
theo tháy rõ, biét ró moi sác-pháp, danh-pháp 
dáng diét bo. 

7- Pafinissaggãnupassanä: Tri-tuệ thién-tué 
doi theo tháy rõ, biét rõ moi sdc-pháp, danh- 
pháp dáng xa bó. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 215 


Giảng Giải: 


l- Aniccanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiệmtại nén hiện rõ trạng-thải vô- 
thường, và tri-tuệ thién-tué này cũng có khả 
năng biết rõ danh-pháp, sác-pháp quả-khứ, vi- 
lai cũng có trạng-thái vô-thường như sắc-pháp, 
danh-pháp hién-tai này, nên diệt được nicca- 
sañña: thấy sai, tưởng lâm cho là "sác-pháp, 
danh-pháp là thường ". 


2- Dukkhanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái khổ; và 
tri-tué thién- tué này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp, sác-pháp quá-khứ, vi-lai cũng có 
trang-thái khó như sắc-pháp, danh-pháp hiện- 
tại này, nên diệt được sukhasañña: thấy sai, 
tưởng lâm cho là “sắc-pháp, danh-pháp là lạc”. 


3- Anattànupassaná: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái vó-ngà; và 
trí-tué thién-tué này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp, sác-pháp quả-khứ, vi-lai cũng có 
trang-thái vô-ngã như sác-pháp, danh-pháp 
hiện-tại này, nén diệt được attasafifia: tháy sai, 
tưởng lâm cho là “sắc-pháp, danh-pháp là ngã ". 


216 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


4- Nibbidanupassanà: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khó thật sự mà thôi, nên 
thật đáng nhàm chán; và tri-tuệ thién-tué này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sác-pháp 
quả-khứ, vi-lai cũng thật dáng nhàm chán như 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
nandi: tâm tham-ái hài lòng trong sác-pháp, 
danh-pháp. 


5- Wirägãnupassanä: Trí-tué thién-tué dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khó thật sự mà thôi, nên 
thật không dáng say mê; và trí-tué thién-tué này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp 
quả-khứ, vị-lai cũng thật không dáng say mê 
như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diét 
được raga: tâm tham-ái say mé trong sác-pháp, 
danh-pháp. 


6- Nirodhanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khó thật sự mà thôi, nên 
thật đáng diệt bó; và trí-tué thién-tué này cũng 
có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp quá- 
khứ, vị-lai cũng thật đáng diệt bó như sác-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diét được samudaya: 
nhán-sinh-khó của sác-pháp, danh-pháp. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 217 


7- Pafinissaggãnupassanä: Tri-tuệ thién-tué 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại chỉ có khó thật sự mà thói, 
nên thật đáng xá bó; và trí-tuệ thién-tué này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp 
quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng xả bỏ như sắc- 
pháp, danh-pháp hién-tai này, nên diệt được 
adana: sự chấp-thủ trong sác-pháp, danh-pháp. 


Trong 7 pháp anupassana này có 3 loai cán 
ban là aniccanupassanaà, dukkhanupassana, 
anattànupassanàá, bởi vi trí-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 frạng-thái chung: trang-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, của 
sắc-pháp, danh-pháp. 


Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ: 


l- Trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthana- 
ñana tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp dáng 
kinh sợ. 

2- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana tháy rõ, biết rõ sac-pháp, danh-pháp đáy 
tội chướng. 

3- Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassana- 
ñana tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp dáng 
nhàm chán. 

Ba loai trí-tuệ thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
vé tén goi mà thói, cón gióng nhau vé y nghia. 


218 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Thật váy, hành-giả thuc-hành pháp-hành 
thiên-tuệ đã trải qua từ frí-fuệ thứ nhát nãma- 
rüpaparicchedafíana cho dén frí-tuệ thién-tué 
thi 8 nibbidanupassanafiana này. 

- Nếu #i-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp dáng kinh sợ thì gọi là 
bhayatupatthanafiana. 

- Nếu trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-pháp 
danh-pháp đáy tội chướng thì goi là adinavanu- 
passanafiana. 

- Néu trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ danh- 
pháp săc-pháp đáng nhàm chán thì gọi là 
nibbidanupassanañana. 


Khi #í-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupas- 
sanañana thay rõ, biệt rõ tât cả các pháp-hữu-vI, 
sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai 
trong tam-giói thát dáng nhàm chán tót dó, nàn 
hướng tâm dén đồi-fượng santipada: Niét-bàn 
là pháp án-nàáu an toàn, là pháp nwong-nho an 
toàn, là pháp giải thoát khó hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lac tuyét dói mà thói. 

Đối-tượng santipada: Niét-bàn như thé nào? 

Hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 8 nibbidà- 
nupassanañana thâu suôt biệt rõ răng: 

* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
uppada: sự sinh cua sdc-pháp, danh-pháp thật 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 219 


là dáng kinh sợ, đây tội chướng, dáng nhàm 
chán, chỉ có khổ mà thôi. Và anuppäda: sự 
không sinh của sắc-pháp, danh-pháp, đó là 
santipada: Niét-bàn an-lạc tuyệt đối. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
pavatta: sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh-pháp 
thật là dáng kinh sợ, đây tội chướng, dáng nhàm 
chán, chỉ có khó mà thôi. Và anuppäda: sự 
không sinh của sắc-pháp, danh-pháp, đó là 
santipada: Niét-bàn an-lạc tuyệt đối. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
nimitta (sankharanimitta): pháp-hiru-vi đó là 
sắc-pháp, danh-pháp thật là đáng kinh sợ, đây 
tội chướng, đảng nhàm chán, chỉ có khổ mà 
thói. Và animitta: pháp-vô-vi, đó là santipada: 
Niét-bàn an-lac tuyét dói. 

* Trí-tuệ thién-tué thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
ayühana: sự tích luy nghiệp chướng cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là dáng 
kinh sợ, đây tội chướng, dáng nhàm chán, chỉ có 
khó mà thói. Và anäyRhana: sự không tích luy 
nghiệp chướng, đó là santipada: Niét-bàn an-lạc 
tuyệt đối. 

* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
patisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giói 
thật là dáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khó mà thôi. Và appatisandhi: sự 


220 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


khóng tái-sinh kiép sau, dó là santipada: Niét- 
bàn an-lac tuyét dói, v.v... 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi danh- 
pháp, mọi sác-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới dáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi, nên 
chỉ hướng đến đối-tượng santipada: Niét-bàn 
diệt tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp án-náu an 
toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải 
thoát khổ hoàn toàn, có sự an-lạc tuyệt đối. 


Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidänupassana- 
ñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên dé cho 
tri-tuê thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
phát sinh tiếp theo. 


9- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 9 


Muficitukamyatafiana 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassana- 
ñana có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 9 goi là 
muficitukamyatàfiana: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biét ró sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói thát 
đáng nhàm chán tót độ, nén chỉ mong giải thoát 
khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới mà thôi. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 221 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñana là tổng hop ở loại tri-tuệ trên từ tri-tué thứ 
nhất cho đến tri-tuệ thién-tué thứ 8 làm nén 
tảng, làm nhán-duyén dé cho phát sinh trí-tué 
thién-tué thứ 9 goi là muñcitukamyatãñäna: 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giói thát dáng nhàm chán tót dó, 
nén chỉ mong giải thoát khỏi các pháp-hitu-vi, 
sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói mà thói. 

Trí-tué thión-tué thứ 9 muñcitukamyatañana 
phát sinh nhu thé nào? 

Trí-tué thién-tué thứ 8 nibbidànupassanáfiana 
có khá náng tháy ró, biét ró moi danh-pháp, moi sác- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai trong tam-giói dáng 
kinh sợ, dáy tội chướng, dáng nhàm chán tt độ, 
chỉ có khó mà thôi, nên hướng tâm đến dói-tuong 
santipada: Niét-bàn diệt tất cá các pháp hữu-vi 
làm nén tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitu-kamyatañana chỉ 
mong chứng ngộ Niét-bàn giải thoát khói khó tử 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài mà thôi. 

* Ba giới gồm có 31 cõi là: 

l- Dục-giới góm có 11 cói-giói. 

2- Sắc-giới góm có 16 táng trời sác-giói 

pham-thién. 

3- Vô sắc-giới góm có 4 táng trời vó-sác-giói 

pham-thién. 


222 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


l- Dục-giới có 11 cõi chia làm 2 cói-giói: 

- Cói ác-giói có 4 cõi là cõi dia-nguc, a-su-ra, 
nga-quy, súc-sinh. Chüng-sinh bị sa doa trong 4 
cõi ác-giới này do quả cua ác-nghiệp, rỗi phải 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giói được. 

Ác-nghiệp dó là tác-ý tâm-sở (cetana) đồng 
sinh với 12 bát-thién-tàm là 8 tham-tâm, 2 sân- 
tâm, 2 si-tám, cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 
CỐI ác-giói. 

* Cói thiện dục-giới gồm có 7 cõi: cói người 
và 6 cối troi duc-giói. Chüng-sinh được sinh 
trong 7 cõi thiện-giới này do qua cua dục-giới 
thiện-nghiệp, hưởng quả an-lac trong cõi ấy cho 
đến khi hết tuổi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau 
trong cối khác tuy theo nghiệp của minh đã tạo. 

Duc-giói thiện nghiệp đó là tác-y tám-só 
(cetana) dóng sinh với 6 duc-giói thién-tám, cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới. 

Chúng-sinh nào đã tạo duc-giói thién-nghiép 
nào rồi, sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu duc-giói 
thiện-nghiệp ây có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau thì sinh trong cõi thiện-dục-giới. Được sinh 
trong cõi thiện-dục-giới nào hoàn toàn do năng 
lực quá của dục-giới thiện-nghiệp áy.? 


! Tìm hiểu rộng trong quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông, cùng soạn giả. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 223 


2- Sác-giói có 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-y tâm-sở 
(cetaná) đồng sinh với 5 bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm, chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 16 tầng trời sác-giói phạm-thiên. 

Hành-giả nào thuộc vé hang người tam-nhán 
thực-hành pháp-hành thién-dinh, nếu có khả 
năng chứng đắc được 5 bác thiên sắc-giới thiên- 
tâm giữ gìn cho đến khi chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm có quyền ưu tiên cho quả trong thoi-ky 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ ngũ 
thiền sắc-giới quá-tám gọi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột dinh gọi là Quáng-quá- 
thiên, có tuói thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 4 bác thién sắc-giới thiện-tâm bác thấp 
còn lại đều trở thành vó-hiéu-quá-nghiép (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 


3- Vô-sắc-giới có 4 tầng trời vó-sác-giói 
phạm-thiên 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
(cetana) đông sinh với 4 bác thiên vó-sác-gioi 


224 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


thiện-tâm, chắc chán cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 tang trời vó-sác-giói Pham-thién. 


Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định, nếu có khả năng chứng đắc được 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vó-sác- 
giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn chỉ có 
vő- săc-giói thiên- -nghiép trong dé tr thiên vô- 
săc-giói thiên-tâm gọi là phi- tưởng phi-phi- 
tiróng-xi-thién thiện-tâm có quyén uu tién cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đệ tứ thién vó-sác-giói quả-tâm gọi là 
phi-twóng phỉi-phi-trởng-xứ-thiền quá-tám goi 
là vô-sắc-giới tái-sinh-tám (patisandhicitta) làm 
phán su tái-sinh kiép sau hoá-sinh làm vi pham- 
thiên trên tầng trời vó-sác-giói phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-tuóng phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có 
tuói thọ 84.000 đại-kiếp trái đất.” 

Còn 5 bác thién sắc-giới thiện-tâm và 3 bác 
thién vó-sác-giói thién-tám bác tháp cón lai déu 
trở thành vó-hiéu-quá-nghiép | (ahosikamma) 
không có co hội cho quả duoc nữa. 


! Hành-giả chứng đắc thiền thiện-tâm bậc cao có quyền ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp sau, còn lại các bậc thiền thiện-tâm thấp 
không có cơ hội cho quả tái-sinh. Tìm hiểu rõ trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiền-Định, cùng soạn 
giả. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 225 


Tam-giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới gồm 
có 31 cói-giói chỉ là noi tam trú của tật cả mọi 
chúng-sinh trong tam-giới mau hoặc lâu mà thôi. 

Dù vi pham-thién nào trên tầng trời vó-sác- 
giới phạm-thiên tôt dinh gọi là PAi-twóng phi- 
phi-twóng-xit-thién, có tuói thọ 84.000 đại-kiếp 
trái đất, đến khi hết tuôi thọ cũng phải chết. Sau 
khi vị phạm-thiên â ây chét, tuy theo thiên- nghiép 
cüa vi pham- thiên ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác. 

* Bón loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai- 
sinh, đầu tiên cần phải nương nhờ nơi bụng mẹ, 
từ từ lớn dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, mới 
sinh ra đời. Đó là loài người trong cối người, 
chư-thiên cõi bhumalthadevata: chư-thiên trên 
mặt đất, loài súc-sinh như trâu, bò, v.v... 

2- Noãn-sinh: Chüng-sinh thuộc vé loài 
noãn-sinh, đầu tiên cần phải nương nhờ nơi 
bụng mẹ, sinh trong trứng từ từ lớn dàn cho đến 
khi đủ tháng đủ ngày, trứng sinh ra ngoài, rồi từ 
trứng sinh ra con. Đó là loài ga, vit, chim, v.v... 

3- Tháp-sinh: Chüng-sinh thuóc vé loài tháp 
sinh nương nhờ noi ám tháp do dáy, dưới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Dó là con giun 
đất, trùn, doi, các loài sản, v.v... 


226 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


4- Hoá-sinh: Chüng-sinh thuóc vé loài hoá- 
sinh khóng càn nuong nhó vào noi nào cá, chi 
nuong nhó noi nghiép quá-khü cüa minh mà 
thôi. Khi tái-sinh ngay tức khác to lớn tự nhiên. 
Dó là chung-sinh dia-nguc, các loài nga-quy, a- 
su-ra, chu-thién trong 6 cối trời duc-giói (ngoại 
trừ bhumatthadevatàa), chư Pham-thién trong cõi 
troi săc-giới, cối troi vô- sác-giói, V.V.. 


Hành-giå thuc-hành pháp-hành duis dat 
đến trí-tué thión-tué thứ 9 muñcitukamyatañana 
hiéu biét ráng: 

*Hé cón tái-sinh kiép sau là cón có ngü-uán, 
sắc-pháp, danh-pháp, dù ở trong cói nào cũng 
chắc chắn còn phải chịu khổ của sắc-pháp, 
danh-pháp ấy.” 

“Đối với hang phàm-nhán, hé còn tiếp tục tử 
sinh luán-hói thi khó mà tránh khói 4 cói ác- 
giới: dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh. ” 

Cho nên, hành-già có găng tiếp tục thuc-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến trí-tué thién-tué thứ 
9 này thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, thật 
đáng nhàm chún thật sự. 

Vi vậy, hành-giá cám tháy kinh so, nhàm 
chán trong vong tü sinh luán-hói trong ba giói 
bón loài, nén chi quyét tàm tiép tuc thuc-hành 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 227 


pháp-hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ Niết- 
bàn, giải thoát khỏi khô vòng tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bón loài mà thôi. 

Tính chất của muficitukamyatüfiaàna như 
thê nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến #rí-tuệ thién-tué thứ 9 muñcitukamyata- 
ñana chỉ mong chứng ngộ Niễt-bàn giải thoát 
khói sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới mà 
thói, qua những ví dụ như sau: 


* Ví như con cá bị mắc lưới, có găng hết sức 
mình vùng vây để thoát ra khỏi lưới như thể nào. 
Cũng như váy, hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 
9 mong chứng ngộ Niét-bàn giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giói cũng như 
thé ấy. 

* Vi nlu con ếch bị con rắn ngậm trong 
miệng, có gắng hết sức mình vùng váy dé thoát 
ra khỏi miệng con rán như thé nào. Cũng như 
vậy, hành-giá có trí-tué thién-tué thứ 9 mong 
chứng ngộ Niét-bàn ... cũng như thé ấy, v.v... 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
đạt đến trí-tué thién-tué thứ 9 muñcitukamyata- 
ñãna này tháy rõ, biết rõ ràng mọi sác-pháp, mọi 
danh-pháp trong 31 cõi trong tam-giới đều sinh 
rồi diệt, tan rã, là vó-thuóng, chỉ có khổ thật sự 


228 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


mà thói, nén tâm của hành-giả chỉ mong chứng 
ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, nghĩa là giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giói bón loài. 


Cho nén, hành-giả không muốn dính mắc 
trong sắc- -pháp, danh-pháp nào nữa, chỉ có gắng 
tinh-tán không ngừng tiếp tục thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, dé mong chứng ngộ chán-lj tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn, gidi thoát khó tử sinh luán-hói 
trong ba giói bón lodi. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 9 Muficitukamyatàriana 
này làm nén tảng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhünupassanáfiana phát 
sinh tiép theo. 


10- Trí-Tué Thiền-Tuệ Thứ 10 
Patisankhanupassanafiana 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có tríi-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyata- 
ñana có nhiéu nàng luc làm nén tàng, làm nhán- 
duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 10 goi 
là patisankhünupassanáfiüna: trí-tué thién-tué 
tháy rë, biét ró tró lai dáy dú trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngá của 
các pháp-hữu-vi trong tam-giói. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 229 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñana trí-tué thién-tué mong muốn tha thiết giải 
thoát ra khỏi các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giói thật dáng nhàm chán tột 
độ làm nén tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh 
trí-tué thiền-tuệ thứ 10 gọi là patisankhanu- 
passanañana như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupas- 
sananana là tổng hop 9 loại tri-tuỆ trên từ tri- 
tuệ thứ nhất cho đến trí-tué thién-tué thứ 9 làm 
nên tảng, làm nhán-duyén dé cho phát sinh trí- 
tué thiền-tuệ thứ 10 gọi là patisankhünupassa- 
nañana: trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại 
đây đủ trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của các pháp-hitu-vi trong 
tam-giới. 

Theo bộ Visuddhimagga,  hành-già thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến trí-tué 
thién-tué thứ 10 patisankhünupassanáfiàna này 
thấy rõ, biết rõ trở lại dày đủ 4 trang-thái gồm 
có 53 trạng-thái chi-tiét. 

- Trang-thái vô-thường có 12 trạng-thái chi-tiét. 

- Trang-thái khó có 27 trạng-thái chi-tiét. 

- Trang-thái vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tiét. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Patisankhanupassanañanakathã. 
2 Xem đầy đủ bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp-Hành 
Thiên- Tuệ, cùng soạn giả. 


230 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Trang-thái bát-tinh có 7 trang-thái chi-tiét. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 10 patisankhànupas- 
sanáfüna này tháy rõ, biết rõ trở lai dày đủ 4 
trang-thái: trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trạng-thái vó-ngà, trang-thái bát-tinh của các 
pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói 
mót cách ró ràng dày dü các trang-thái chi-tiét, 
nên diét-tirng-thoi (tadangappahama) được 3 
pháp-đảo-điện: twóng-dào-dién (safinavipallasa), 
tâm-đảo-điên (cittavipallása), tà-kién-dáo-dién 
(ditthivipallása) cho sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới là thường, lạc, ngå, tinh. 

Cho nên, trí-tué thién-tué thứ 10 này sáng 
suốt tìm ra phương-pháp giải thoát khó khói sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói này. 


Hành-già tiép tuc có gáng tinh-tán khóng 
ngừng thuc-hành pháp-hành thién-tué vói phuong- 
pháp ấy trí-tué thién-tuó thứ 10 patisankhänu- 
passanañana phát sinh có nhiéu nàng luc. 


Trong Visuddhimagga, phàn trí-tué thién-tué 
thứ 10 patisankhanupassanafanakatha giảng 
giái ráng: 

"Aniccato manasikaroto nimittam patisankha 
nanam uppajjati. 

"Dukkhato manasikaroto pavattam pafisankha 
nanam uppajjati. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 231 


"Anattato manasikaroto nimittafica pavattafica 
patisankhà ñanam uppajjati. 0 

“Hành-giả có tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 
trang-thái vô-thường, biết rõ pháp-hữu-vi không 
bên lâu, chốc lát, trí-tuỆ thiên-tuệ thứ 10 pati- 
sankhanupassanafiana phát sinh. " 

“Hành-giả có tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 
trang-thái khó, biết rõ sự hiện hữu các pháp- 
hữu-vi, tri-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupas- 
sananana phát sinh. ” 

“Hành-giả có trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
trang-thái vô-ngã, biết rõ pháp-hữu-vi không bên 
lâu và sự hiện hữu các pháp-hữu-vi, tri-tuệ thiên- 
tué thứ 10 pafisankhanupassananana phái sinh. " 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupas- 
sanäñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên dé 
cho trí-tué thiền-tuệ thứ 11 sankhàrupekkhà- 
ñana phát sinh tiép theo. 


11- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 11 


Sankharupekkhafiana 


Hành-giả tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thién- 
tuệ, có trí-tué thién-tué thứ 10 patisankhanupas- 
sanüfiüna nhiều năng luc làm nén tảng, làm 
nhân-duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 11 


! Bộ Visuddhimagga, phàn Patisankhanupassanafianakatha. 


232 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


goi là sankhàrupekkhàüfiüna: trí-tué thién-tué 
thấy rõ, biết rõ ràng thát-tánh của sác-pháp, 
danh-pháp là pháp-vô-ngã, có trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trạng-thải vồ-ngã, nén 
đặt tâm trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp, để quyết định phương pháp giải thoát 
ra khỏi sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhä- 
ñana là tổng hop 10 loại tri-tuỆ trên từ tri-tuệ 
thứ nhất cho đến tri-tuệ thiên-tuệ thứ 10 làm nên 
tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ II sañkharupekkhañana: trí-tué 
thién-tué thấy rõ, biết rõ ràng sác-pháp, danh- 
pháp là pháp-vó-ngá, có trạng-thải vó-thwong, 
trạng-thái khó, trang-thái vồ-ngã, nên đặt tám 
trung-dung (majjhatta) giữa mọi sác-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giỏi, dé quyết định phương-pháp 
giải thoát ra khỏi sác-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói. 

Khi hành-già thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đã đạt đến trí-tué thién-tué thứ 10 patisankhà- 
nupassanañana thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của các pháp-hitu-vi trong tam-giói, dé 
tìm ra phương-pháp giải thoát ra khói các pháp 
hữu-vi sác-pháp, danh-pháp này. Cho nên hành- 
giá tró lai suy xét ráng: 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 233 


“Sabbe sankhara sufifia ” 

Tát cá các pháp-hiru-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giói là ngü-uán, 6 xứ bên trong với 6 xứ bén 
ngoài, 18 tự-tánh (dhatu), ... déu là hoàn toàn 
khóng (khóng phái ta, khóng phai cua ta). 


Thật váy, hành-già có trí-tué thién-tué thứ 11 
sañkharupekkhañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp: 

"Sufinamidam attanena và attaniyena vã ” 

Thát-tánh của các pháp-hữu-vi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới này không phải ta và không 
phải của ta. 

Khi hành-giả có trí-tué thiền-tuệ thứ 11 
sankharupekkhanana thấy rõ, biết ró các pháp- 
hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp tam-giói là hoàn 
toàn không phái ta, không phải của ta với 
paccakkhafiüna: trí-tuệ trực tiếp thấy rõ, biết rõ 
bên trong của mình như vậy, và cũng thấy rõ, 
biết rõ các pháp-hữu-vi bên trong của người 
khác bằng anumanañana: tri-tué gián tiép tháy 
ró, biét ró 4 pháp ràng: 


1- Nàham kvacani, 

2- Kassaci kificanatasmim, 
3- Na ca mama kvacani, 

4- Kismifici kificanatatthi. 


' Bộ Visuddhimagga Sañkhãrupekkhäñankathä. 


234 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


l- Hành-giá không thấy có ta trong bát ci 
sác-pháp, danh-pháp ndo, thói gian nào, trong 
pháp nào ca. 

2- Hành-giả không thấy ta có quan hệ mát 
thiết đến một ai cả. 

3- Hành-giả thấy không có của ta, cũng 
không có của người khác, bát cứ sắc-pháp, danh- 
pháp nào, thời gian nào, trong pháp nào cả. 

4- Hành-giả không thấy người khác có quan 
hệ với ta. 

Như vậy, các pháp hữu-vi là hoàn toàn không. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biẾt rõ các pháp-hữu-vI 
rằng: 

- Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết ró 6 xứ bên 
trong: nhãn xứ, nhĩ xứ, ty xứ, thiệt xw, thân xứ, y 
xứ là hoàn toàn không (suñña), không phải ta, 
không phải của ta, là vô-thường, không bên 
VỮng, ... 

- Tri-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 6 xứ bên 
ngoài: sắc xứ, thanh xú, hương xứ, vi xứ, Xúc 
xứ, pháp xứ là hoàn toàn không (suñña), không 
phải ta, không phải cua ta, là vô-thường, không 
bên VỮNG, ... 

- Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 6 thitc-tám: 
nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tÿ-thức-tâm, thiét- 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 235 


thức-tám, thân-thức-tâm, ÿ-thức-tâm là hoàn 
toàn không (suñña), không phải ta, không phải 
của ta, là vô-thường, không bên vững, ... 

- Trí-tuệ thién- tué tháy ró, biét ró ngü- uán: 
sắc- uán, tho-uán, twóng-uán, hành-uẩn, thức- 
uán là hoàn toàn không (suñña), không phải ta, 
không phải của ta, là vô dụng vì không có lỗi, 
không bên vững, là vô-thường, không an-lạc, vô- 
ngã, luôn luôn biến đổi, ví như cây sậy, cây 
chuối, bong bóng nước, bọt nước, giọt sương, ... 

- Tri-tué thién- tué tháy TỐ, biết rõ ngü- uán: 
sdc- uán, tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uán, thức- 
uán vói 10 tính chát nhu sau: 


Sác-uán có 10 tính chát: 


l- Rüpam rittato passati: trí-tué thién-tué 
thay rõ, biết rõ sádc-uán là vô ích, bởi vi vô- 
thường, khó, vô-ngã. 

2- Tuccho: trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 
sác-uán là róng tuéch, bởi vi không có côt lõi. 

3- Suffato: tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết ró 
săc-uân là róng không, không phải ta, không 
phải của ta. 

4- Anattato: tri-tuệ thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ 
sdc-uán là vô-ngã, bởi vì vô chủ, không chiêu 
theo ý muôn cua ai. 


236 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


5- Anissariyato: tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sác-uán không có chủ quyên, bởi vì không ai 
có quyên sai khiên theo ý của mình. 

6- Akāmakāriyato: trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ săc-uán không làm theo y muốn của ai. 

7- Alabbhaniyato: tri-tuệ thién-tué thấy rõ, 
biết rõ không thê muốn sác-uán nhu thé này, 
đừng như thê kia được. 

8- Avasavattakato: tri-tuệ thién-tué tháy rõ, 
biết rõ săc-uán không chiếu theo ý muôn cua ai. 

9- Parato: trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 
sac-uán là khác lạ. 

10- Vivittato pasati: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biét ró sác-uán là vó chu, bói vi khóng phai nguoi, 
khóng phái chung-sinh ndo ca. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tué-thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-uán là hoàn 
toàn không với 10 tính chất áy nhu thé nào. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thức-uẩn cũng là hoàn toàn không với 10 
tính chất cũng như thế ấy. 


* Trí-tuệ thión-tuó tháy TỐ, biết rõ ngü- uán: 
sắc- uán, tho-uán, twóng-uán, hành-uán, thức- 
uán là hoàn toàn khóng, có 12 tính chát: 


Sác-uán có 12 tính chát: 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 237 


1- Rüpam na saffo: trí-tué thién-tué tháy ro, 
biết rõ sác-uán không phải là chúng-sinh. 

2- Na jivo: trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró 
sác-uán không phải là sinh-mạng vinh cửu như 
ngoại đạo. 

3- Na naro: trí-tuệ thién-tué tháy ró, biét ró 
sác-uán không phải là người. 

4- Na mãnavo: tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết 
rõ sác-uán không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na itthi: trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró 
sác-uán không phải là người nữ. 

6- Na puriso: trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sác-uán không phải là người nam. 

7- Na attà: tri-tuệ thién-tué tháy ró, biét ró 
sác-uán không phải ta (ngã). 

8- Na attaniyam: trí-tué thién-tué tháy rõ, biết 
rõ sác-uán không phải thuộc vé của ta (ngã). 

9- Naham: trí-tué thién-tué tháy rõ, biết ró 
sác-uán không phải là ta. 

10- Na mama: trí-tué thién-tué tháy ró, biét 
rõ sác-uán không phải của ta. 

11- Na aññassa: trí-tué thién-tué tháy ró, biét 
rõ sác-uán không phải của người khác. 

12- Na kassaci: trí-tué thién-tué tháy ró, biét 
rõ sác-uán không phải của một ai cả. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 


238 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


trí-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-uán là hoàn 
toàn không với 12 tính chât ây như thê nào. 

Cũng nhu vậy, tho-uán, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thức-uán cũng là hoàn toàn không với 12 
tính chât cũng như thê ây. 


* Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-tué có 
tri-tué thién-tué tháy 16, biét ró sác-uán là hoàn 
toàn không với trang-thái vô-thường có 12 
trạng-thái chỉ- tiết; trạng-thái khổ có 27 trạng- 
thái chi- tiết; trang-thái vó-ngà có 7 trang-thái 
chi-tiét của sác-uán. 


Cũng nhu vậy, trí-tué thién-tué .tháy ró, biét 
ró tho- -uán, twóng-uán, hành-uán, thức-uẩn 
hoàn toàn không với trang-thái vô-thường có 
12 trang-thái chi-tiét, trang-thái khó có 27 trạng- 
thái chi-tiét, trang-thái vồ-ngã có 7 trang-thái 
chi-tiét nhu sác-uán. 

Khi hành-giả có trí-tué thién-tué thấy rõ, biết 
ró ngü-uán, sắc-pháp, danh-pháp hoàn toàn 
không như vậy, gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới hoàn 
toàn không, không phải ta, không phải cua ta. 

Düc-Phát dạy Ngài Truóng-lào Moghar-ja: 

“Sunnato lokam avekkhassu, 

Moghar-ja sada sato. 

Attanuditthim ühacca, 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 239 


evam maccutaro siya. 

Evam lokam avekkhantam, 

maccurdja na passati. 

"Này Mogharäja! Con nén tinh-tán ngày đêm, 

Thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

Từ bỏ tà-kién theo chấp ngã, 

Con nén có trí-tué thién-tué, 

Thấy rõ, biết rõ các pháp-hitu-vi, 

Trong tam-giói hoàn toàn không. 

Được như váy, con thoát khói tw thán, 

Tit thán khóng tháy nguoi tháy rë, biét rë, 

Pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp, 

Trong tam-giói hoàn toàn khóng nlur váy. " 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn 
không với nhiều phương pháp như vậy, tâm của 
hành-giả đặt trung-dung giữa tất cả các pháp- 
hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói. 

Nhu váy, hành-giả đạt đến trí-tué thiền-tuệ 
thứ 11 goi là sankharupekkhanana. 


Tính chát của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đên trí-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkha- 


' Bộ Visuddhimagga, và Bộ Khu. Cülanidesa. 


240 KINH CHUYẺN-PHÁP-LUÂN 


ñana thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói hoàn toàn không 
(không phải ta, không phải cua ta), thấy rõ, biết 
rõ đây đủ các trang-thái chi-tiét của trang-thái 
vô-thường, của trang-thái khó, của trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới, 
cho nên, hành-giá có được tính chát dác biét cüa 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 saùkhārupekkhāñāna 
như sau: 

- Hành-giả diệt được Đhayañca nandinca 
vippahaya: tám kinh-sợ (bhaya) và tám hoan- 
hy (nandi) trong các pháp-hüu-vi, sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới, bởi vi đặt tám trung- 
dung (majjhatta) giữa các sác-pháp, danh-pháp 
trong tam-giói. 

- Hành-già khóng cháp-thü trong sác-pháp, 
danh-pháp cho là ta (aham), của ta (mama), bởi 
vì tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp /hát dáng 
kinh-sợ, đây tội-chướng thật dáng nhàm-chán 
tột độ. 

Ví dụ: Một chàng trai yêu say đắm người vợ 
tré đẹp, không muôn rời xa vi quá yêu vợ. Nếu 
thấy người vợ đứng, ngồi nói chuyện, cười cợt 
với người đàn ông nào thì chàng trai ấy nói con 
ghen tức, khổ tâm cùng cực. 

Một hôm, chàng trai ấy bắt gặp vợ của mình 
ngoại tình với người đàn ông khác, thấy rõ, biết 


16 Trí-Tué Thién-Tué 24] 


rõ người vợ phụ bạc, không có lòng chung thuỷ 
với mình, đầy tội-lỗi như vậy, nên phát sinh tâm 
nhàm-chán tột độ, không còn yêu say đăm người 
vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly di với vợ, rồi đuôi 
vợ ra khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của 
mình nữa. 

Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thấy người vợ 
cũ đi theo người người đàn ông khác, chuyện trò 
cười cợt với người đàn ông khác, vẫn tự nhiên, 
không hé nói cơn ghen tức như trước nữa, bởi vi 
chàng trai trẻ đặt tâm trung-dung giữa người vợ 
cũ và người đàn ông khác ây. 

Cũng như vậy, hành-giá thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã đạt đến frí-£uệ thiên-tuệ thứ 11 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ ràng sác- 
pháp, danh-pháp hoàn toàn không, là pháp-vó- 
ngã, có trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thái vô-ngã, nên không còn chấp-thủ 
trong sác-pháp, danh-pháp cho là ta (aham), 
của ta (mama), đặt tám trung-dung giữa tát cá 
moi sác-pháp, moi danh-pháp áy. 


Hành-giả dà dat đến trí-tué thién-tué thứ 11 
này tháy rõ, biết rõ tất cả moi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp thát dáng kinh sợ, đây tói-chwóng, 
thật dáng nhàm-chán tôt độ, chỉ mong giải thoát 
ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 


242 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ tát cả moi 
sắc-pháp, moi danh-pháp hoàn toàn không, 
không phải ta, không phải cua ta, nên đặt tâm 
trung-dung giữa tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp, đô là tâm có nhiễu năng lực chi có hướng 
tâm đến Niét-bàn giải thoát khó mà thôi. 

Nếu tâm chưa thấy doói- tượng danh-pháp 
Niết-bàn thì hành-giả trở lại với dói- -tượng sác- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giói, và tiếp tuc thực- 
hành nhu vậy, cho đến khi trí-tué thién-tué có 
khả năng thấy được dói-twong Niét-bàn. 

Khi nào trí-tué thién-tué có khả năng thấy được 
dói-twong Niét-bàn siéu-tam-giói, khi ấy, mới 
buông bỏ dói-tuong sắc-pháp, danh-pháp tam-giói. 

Ví dụ: chiếc thương thuyên đi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc /a-bàn chi 
phương hướng. Chiếc thương thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dương, người thuyền 
trưởng bắt một con qua đem theo dé chi phuong 
huóng. Néu khi chiéc thuyén bi gió manh di lac 
hướng, nhìn không thấy bến thi khi ấy người 
thuyền trưởng thá con qua bay di tìm bến. 

Con quạ tời từ đỉnh cột buóm bay thắng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nêu nó tháy 
bén thi nó bay tháng vé huóng áy, nhung néu nó 
chua tháy bén thi nó bay tró lai dáu trén dinh cót 
buóm nhu trước. Con qua åy tiếp tục bay nhu vậy, 


16 Trí-Tué Thién-Tué 243 


cho dén khi tim tháy bén bay tháng vé huóng à áy, 
chiếc thuyén cũng di theo hướng åy đến bến. 


Cũng như vậy, hành-giả có trí-tué thién-tué 
thứ II sankhürupekkhàfiána, nêu khi thấy được 
dói-twong santipada, Niét-bàn siêu-tam-giới thì 
buông bỏ dói-tuong sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi điệt liên tục không ngừng, có 
trang-thái vó-thuong, hoặc trang-thái khó, hoác 
trang-thái vô-ngã. 

Néu khi hành-già chua tháy duoc dói-twong 
santipada: Niét-bàn siéu-tam-giói thi hành-già 
vàn cón có dói-tuong sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diét liên tuc không ngừng, có 
trang-thái vó-thuong, hoặc trang-thái khó, hoác 
trang-thái vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tuc thực-hành như vậy, bởi vi 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhärupekkhãñana 
này phát sinh càng lâu càng vi-té sâu sắc, thi 
càng có nhiều năng luc tâm trung-dung giữa 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giói. 

Ba trí-tuệ thiën-tuë cùng mục đích 

Ba trí-tuệ thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 


l- Trí-tué thiền-tuệ thứ 9 muficitukamyatà- 
ñana tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật dáng nhàm-chán tột độ, nên chỉ 


244 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


mong giải thoát ra khói các pháp-hữu-vi, sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói mà thói. 

2- Trí-tué thiền-tuệ thứ 10 patisankhünu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ trở lai đây du 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của các pháp-hitu-vi trong tam-giói, dé 
tim ra phương-pháp giải thoát ra khỏi các pháp- 
hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

3- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhärupekkhä- 
ñana thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của danh- 
pháp, sắc pháp là pháp-vó-ngà, có trạng-thái vő- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, đặt tám 
trung-dung giữa tất cả moi sác-pháp, moi danh- 
pháp trong tam-giói, nén có khá nang dac biét 
quyết định phương pháp thực-hành dé giải thoát 
ra khỏi sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói. 

Như vậy, 3 trí-tué thiền-tuệ này đều gióng 
nhau về phận sự, về mục đích giải thoát ra khói 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giói, nhung chỉ 
có khác nhau về /hó gian qua 3 giai đoạn: 

- Tri-tué thiên-tuệ thứ 9 mufñcitukamyatanana 
ở giai đoạn đâu, 

- Tri-tué thién-tué thứ 10 patisankhünupas- 
sanàáfiana ở giai đoạn giữa, 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkha- 
ñana ở giai đoạn cuối. 


16 Trí-Tué Thién-Tué 245 


Tính Chất Của Sankharupekkhafiana 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đên trí-tué thiên-tuệ thứ 11 sankharupekkha- 
ñana nên có những tính chát đặc biệt như sau: 


- Hành-giả không thoái chí nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, để mong chóng chứng ngộ Niét-bàn, gidi 
thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bón 
loài mà thói. 

* Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

l- Bojjhangavisesa: pháp đặc biệt thát-giác- 
chỉ: Niệm-giác-chi, phán-tích-giác-chi, tinh-tán- 
giác-chi, hy-giác-chi, tịnh-giác-chi, định-giác- 
chi, xá-giác-chi. Đó là 7 pháp-giác-chi hỗ trợ 
chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. 


2- Maggangavisesa: pháp đặc biệt bát- 
chánh-dao: chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mang, chánh-tinh- 
tán, chánh-niém, chánh-dinh. Dó là 8 pháp- 
chánh-dao hỗ tro chính trực tiếp chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chung đắc T, hàánh-dao, 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được mọi 
phiên-não, moi tham-ái. 


246 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


3- Jhãnangavisesa: pháp đặc biệt chi thién 
Jhãna nghĩa là dinh-tám trong dói-twong, có 2 
loại định: 

- Lakkhanipamijjhãna: dinh-tám trong mỗi 
sắc-pháp, mói danh-pháp, dé tri-tuệ thiên-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, trạng- 
thái khó, trang-thái vó-ngá của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại. 

- Árammanüpanüpanijjhana: dinh-tám trong 
40 dé muc thién-dinh. 

4- Pafipadavisesa: pháp-hành đặc biệt có 4 
pháp-hành: 

4.1- Dukkhapafipadä dandhabhinna. thuc- 
hành pháp-hành thiên tuệ khó nhọc, chậm 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

42- Dukkhaàpatipadà khippabhifina: thuc- 
hành pháp-hành thién-tué khó nhọc, mau chứng 
đắc T. hánh-đạo, Thánh-qua. 

4.3- Sukhaàpatipadà dandhabhimna: thc- 
hành pháp-hành thién-tué dé dàng, chậm chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

4.4- Sukhapatipada khippabhinna: thực-hành 


pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quả. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 247 


Nguyén nhán cüa mói pháp-hành 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giá thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả? 


Do 10 vipassanupakkilesa: pháp bán của trí- 
tué thién-tué phát sinh xen vào làm tró ngai cho 
hành-giả dang thuc-hành pháp-hành thién-tué 
khó phát trién. 

Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát 
ra khỏi 10 pháp bán của trí-tué thién-tué, đến 
khi trí-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkhafiana 
phát sinh gàn chüng dác Thánh-dao, Thánh-quá 
vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là "dukkhapatipada dandha- 
bhiññã: thực-hành pháp-hành thiểntuệ khó 
nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, T. hánh-quả ". 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giá thực- 
hành pháp-hành thién-tué dé dàng, mau chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả? 


Do hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué 
dé dàng thoát ra khỏi 10 vipassanupakkilesa: 
pháp bán của tri-tuệ thién-tué, và đến khi trí-tuệ 
thién- tuệ thứ 11 sankharupekkhañana phát sinh 
gần chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá cũng dé 
dàng chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá. 


248 KINH CHUYẺN-PHÁP-LUÂN 


Vi vậy, gọi là "sukhapatipada khippabhifina: 
thực-hành pháp-hành dé dàng, mau chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quả ". 

* Dói vói chu Phát chi có diéu thw 4 là 
"sukhapatipadà khippabhinna” thực-hành pháp- 
hành thién-tué dễ dàng, mau chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thôi. 


* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sariputta chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá thuộc vé pháp- 
hành thứ 4 "sukhapatipada khippabhinna `. 

* Đối với Ngài Đại-trưởnglão Mahä- 
moggallàna khi chứng đắc Sotàpattimagga, 
Sofäpafiphala thuộc về pháp-hành thứ 4 

"sukha-patipada khippabhinna ”, nhung đến khi 
chứng đắc 3 Thánh-đạo và 3 Thánh-quả bác cao 
thuộc vé pháp-hành thứ nhất “đukkhãpafipadä 
dandha-bhifina `. 


* Đối với các hành-giả khác thành tựu 1 trong 4 
pháp-hành tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 


5- Vimokkhavisesa: pháp đặc biệt vimokkha 
có 3 pháp: 

* Animittavimokkha: vô-hiện-tượng giải-thoát 
là giải thoát khói các pháp-hítu-vi tam-giói 
(animitta), chứng ngộ  Niétbàn animitta- 
nibbüna: vô-hiện-tượng Niét-bàn. 


16 Trí-Tué Thién-Tué 249 


* Appanihitavimokkha: vó-tham-ádi giải thoát 
là giải thoát khói tham-ái trong các pháp-hiru-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niét-bàn appa- 
nihitanibbüna: vó-tham-ái Niét-bàn, 

* Suññatavimokkha: chơn-không-vô-ngã giải- 
thoát là giái thoát khói cháp ngá trong các pháp- 
hữu-vi tam-giói (suññata), chứng ngộ Niét-bàn 
suññatanibbāna: chon-khóng-vó-ngá Niét-bàn. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ II dõi theo 3 loại 
anupassaná cơ bản là: 

1-Aniccanupassana: đối theo trang-thái vô- 

thuong. 

2-Dukkhänupassanä: dõi theo trang-thái khó. 

3-Anattanupassaná: dõi theo trang-thái vô-ngã. 


Khi trí-tué thién-tué thứ 11 sankhürupekkhà- 
ñana dõi theo 3 loại anupassana này liên quan 
đến 3 loai indriya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
gidi-thoát vimokkha, chứng ngộ 3 loại Nibbàna, 
chứng đắc thành bậc Thánh-nhán Ariya- 
puggala, phần dinh 7 nhóm Thánh-nhán trong 
Phát-giáo. 

* Hành-già đạt đến frí-tuệ thién-tué thứ 11 
goi là sankhàrupekkhàfiána này có một tiềm lực 
mãnh liệt, có khả năng đặc biệt quyết định chọn 
phương pháp thuc-hành dé giải thoát khó khỏi 
tam-giói nhu sau: 


250 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ indriya: saddhin- 
driya, samadhindriya, pafifiindriya. 

- Bằng 1 trong 3 anupassand: aniccánu- 
passanà, dukkhanupassana, anattanupassaná. 

- Bằng 1 trong 3 samafifialakkhana: anicca- 
lakkhana, dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vimokkha: 
animittavimokkha, appanihitavimokkha, sufifiata- 
vimokkha. 

- Băng 1 trong 3 loại nibbàna: animitta- 
nibbana, appanihitanibbana, suññatanibbana. 


* Phán-dinh 7 nhóm Thánh-nhán: 


1- Nhóm Thánh-nhán SaddhãnusãrT. 

2- Nhóm Thánh-nhán Saddhavimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhán Kayasakkhi. 

4- Nhóm Thánh-nhán Ubhatobhagavimutta. 
5- Nhóm Thánh-nhán Dhammanusari. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ditthipatta. 

7- Nhóm Thánh-nhán Panfiavimutta. 


1- Nếu hành-giá nào là hang người có đức-fin 
trong sạch đặc biệt thi saddhindriya: tín-pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại 
(tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tué- 
pháp-chủ), dõi theo aniccãnupassanä, thấy rõ, biết 
rõ aniccalakkhana: trang-thái vô-thường, dán đến 
pháp-gidi-thoát animittavimokkha: vô-hiện-tượng 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 251 


giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp hữu-vi 
tam-giới (animitta), chứng ngộ Niét-bàn animitta- 
nibbüna: vô-hiện-tượng Niét-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nháp-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm ,Sdddhanusãn: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc bằng đức-tin trong sạch. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhát-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quá, Bát-lai Thánh- 
dao, Bát-lai Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quá gồm có 7 bác Thánh-nhán 
thuộc vé nhóm Saddhavimutta: Bác Thánh- 
nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch. 


2- Nếu hành-giả nào là hạng người có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samadhindriya: 
định-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, tué-pháp-chu), dõi theo dukkhanu- 
passanä, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
trang-thái khổ, dán đến pháp-giải-thoát 
appanihitavimokkha: vô-tham-di giải thoát là 
giải thoát khỏi tham-di trong các pháp-hítu-vi 
tam-giói (appanihita), chứng ngộ  Niét-bàn 
appanihitanibbüna: vó-tham-ái Niét-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá gồm 


252 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


có 8 bậc Thánh-nhân đều thuộc vé nhóm 
Kayasakkhi: Bậc Thánh-nhân trước có các bác 
thién sác-giói thiện-tâm làm nén tảng, sau thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-qua. 

- Nếu hành-giả, trước, đã chứng đắc 5 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vó-sác- 
giới thién-tám, sau, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-dao, A- 
ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhóm Ubhafo- 
bhàgavimutta: Bác Thánh A-ra-hán giải thoát 
cá 2: tứ thiên vó-sác-giói thién-tàm và A-ra-hán- 
Thánh-dao, A-ra-hán- Thánh-quả. 


3- Nếu hành-giả nào là hạng người có trí-tué 
siêu-việt đặc biệt thi pafifindriya: tué-pháp-chu 
có nhiều năng lực hon 4 pháp-chủ còn lại (tín- 
pháp-chủ, tán-pháp-chü, niém-pháp-chü, định- 
pháp-chủ), dõi theo anattánupassanà, thấy rõ, 
biết rõ anattalakkhana: trang-thái vó-ngà, dán 
đến pháp-giải-thoát sufifiatavimokkha: chon- 
không giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp- 
hữu-vi tam-giói, chứng ngộ Niét-bàn sufifiata- 
nibbüna: chon-khóng Niét-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm Dhammanusart: Bác Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc bằng trí-tué-siéu-viét. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 253 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhát-lai 
Thánh-dao, Nhát-lai Ti hánh-qud, Bát-lai Thánh- 
dao, Bát-lai Ti hánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo 
gồm có 6 bác Thánh-nhán này thuộc về nhóm 
Ditthipatta: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng trí- 
tué-siéu-viét, 

- Chüng dác A-ra-hán Thánh-quá thuóc vé 
nhóm Paññavimutta: Bậc Thánh A-ra-hàán giải 
thoát bằng tri-tué-siéu-viét, (không có bác thién 
nào làm nén táng). 


7 Nhóm Thánh-nhán theo 4 Thánh-dao, 
4 Thánh-quả 


Phân loại 7 nhóm Thánh-nhán tương xứng 
với 8 bác Thánh-nhán như sau: 


l- Nhóm Thánh-nhán Saddhaànusari có 1 bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng đức-tin trong 
sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhán Dhammanusari có 1 
bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng tri-tué- 
siéu-viét. 

3- Nhóm Thánh-nhán Ditthipatta góm có 6 
bác Thánh-nhán giai thoát bằng tri-tué-siéu-viét, 
đó là Nhập-lưu Thánh-quá, Nhát-lai Thánh-đạo, 
Nhát-lai T. hánh-qua, Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-dao. 


254 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


4- Nhóm Thánh-nhán Saddhàvimutta góm có 
7 bác Thánh-nhán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch, đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai- 
Thánh-dao, Nhất-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh- 
dao, Bát-lai Thánh- quả, A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 


5- Nhóm Thánh-nhán Kãyasakkhi góm có 8 
bậc Thánh-nhán: trước có các bác thiên sác- 
giói thién-tám làm nén táng, sau thwc-hành 
pháp-hành thién-tué, dán đến chứng đắc đây du 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-qua. 

6- Nhóm Thánh-nhán Ubhatobhagavimutta 
có 1 bác Thánh A-ra-hán giái thoát bàng cá 2 
pháp: tit thiên vó-sác-giói thiện-tâm và A-ra-hán 
Thánh-dao, A-ra-hàn Thánh-quả. 

7- Hang Thánh-nhán Pafiavimutta có 1 bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng trí-tué-siéu-viét, 
(khóng có bác thién nào làm nén táng). 


Đối-tượng trước Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 


Trong bộ Visuddhimagga, phán sankhäru- 
pekkhañana trình bày nhiều trường hợp hành-giả 
thực-hành pháp-hành thién-tué ban đầu có dói- 
tượng thién-tué khi thì sắc-pháp, khi thì danh- 
pháp khác nhau, trí-tué thién- tué phát sinh thấy 
rõ, biết rõ sw sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giói, hiện rõ 3 trang-thái-chung: 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 255 


trạng-thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 
Những #/-uệ thién-tué phát sinh theo tuần tự 
cho đến trí-tué thiên-tuệ thứ 11 Sankharupekkha- 
ñana có những đổi-tượng thién-tué tam-giói này 
không chắc chán, có thé thay đổi dói-twong 
thiên-tuê theo mỗi lộ-trình-tâm, trước khi 
Thánh-đạo ló-trinh-tám (Maggavithicitta) có trí- 
tué thién-tué thứ 12 saccãnuloma-fñäna. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccànulomaiiána 
trong Thánh-dao lộ-trình-tâm (Maggavithicitta), 
có dói- -tuong thién-tué tam-giói chắc chán, 
không thay đổi, đó là dói-twong sắc-pháp hoặc 
dói-twong danh-pháp tam-giới, có 1 trong 3 
trang-thái-chung là trang-thái vô-thường, hoặc 
trạng-thái khổ, hoặc trang-thái vô-ngã, có 1 
trong 3 pháp-chü là tínpháp-chủ, hoặc định- 
pháp-chủ, hoặc tué-pháp-chu tuy theo năng lực 
pháp-chủ đặc biệt của hành-già. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 11 sankhärupekkhäñäna 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên dé trí-tué thién- 
tuệ thứ 12 saccánulomafiána phát sinh tiếp theo. 


12- Trí-Tué Thiền-Tuệ Thứ 12 Saccänulomañãna 


Hành-giả thuộc vé hang người tam-nhán đã 
tích luy đây đủ 10 pháp-hanh ba-la-mát, có dà 5 


256 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


pháp-chủ: tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niêm- 
pháp-chu, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu, có khà 
năng chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quá và Niễt-bàn ngay trong 
kiếp hiện-tại. 

Hành-giả là người có đức-tin trong sach nơi 
Tam-Bảo, có giới-hạnh trong sạch, có quyết tâm 
tinh-tán không ngừng kiên trì thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong ba giới bốn loài, nên các trí-tué 
thién-tué phát sinh theo tuần tu, tir trí-tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana cho dén trí-tué thién- 
tué thứ II sankharupekkhañana có nhiều năng 
lực đặc biệt, nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Dani maggo uppajjissati ” 

“Bay gio Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh ” 


Thánh-dao-tám (Maggacitta) chỉ phát sinh 
trong Thánh-đạo ló-trinh-tám (Maggavithicitta). 
Trong Thánh-đạo ló-trinh-tám góm có 4 loại 
tri-tué thién-tué là: 
1- Tri-tuệ thién-tué thứ 12 saccanulomañana. 
2- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhufiana. 
3- Trí-tué thién-tué siêun-tam-giới thứ 14 
Maggafiana. 
4- Trí-tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 15 
Phalanana. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 257 


Đồ Biểu Nhập-Lưu Thánh-Dao Ló-Trinh-Tám 
(Sotapattimaggavithicitta) 


dói-tuong sác,danh đối-tượng Niét-bàn 


Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sotapattimaggañana 
Sotapattiphalañana 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tàm 

l- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám trước, viết tàt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động, vt (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cát dit, vt (da) 

4- Manodvàravajjanacitta: Y-món-huóng-tám, vt (ma) 

5- Parikamma: Tám chuán bi Thánh-dao-tám, vt (pari) 

6- Upacara: Tám cán Thánh-đạo-tâm, ví (upa) 

7- Anuloma: Tám thuận dòng trước-sau, vt (anu) 

8- Gotrabhu: Tám chuyén dóng phàm-nhán, vt (got) 

9- Sotapattimaggacitta: Nháp-lưu Thánh-dao-tám, vt 
(mag) 

10- Sotapattiphalacitta: Nháp-luu Thánh-quá-tám, vt 
(phal) 

11- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau, viết tắt (bha) 


Chấm dứt Nháp-lwu Thánh-đạo ló-trinh-tám. 


Xem xét Nháp-luu Thánh-dao ló-trinh-tám ké 
tü Manodvaravajjanacitta: Y-môn-hướng-tâm 
phát sinh 1 sát-na tiép nhận dói-twong sác-pháp 


258 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


hoặc dói-twong danh-pháp tam-giói có 1 trong 
3 trang-thái chung là trang-thái vó-thuong, hoặc 
trang-thái khó, hoặc trang-thái vó-ngà làm dói- 
tuong sinh rói diét, làm duyén cho Javanacitta: 
tác-hành-tám phát sinh lién tuc góm có 7 sát-na- 
tám là: 

1- Sát-na-tám thứ nhất goi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Nhập-lưu Thánh-dao-tám phát 
sinh 1 sát-na-tàm, có / trong 3 trang-thái-chung 
làm dói-tuong giống nhu ÿ-môn-hướng-tâm, 
sinh rói diét, làm duyén cho sát-na-tám sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhi goi là upacára: cán-tám 
gân Nhập-lưu Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát- 
na-tàm, có 1 trong 3 trang-thái-chung làm dói- 
tượng giống nhu y-món-hwóng-tám, sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh 1 sát-na-tàm 
có Í trong 3 trạng-thái-chung làm dói-tuong 
gióng nhu y-món-hwóng-tám, sinh rói diét làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 

4- Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu: trí-tué- 
thiên-tuệ thứ 13 gotrbhufñana làm phán sự chuyển 
dong từ phàm-nhán lên dòng bác Thánh Nhập- 
lưu phát sinh 1 sát-na-tâm. Tuy tâm này còn là 
duc-giói thiện-tâm hợp với trí-fuệ, nhung có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận dói-twong danh-pháp 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 259 


Niét-bàn siêu-tam-giới mở đầu sinh rồi điệt, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 

5- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-dao- 
tâm, trí-tué thién-tué siéu-tam-giói trong Thánh- 
dao-tám gọi là Maggafiana: Thánh-dao-tué đó là 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ trong Nháp-lưu Thánh- 
đạo-tâm phát sinh chỉ 1 sát-na-tâm mà thôi có 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, có 
khá nàng dác biét diét tán dwoc (samucchedap- 
pahàna) 2 loại phién-náo là diffhi: tà-kiến và 
vicikicchà: hoài-nghỉ không còn dw sót, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

6-7- Sát-na-tám thứ 6, thứ 7 goi là Phala: 
Thánh-quả-tâm, trí-tuệ thién-tué siéu-tam-giói 
trong Thánh-quá-tám gọi là Phalañana: Thánh- 
quá-tué đó là Nhập-lưu Thánh-quá-tué trong 
Nháp-lwu Thánh-quá-tám phát sinh 2 sắt-na-tâm 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói 
có phận-sự làm vắng lặng phién-náo mà NAáp- 
lưu Thánh-đạo-tuệ dà diệt tán được, sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

* Hó-kiép-tám sau bhavangacitta châm đứt 
Nháp-lwu Thánh-đạo ló-trinh-tám. 


Như vậy, trong Nhập-lưu Thánh-dao ló-trinh- 
tám (Maggavithicitta) có 7 sát-na-tám javanacitta 
dác biét có 2 loai tám, 2 loai dói-twong, 4 loại 
trí-tuệ thién-tué như sau: 


260 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


* 2 Loại tâm 

- Duc-giói thién-tám hop vói trí-tué có 4 sát- 
na-tàm là sát-na-tám thứ nhất goi là pari- 
kamma, sát-na-tám thi nhi goi là upacara, sát- 
na-tám thứ 3 gọi là anuloma, sát-na-tám thứ 4 
goi là gotrabhu. 

- Siéu-tam-giói-tüám có 3 sát-na-tàm là sát- 
na-tám thứ 5 gọi là Sotapattimaggacitta thuộc 
vé siêun-tam-giới thiện-tâm, và sát-na-tám thứ 6, 
và thứ 7 goi là Sotàpattiphalacitta thuộc vé 
siéu-tam-giói quá-tám. 

* 2 Loại đối-tượng 

- Dói-twong sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (lokiya-arammana) có 3 sát-na-tàm là sát- 
na-tâm thứ nhất gọi là parikamma, sát-na-tám 
thứ nhì gọi là upacara, sát-na-tám thứ 3 gọi là 
anuloma. 

- Dói-tuong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam- 
giới (lokuttara-arammana) có 4 sát-na-tàm là 
sát-na-tâm thứ 4 goi là gotrabhu, sát-na-tám 
thứ 5 goi là Sotapattimaggacitta, sát-na-tám thứ 
6, và thứ 7 gọi là Sotapattiphalacitta. 

* Tuy nhiên sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu 
là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tâm con là duc-giói 
thiện-tâm hợp với tri-fuệ, nhưng có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn 
siéu-tam-giói. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 261 


* 4 Loại Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 12 saccánulomafina. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gofrabhunana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Maggafiana. 

- Trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 
Phalañana. 


Tri-tué-thién-tué thứ 12 saccänulomañäna có 
3 sát-na-tâm đầu: 

1-Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: tâm 
chuẩn bị cho Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 
1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara: cân- 
tâm gần với Nhập-lưu Thánh-dao-tám phát sinh 
1 sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát- 
na-tám sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-đdòng 8 loại trí-tué thiên-tuệ trước và 
thuận-dòng 37 pháp bodhipakkhiyadhamma sau 
phát sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diét, đồng thời 
diệt buông bó đối-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giói. 

3 sát-na-tâm này goi là T ri-tué-thién-tué thứ 
12 saccanulomafiana, trí-tuệ này có 2 phận sự: 


262 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Thuận dong theo 8 tri-tuỆ thién-tué phán 
trước kê từ trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayànu- 
passanañana cho đến trí-tué thién-tué thứ 11 
sankharupekkhafíana dà duoc thuần thuc có 
nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng- 
ngộ chán-ly tir Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo. 

- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau chắc chăn dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo. 


Giảng giải saccanulomafiana: sacca*anuloma 


* Sacca: chán-ly tứ Thánh-dé là 4 sự thật 
chán-ly mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ đó là: 

1- Khó-Thánh-dé (dukkha-ariyasacca): đó là 
81 tam-giói-tám (trir 8 siéu-tam-giói-tàm), 51 
tám-só (trừ tham tâm-sở) và 28 sác-pháp, goi là 
khó-Thánh-dé, hoặc tóm lai là ngũ-uẩn cháp-thi. 

2- Nhán sinh khó-Thánh-dé (dukkhasamudaya- 
ariyasacca) dó là tham tám-só (lobhacetasika), 
goi là nhân sinh khó-Thánh-dé. 

3- Diét khó-Thánh-dé (dukkhanirodha-ariya- 
sacca): đó là Niét-bàn (Nibbàna), goi là diệt 
khó-Thánh-dé. 

4- Pháp-hành dán dén diót khó-Thánh-dé 
(dukkhanirodhagàmin:i patipadà ariyasacca): đó 
là pháp-hành bát-chánh-dao: chánh-kién, chánh- 
tu-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 263 


chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh, goi là 
pháp-hành dân dên diệt khó- Thánh-dé. 

* Anuloma: Thuận dòng theo 8 logi trí-tué 
thién-tué phán trước, và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau. 


* Thuận dong theo 8 loại trí-tuệ thiền-tuệ 
phán truóc dó là: 

l- Tri-tuệ thién-tué thứ 4 Udayabbayünupas- 
sananana, 

2- Trí-tué thién-tué thứ 5 Bhangãnupassanä- 
ñana, 

3- Tri-tué thién-tué thứ 6 Bhayatupatthanafiana, 

4- Trí-tué thién-tué thứ 7 Adinavànupassaná- 
ñana, 

5- Trí-tuệ thién-tué thứ 8 Nibbidanupassana- 
ñana, 

6- Tri-tuệ thién-tué thứ 9 Muficitukamyata- 
ñana, 

7- Trí-tuệ thién-tué thứ 10 Patisankhanupas- 
sananana, 

8- Trí-tuệ thién-tué thứ 11 Sankharupekkha- 
ñana. 

* Thuán dong theo 37 pháp bodhipakkhiya- 

dhamma chúng dác Thánh-dao phán sau là: 

* Satipatthana: 4 pháp-niém-xw: 

l- Thân niệm-xứ, 2- Tho niệm-xXư, 

3- Tám niệm-xứ, 4- Pháp niệm-Xư. 


264 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


* Samappadhüna: 4 pháp-tinh-tán: 

1- Tinh-tán ngăn ác-pháp chưa sinh, không sinh. 
2- Tinh-tán diệt ác-pháp đã sinh. 

3- Tinh tán làm cho thién-pháp sinh. 
4-Tinh-tán làm tăng trưởng thién-pháp đã sinh. 
* Iddhipaáda: 4 pháp-thành-twu: 

1- Thành-tựu do hài long. 

2- Thành-twu do tinh-tán. 

3- Thành-tựu do quyết tám. 

4- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* Indriya: 5 pháp-chu: 

l- Tín-pháp-chü. 2- Tấn-pháp-chủ. 

3- Niém-pháp-chu. 4- Dinh-pháp-chu. 

5- Tué-pháp-chu. 

* Bala: 5 pháp-luc: 

l- Tín-pháp-luc, 2- Tán-pháp-luc, 

3- Niém-pháp-luc, 4- Dinh-pháp-luc, 

5- Tué-pháp-luc. 

* Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

1- Niém-giác-chi, 2- Phán-tích-giác-chi, 
3- Tinh-tán-giác-chi, 4- Hy-giác-chi, 

5- Tịnh-giác-chi, 6- Dinh-giác-chi, 

7- Xả-giác-chi. 

* Magga: 8 pháp-chánh-daqo: 

l- Chánh-kién, 2- Chánh-tư-duy, 

3- Chánh-ngữ, 4- Chánh-nghiép, 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 265 


5- Chánh-mang, 6- Chánh-tinh-tán, 

7- Chánh-niém, 8- Chánh-dinh. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccanulomañana là 
tri-tuê thiên-tuê có dói-twong sác-pháp hoác 
danh-pháp tam-giói cuối cùng trong Thánh-đạo 
lộ-trìnhtâm (Maggavithicitta) cũng là trí-fuệ 
thiên-tuệ tam-giói cuói cüng trong pháp-thanh- 
tinh thứ 6 goi là patipadafnadassanavisuddhi 
pháp-hành tri-kién-thanh-tinh gồm có 9 loại trí- 
tuệ thiền-tuệ là: 

1-Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 

ñana đã thoát khỏi 10 bẩn của trí-tué thiên-tuệ. 

2- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhangànupassaná- 

ñana. 

3- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthana- 

ñana. 

4- Trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 

ñana. 

5- Tri-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanáfiana. 

6- Trí-tuệ thién-tué thứ 9 muficitukamyatafiana. 

7- Tri-tuệ thién-tué thứ 10 patisankhünupas- 

sanananad, 

8- Trí-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkha- 

ñana. 

9- Trí-tué thién-tué thứ 12 saccänulomañana. 


Trí-tué thiên-tuệ thứ 12 saccänulomafñana 


266 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


còn có 2 phận sự cuối cùng của sác-pháp hoặc 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 

* Phận sự cuối cùng thấy rõ, biết rỗ trạng- 
thái vô-thường hoặc trạng-thải khổ, hoặc trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rói buông bỏ sắc-pháp, danh-pháp tam-giói. 

* Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (tadangap- 
pahãma) được các phiên-não làm ô nhiễm che 
phú sự thật chân-lý tử Thánh-để nhờ 37 pháp 
bodhipakkhiyadhamma, dé cho Thánh-dao-tám 
(Maggacitta) sé phát sinh. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccanulomañana 
sinh rói diét, làm nén táng, làm duyén (paccaya) 
có 6 duyên là anantarapaccaya: lién-tuc-duyén, 
samanantarapaccaya: lién-tuc-hé-duyén, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyén, upanissayapaccaya: 
tiém-náng-duyén, natthipaccaya: vó-hién-duyén, 
vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhufiána phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 13 Gotrabhuñãna 


Trong cùng Nháp-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám 
(Sotapattimaggavithicitta) có 7 sát-na-tám javana- 
citta, theo tuần tự: sát-na-tàm thứ nhất goi là 
parikamma, sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara, 
sát-na-tám thứ 3 gọi là anuloma, 3 sát-na-tâm 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 267 


đầu này gọi là trí-tué thién-tuó thứ 12 
saccanulomañana: trí-tué thiên-tuệ thuận dòng 
theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phần trước và thuận 
dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phán 
sau, sinh rồi diệt, đồng thời buông bỏ cả dói- 
tượng sác-pháp hoặc danh-pháp tam-giói có 
trang-thái vó-thuong, hoác trang-thái khó, hoác 
trang-thái vô-ngã, rồi làm duyên cho sát-na-tám 
liën tiép theo sau là: 


* Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu đó là trí- 
tué thién-tuó thứ 13 gotrabhufiàna trong duc- 
giới thién-tàm hop với trí-tuệ có khả nàng đặc 
biệt tiếp nhận đối- tượng danh-pháp Niét-bàn 
siéu-tam-giói mó dáu, làm phán sw chuyén-dóng 
từ thién-trí phàm-nhán lén dòng bậc Thánh 
Nhập-lưu như thé nào? 


Ví dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ 
bên này đầy nguy hiểm, còn bờ bên kia là an toàn, 
an-lạc tuyệt đối, nên người ấy tìm phuong pháp 
sang bờ bên kia cho được an toàn, an-lạc tuyệt đối. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao (hoặc 
cầm cây sào), rồi chạy nhanh lấy trón, năm đầu 
sợi dây nhảy tung người lên cao, lao người qua 
bờ bên kia, rồi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bó ngỡ nhu thé nào. 

Cũng như vậy, hành-giá thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 


268 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


duc-giói, sắc-giới, vó-sdc-giói này như 3 hàm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy dang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hoá-sinh phải 
chịu mọi cảnh khó tử sinh luán-hói trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng đắc Niét-bàn giải 
thoát khó tử sinh luán-hói, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 

Hành-giả chạy lây trón từ trí-tué thién-tué thứ 
4 udayabbayánupassanáfiüna, v.v... nám sợi 
dây đó là 1 trong 5 uán cháp-thii hoặc sắc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 trong 3 trạng- 
thái-chung làm đối-tượng là trang-thái vó- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trang-thái vó- 
ngã, đến khi trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccänu- 
lomañana phát sinh trong Nhập-lưu Thánh-đạo 
ló-trinh-tám có 7 sát-na-tám javanacitta: tác- 
hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccãnulomañäna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma phát 
sinh lấy trớn tung người lên cao rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara phát sinh 
lao người qua gần bờ bên kia là Niét-bàn siêu- 
tam-giới rồi diét, làm nhân-duyên cho sát-na- 
tâm tiếp theo. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 269 


- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma phát sinh 
sắp đến sát bờ bën kia là Niét-bàn siêu-tam-giới, 
nên ông bỏ sợi dây đó là buông bó dói-twong 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có 1 trong 3 
trang-thái-chung ròi diệt, dóng thời trí-tué thiên- 
tuệ thứ 12 saccanulomafiana dà hoàn thành 
xong phận sự rồi diệt, làm nhán-duyén cho sát- 
na-tâm tiếp theo là 

* Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
đứng bên bờ kia là Niét-bàn siêu-fam-giới, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, goi là frí-uệ thiên-tuệ 
thứ 13 gotrabhufiaua trong dục-giới thién-tám 
hợp? với tri-fuệ tiếp nhận dói-twong Niét-bàn 
siéu-tam-giói mó dáu, làm phán sw chuyén dóng 
tir bác thién-trí phàm-nhán (kalyanaputhujjana) 
lên dong bác Thánh Nhập-lưu. 

Nhu váy, hành-già vàn cón là bác thién-trí 
phàm-nhân (kalyanaputhujjana), dà cho duc- 
giới thiệntâm hop với trí-tué có đối-tượng 
danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, nhưng vẫn 
chưa có khả năng điệt tận được (samucchedap- 
pahãna) phiên-não. 

* Tính chất Gotrabhuñãna 

Gotrabhuñana trong 4 Thánh-đạo ló-trinh- 
tâm có phận sự: 

- Chuyên dòng từ bậc thién-trí phàm-nhán lên 
dòng bác Thánh Nháp-lwuu. 


270 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Chuyển dòng từ bác Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chuyển dòng từ bác Thánh Nhát-lai lên 
dòng bác Thánh Bát-lai. 

- Chuyển dòng từ bậc Thánh Bát-lai lên dòng 
bác Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Anulomafiana và Gotrabhufiana 


Trí-tué thién-tué thứ 12 saccánulomafiàna và 
trí-tué thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufiàna là 2 trí- 
tuệ thién-tué cùng trong Nhập-lưu Thánh-đạo 
ló-trinh-tám (Sotapattimaggavithicitta). Hai trí- 
tué thién-tué này có pháp gióng nhau và khác 
nhau nhu sau: 

- Xét vé tâm: trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccánu- 
lomafiàna với trí-tué thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñana cùng có đục-giới thiện-tâm hop với tríi-tué 
làm phận-sự trong javanacitta hoàn toàn giống 
nhau trong Thánh-dao ló-trinh-tám. 

- Xét vé dói-twong: trí-tuệ thién-tué thứ 12 
saccanulomañana với trí-tué thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhuñana có đôi-tượng hoàn toàn khác nhau 
trong Thánh-dao ló-trinh-tám. 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
có dói-tuong sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giói 
có Í trong 3 trạng-thải: trang-thái vó-thwong, 
hoặc trang-thái khó hoác trang-thái vô-ngã. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 271 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñäna có 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, 
khóng có trang-thái nào cá. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccánulomafiána 
có khả năng đặc biệt làm tan bién màn vó-minh 
che phủ sự thát chán-ly Thánh-dé, nhung không 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñäna có 
khả năng đặc biệt có dói-twong danh-pháp Niét- 
bàn siéu-tam-giói, nhưng không có khả năng làm 
tan bién màn vó-minh che phủ sự thát chán-ly tứ 
Thánh-dé. 


Vutthünagaminivipassanàá: trí-tué thién-tué 
dán đến giải thoát khói đồi-tượng thién-tué tam- 
giới (lokiya àrammana: sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giói) và giải thoát khỏi trí-tué thién-tué 
tam-giới (lokiyavipassananana), có 2 loại trí-tuệ 
thién-tué là: 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
là trí-tuệ thién-tué cuối cùng của dói-twong sác- 
pháp, hoặc danh-pháp tam-giới (lokiya aram- 
mana) tiếp theo sau là trí-tué thién-tué thứ 13 
gotrabhuñana có dói-tuong danh-pháp Niét-bàn 
siêu-tam-giới (lokuttara arammana). 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana là 
trí-tuệ thiên-tuệ cuối cùng của trí-tué thiên-tuệ 
tam-giói (lokiyavipassand), tiếp theo sau là tri- 


272 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 (lokuttara- 
vipassandfiana) gọi là Maggafiana: Thánh-dao-tué. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñäna có 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, mó 
dáu làm phán sw chuyén dong tit hang thién-trí 
phàm-nhân (kalyanaputhujjana), sang dòng bác 
Nháp-lưu Thánh-dao-tám (Sotapattimaggacitta). 

Cho nén, trí-tué thién-tuó thứ 13 gotrabhu- 
ñana là trí-tuệ thién-tué cuối cüng cua trí-tué 
thién-tué tam-giới (lokiyavipassanä) không ghép 
vào pháp-thanh-tinh thứ 6 patipadafianadas- 
sanavisuddhi thuóc vé lokiyavisuddhi: pháp- 
thanh-tinh tam-giới, bởi vi trí-tué thién-tué thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ trang-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vó-ngá của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giói. 


Và frí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana 
cũng không ghép vào pháp-thanh-tinh thứ 7 
ñãnadassanavisuddhi thuộc về lokuttaravisuddhi 
pháp-thanh-tinh siêu tam-giới, bởi vi trí-tuệ 
thién-tué thứ 13 này không có khả năng diét tán 
được phiên-não. 


Vì vậy, frí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñana này ở khoảng giữa pháp-thanh-tinh thứ 6 
paflpadananadassanavisuddhi và pháp-thanh- 
tinh thứ 7 ñãnadassanavisuddhi. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 273 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna này 
đặc biệt có đối-tượng danh-pháp Niét-bàn-siéu- 
tam-giói mở dáu sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: liên- 
tuc-duyén, samanantarapaccaya: lién-tuc hê- 
duyên, asevanapaccaya: tác-hành-duyén, upanis- 
sayapaccaya- tiém-náng-duyén, natthipaccaya: 
vó-hién-duyén, vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí- 
tué thién-tué siêu-tam-giới thứ 14 phát sinh liền 
tiép theo sau. 


14- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Siêu-Tam-Giới Thứ 14 
Maggafiana, 

15- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Siêu-Tam-Giới Thứ 15 
Phalafiana. 


Trong cùng Nhập-lưu Thánh-dao ló-trinh-tám 
(Maggavithicitta) có 7 sát-na-tàm javanacitta: 


- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-dao- 
tám đó là Nhập-lưu Thánh-dao-tám, trí-tué trong 
Nhập-lưu Thánh-dao-tám goi là trí-tué-thién- 
tué siéu-tam-giói thứ 14 Sotapattimagganana: 
Nháp-lwu Thánh-dao-tué. 


14- Tri-tuệ thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 14 
Nháp-lwu Thánh-đạo-tuệ dóng sinh với Nháp- 
hưu Thánh-dao-tám này có dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tàn được 


274 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


tham-ái trong 4 tham-tám hop vói tà-kién khóng 
còn di sót, và diệt tán được 2 loại phién-náo là 
ditthi: tà-kién trong 4 tham-tám hop với tà-kién 
và vicikicchà: hoài-nghi trong si-tám hop với hoài- 
nghi khóng cón du sót, sinh rói diét, làm duyén 
(paccaya), có 6 duyén là anantarapaccaya: lién- 
tuc-duyén, samanantarapaccaya: lién-tuc-hé-duyén, 
asevanapaccaya.: tác-hành-duyén, upanissaya- 
paccaya: tiém-náng-duyén, natthipaccaya: vó- 
hién-duyén, vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí-tuệ 
thién-tué  siéu-tam-giói thứ 15 Phalañäna: 
Thánh-quá-tué phát sinh liền tiếp theo sau. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là Phala: 
Phalacitta: Thánh-quá-tám đó là Nháp-luu Thánh- 
quá-tám, trí-tué trong Nháp-lwu Thánh-quả-tâm 
goi là trí-tuệ-thiền-tuệ  sióu-tam-giói thứ 15 
Sotapattiphalafiana: Nháp-lwu Thánh-quả-tuệ. 


15- Trí-tué thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 15 
Nhập-lưu Thánh-quá-tué đồng sinh với Nháp- 
luu Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tám là thứ 6 và 
thứ 7 có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu- 
tam-giói, có phán sw làm an tinh phién-náo mà 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi 
diệt, đồng thời chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo 
ló-trinh-tám, trở thành bác Thánh Nhập-lưu 
(Sotàpanna) trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 
16 cuối cùng. 


4 Bậc Thánh-Nhân 275 


16- Trí-Tuệ Thứ 16 Paccavekkhanafiana 

Tri-tuệ thứ 16 làm phán sự quản triệt 5 điều: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niét-bàn lân đâu tiên trong kiếp tử sinh 
luán-hói từ vó-thuy đến kiếp hiện-tại. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nháp-luu Thánh-quá-tám. 

- Tri-tué quán triệt biét rõ rằng: Đã diệt tận 
2 loại phiên-não là tà-kién trong 4 tham-tám 
hợp với tà-kién và hoài-nghỉ trong si-tâm hợp 
với hoài-nghi không con dự sót. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt 
tận được ở loại phién- não con lại là tham, sân, 

si, ngã-mạn, buón-ngi, phóng-tám, khóng biét 
hó-then tói-lói, không biết ghê-sợ tói-lói. 


Bậc Thánh-Nhập-Lưu (Sotapanna) 

Bác Thánh Nháp-lwu là bậc Thánh-nhàn thứ 
nhát trong Phát-giáo, dó là két quà pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thuc-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khó vì 2 loại phiền-não là tà-kién và 
hoài-nghi nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 


276 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


ác-giới, mà chi có dai-thién-nghiép trong đại- 
thién-tám cho quà trong thoi-ky tái-sinh kiép sau 
(pafisandhikala) có dai-quá-tám gọi là dục-giới 
tái-sinh-tám (patisandhicitta) làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất chỉ có 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bác Thánh 
Nhập-lưu chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 


Trong Phật-giáo có 4 Thánh-dao-tué, 4 Thánh- 
quả-tuệ, có 4 bác Thánh-nhán: 


* Maggafiana: Thánh-dao-tué có 4 bác 


1- Sotapattimaggafiana: Nháp-lưu Thánh- 
dao-tué. 

2- Sakadägãmimaggafñiana: Nhát-lai Thánh- 
dao-tué. 

3-Anágàmimaggariana: Bát-lai Thánh-dao-tué. 

4- Arahatamageanana: A-ra-hán Thánh-dao-tué. 

* Phalañäna: Thánh-quả-tuệ có 4 bậc 

1- Sotàpattiphalafiana: Nhập-lưu Thánh-qud-tué. 

2- Sakadàgümiphalafiána: Nhát-lai Thánh- 
quá-tué. 

3- Anagamiphalañana: Bát-lai Thánh- 
quả-tuệ. 

4- Arahattaphalafiana: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 


4 Bậc Thánh-Nhân 277 


* Ariyapuggala: bậc Thánh-nhân có 4 bậc 
1- Sotapanna: bác Thánh Nhập-lưu. 

2- Sakadagami: bác Thánh Nhát-lai. 

3- Anagami: bậc Thánh Bát-lai. 

4- Arahanta: bác Thánh A-ra-han. 


2- Bậc Thánh Nhát-Lai (Sakadāgāmī) 


Dé trở thành bậc Thánh Nhát-lai (Sakadà- 
gāmī), hành-giả nào là bác Thánh Nháp-lưu dà 
từng tích-luy dáy du 10 pháp hạnh ba-la-mật, 
đặc biệt 5 pháp-chu (indriya), 5 pháp-lực (bala), 
7 pháp-giác-chi (bojjhanga) có nhiều năng lực 
hơn bậc Thánh Nhập-lưu, dé chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé, dé chung đắc Nhát-lai T. hành-đạo, 
Nhát-lai Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhát-lai. 


* Hành-giá åy là bác Thánh Nhập-lưu tiép tuc 
thực-hành pháp-hành thién-tué, bắt đầu từ trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayánupassanáfiana 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trang-thái chung: trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tué thién-tué phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 


278 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


-Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhangànupassanáfiana. 
-Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassananana. 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanañana. 
-Tri-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 
-Tri-tuệ thién-tué thứ 10 pafisankhãnupassanä- 
nana, 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 
Tiếp theo Nhát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám 
(Sakadaàgamimaggavithicitta) có 7 sát-na tác- 
hành-tám (javanacitta) phát sinh theo tuần tự. 
Trong Nhát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám có 7 
sát-na-tâm Javanacitta: 


* 3 sát-na-tâm đầu goi là frí-tuệ thién-tué thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 


1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn bị tâm cho Nhát-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận su xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 


2- Sát-na-tám thứ nhì goi là upacara: tâm- 
cận với Nhát-lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phán sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tám sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phần trước 


4 Bậc Thánh-Nhân 279 


và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, dé dán đến chứng đắc Nhát- 
lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tàm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bó dói- 
tượng sác-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi, có 1 
trong 3 trang-thái-chung: trạng-thải vó-thwong, 
hoác trang-thái khó, hoác trang-thái vó-nga, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 


4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu:” tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng 
bậc Thánh Nhát-lai gọi là trí-tué thiền-tuệ thứ 
13 gotrabhuñana phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận dói-tuong danh-pháp 
Niét-bàn siéu-tam-giói mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-dao- 
tâm đó là Nhất-lai Thánh-dao-tám, trí-tué trong 
Nhắt-lai Thánh-dao-tám goi là trí-tué-thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 Sakadàgamimaggafiana: 
Nhát-lai Thánh-dao-tué. 


14- Tri-tuệ thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 14 
Nhát-lai Thánh-dao-tué dóng sinh vói Nhát-lai 
Thánh-dao-tám này có dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tàn được 
tham-ái loại thô trong cối duc-giói trong 4 


' Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là *Vodana". 


280 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


tham-tám không hop với tà-kién và diét tán duoc 
1 loại phién-náo là dosa: sân loại thô trong 2 
sán-tám không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
lién-tuc-duyén, samanantarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, aásevanapaccaya: tác-hành-duyén, upanis- 
sayapaccaya- tiém-náng-duyén, natthipaccaya: 
vó-hién-duyén, vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí- 
tué thiën-tuë sióu-tam-giói thứ 15 Phalañāna: 
Nhắt-lai Thánh-quá-tué phát sinh liền tiếp theo. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là Phala: 
Phalacitta dó là Nhát-lai Ti hảnh-quả-tâm, trí-tué 
trong Nhát-lai Thánh-quá-tám gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Sakadagàmiphala- 
ñana: Nhát-lai T. hánh-quả-tuệ. 


15- Trí-tué thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 15 
Nhát-lai Thánh-quá-tué đồng sinh với Nhát-lai 
Thánh-quá-tám có 2 sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, 
có phán sự làm an tinh phiên-não mà Nhát-lai 
Thánh-dao-tué đã diệt tán được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt NAát-lai Thánh-đạo ló-trinh-tám, 
trở thành bậc Thánh Nhát-lai (Sakadagam) 
trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: trí- 
tué làm phán sự quán triệt 5 diéu: 


4 Bậc Thánh-Nhân 281 


- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niét-bàn lân thứ nhì trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vó-thuy đến kiếp hiện-tại. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhát-lai Thánh-dao-tám. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhát-lai Thánh-quá-tám. 

- Tri-tué quán triệt biét rõ ráng: Đã diệt tận 
được tham-ái trong ngü-duc loại thô trong cối 
dục-giới, và diét tận được 1 loại phiên-não là 
sân loại thô trong 2 sán-tám. 

- Tri-tué quán triệt biẾt rõ rằng: Chưa diệt 
tận được ở loại phién- não con lại là tham, sân, 
si, ngã-mạn, buón-ngi, phóng-tám, khóng biét 
hó-then tói-lói, không biết ghê-sợ tói-lói. 


Bác Thánh-Nhát-Lai (Sakadagami) 


Bác Thánh Nhát-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-già đã thuc-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhát-lai vĩnh viễn 
không còn khổ vì loại phiền-não sân loại thô. 

Sau khi bậc Thánh Nhát-lai chết, chắc chán 
đại-thiện nghiệp trong dai-thién-tám cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati-sandhikàla) 
có dai-quá-tám gọi là duc-giói tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh chỉ có 1 


282 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


kiếp nữa trong cõi thiện-dục-giới mà thói. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhát-lai chắc chán sẽ trở thành 
bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


3- Bậc Thánh Bắt-Lai (Anägãmn) 


Dé trở thành bác Thánh Bát-lai (Anägãm)), 
hành-giả nào là bậc Thánh Nhát-lai đã từng tích- 
luy dây đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chu (indriya), 5 pháp-luc (bala), 7 pháp- 
giác-chi (bojjhanga) có nhiéu náng luc hon bác 
Thánh Nhát-lai, dé chung ngó chán-ly tir Thánh- 
dé, dé chứng đắc Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác Thánh 
Bắt-lai. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanañana 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của môi danh-pháp, môi sác-pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giói hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tué thién-tué phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 


-Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhangànupassanáfiana. 


4 Bậc Thánh-Nhân 283 


-Tri-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 7 admavanupassanañana. 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanafiana. 
-Tri-tuệ thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 
-Trí-tué thién-tué thứ 10 patisankhünupassand- 
ñana, 
- Tri-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 
Tiếp theo Bát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám 
(Anagamimaggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tám (javanacitta) phát sinh theo tuàn tu. 


Trong Bát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 


* 3 sát-na-tâm đầu goi là trí-tué thién-tué thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận su: 

1- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma: 
chuán-bi-tám cho Bát-lai Thánh-dao-tám phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rói diệt, làm 
duyên cho sdát-na-tám sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhi gọi là upacara: tâm- 
cán vói Bát-lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát- 
na-tàm làm phận sự xong rôi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tám sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma: tám- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ thién-tué phán trước 
và thuán dong theo 37 pháp bodhipakkhiya- 


284 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


dhamma phán sau, dé dán đến chứng đắc Bát- 
lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tàm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bó dói- 
tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 
trong 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc trang-thái khổ, hoặc trang-thái vó-ngà, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 

4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu:” tâm- 
chuyén-dóng tir bác Thánh Nhát-lai lén dóng 
bậc Thánh Bát-lai gọi là trí-tué thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhuñana phát sinh 1 sát-na-tàm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-ượng danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Bát-lai Thánh-dao-tám, trí-tuệ trong 
Bát-lai Thánh-dao-tám gọi là trí-tué-thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 Anägãmimaggañana: Bát- 
lai Thánh-dao-tué. 

14- Trí-tué thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 14 
Bát-lai Thánh-dao-tué đồng sinh với Bát-lai 
Thánh-dao-tám này có dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận được 
tham-ái loại vi-té trong cói dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kién và diệt tận được 
1 loại phiền-não là dosa: sân loại vi-té trong 2 


i Bô sách khác, dói vói 3 bậc Thánh cao gọi là *Vodana" 


4 Bậc Thánh-Nhân 285 


sán-tám không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
lién-tuc-duyén, samanantarapaccaya: liên-fục- 
hé-duyén, asevanapaccaya: tác-hành-duyén, upa- 
nissayapaccaya: tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vó-hién-duyén, vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí- 
tuệ thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 15 Phalañana: 
Bát-lai Thánh-quá-tué phát sinh lién tiép theo. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là Phala: 
Phalacitta dó là Bát-lai Thánh-quá-tám, trí-tué 
trong Bát-lai Thánh-quá-tám gọi là trí-tué-thién- 
tuệ siéu-tam-giói thứ 15 Anàgamiphalafiana: 
Bát-lai Thánh-quá-tué. 


15- Tri-tuệ thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 15 
Bát-lai Thánh-quá-tué đồng sinh với Bát-lai 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phán sự làm an tịnh phiển-não mà Bát-lai 
Thánh-dao-tué đã diệt tán được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám, 
trở thành bậc Thánh Bát-lai (Sakadágàmi) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 

16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: trí- 
tué làm phán sự quán triệt 5 diéu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niét-bàn lân thứ ba trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vó-thuy đến kiếp hiện-tại. 


286 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Dà chứng 
đắc Bát-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Bát-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tué quán triệt biét rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-di trong ngũ-dục trong cõi duc-giói 
và diét tận được 1 loại phiên-não là sân loại vi- 
té trong 2 sán-tám không còn di sót. 

- Trí-tuỆ quản triệt biẾt rõ rằng: Chưa diệt 
tận được 7 loại phiên-não còn lại là tham, sỉ, 
ngã-mạn, buôn-ngủ, phóng-tâm, không biết hó- 
then tói-lói, không biết ghê-sợ tói-lói. 


Bậc Thánh-Bát-Lai (Anāgāmī) 


Bác Thánh Bát-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba 
trong Phát-giáo, dó là két quà pháp-hành thién- 
tué mà hành-giả đã thuc-hành đúng theo pháp- 
hành trung-dao. 

Kiép hién-tai, bác Thánh Bát-lai vinh vién 
không còn khó vi loai phiền-não sân nữa, và 
tham-ái trong ngü-duc trong cõi duc-giói nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bác Thánh Bát-lai chét, 
chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi 
dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiên sdc-giói thién-tàm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiép sau (patisandhikala) có bác thién 
sắc-giới quả-tâm goi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp ké- 


4 Bậc Thánh-Nhân 287 


tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sác-giói phạm-thiên tuong xứng với bác thiền 
sắc-giới quá-tám. Vi phạm-thiên Thánh Bát-lai 
áy chác chán sé tró thành bác Thánh A-ra-hán 
tai tàng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong 
tam-giói. 


4- Bậc Thánh A-Ra-Hán, (Arahanta) 


Dé tró thành bác Thánh A-ra-hán (Arahanta), 
hành-già nào là bậc Thánh Bát-lai đã từng tích- 
luy đầy dú 10 pháp hanh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriya), 5 pháp-luc (bala), 7 pháp- 
giác-chi (bojjhanga) có nhiéu náng luc hon bác 
Thánh Bát-lai, dé chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, dé chung đắc A-ra-hán Ti hánh-dao, A-ra-hản 
Thánh-quá và Niét-bàn, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán. 


* Hành-già áy là bác Thánh Bát-lai tiép tuc 
thực-hành pháp-hành thién-tué, bắt đầu từ trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayánupassanáfiana 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trang-thái chung: trang-thái vó-thwong, 
trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giói hiện-tại. 


288 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Và tiép theo frí-tué thién-tué phát trién theo 
tuán tu phát sinh nhu sau: 

-Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhangànupassanáfiana. 

-Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 

-Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassananana. 

-Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassananiana. 

-Tri-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 

-Tríi-tué thién-tué thứ 10 patisankhanupassana- 

nana, 

-Trí-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 

Tiép theo A-ra-hán Thánh-dao ló-trinh-tám 
(Arahattamaggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tám (javanacitta) phát sinh theo tuàn tu. 


Trong A-ra-hán Thánh-đạo ló-trinh-tám có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 


* 3 sát-na-tâm đầu goi là frí-tuệ thién-tué thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 


1- Sát-na-tâm thứ nhất goi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 


2- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara: tám- 
cán với A-ra-hán Thánh-dao-tám phát sinh 1 
sát-na-tàm làm phán sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tám sau là: 


4 Bác Thánh-Nhân 289 


3- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma: tám- 
thuận-dòng theo 8 trí-tué thién-tué phán trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, dé dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo-tám, phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bó dói- 
tượng sác-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi, có 1 
trong 3 trang-thái-chung: trạng-thải vó-thwong, 
hoặc trang-thái khó, hoác trang-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 

4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu:” tâm- 
chuyển-dòng từ bác Thánh Bát-lai lên dòng bác 
Thánh A-ra-hán gọi là trí-tuệ thién-tué thứ 13 
gotrabhufüna phát sinh 1 sát-na-tàm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận dói-tuong danh-pháp 
Niét-bàn siéu-tam-giói mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-dao-tám, trí-tuỆ trong 
A-ra-hán Thánh-dao-tám gọi là trí-tué-thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 Arahattamaggafina: A-ra- 
han Thánh-dao-tué. 

14- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 A- 
ra-hán Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-dao-tám này có dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tàn được 


! BÓ sách khác, dói vói 3 bậc Thánh cao goi là “Vodana” 


290 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


tham-ái trong tam-giói trong 4 tham-tám khóng 
hop vói tà-kién và diét tán duoc 7 logi phién- 
não con lai là tham, si, ngá-man, buôn-ngủ, 
phóng-tâm, không biết hó-then tói-lói, không 
biết ghê-sợ tội-lôi không còn dư sót, sinh rồi 
diệt, làm duyên (paccaya) có 6 duyên là 
anantarapaccaya: lién-tuc-duyén, samanantara- 
paccaya:  lién-tuc-hé-duyén, | asevanapaccaya: 
tác-hành-duyén, upanissayapaccaya: tiém-náng- 
duyén, natthipaccaya: vó-hién-duyén, vigata- 
paccaya: ly-duyén, dé trí-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giói thứ 15 Phalafiana: A-ra-hán Thánh-quả- 
tué phát sinh lién tiép theo. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là Phala: 
Phalacitta đó là A-ra-hán Thánh-quả-tâm, trí-tué 
trong A-ra-hán Thánh-quá-tám gọi là trí-tué thién- 
tué siéu-tam-giói thứ 15 Arahattaphalafana: A- 
ra-hán Thánh-qua-tué. 


15- Trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 A- 
ra-hán Thánh-quá-tué đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quá-tám có 2 sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, 
có phán sự làm an tịnh phiên-não mà A-ra-hán 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) trong 
Phát-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuói cùng. 


4 Bậc Thánh-Nhân 291 


16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: trí- 
tué làm phán sự quán triệt 5 diéu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niét-bàn lần thứ tw cuối cùng, kiếp hiện-tại 
này là kiếp chót sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-dao-tám. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tué quán triệt biét rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-ái trong tam-giói trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà- kiến và diệt tán được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham, si, ngàá-mqn, buón- 
ngủ, phóng-tám, không biết hó-then tói-lÓi, 
không biết ghê-sợ tói-lói không còn dw sót. 


Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 


Bác Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao-thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
pháp-hành thién-tué mà hành-già dà thuc-hành 
düng theo pháp-hành trung-dao. 

Kiép hién-tai, bác Thánh A-ra-hán tuyét dói 
không còn khổ tám vi phiền-não nữa, chỉ còn có 
khổ thân mà thôi, cho đến khi hết tuôi thọ, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 


292 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 goi là Napadassanavisuddhi: Tri- 
kién-thanh-tinh. 


Bốn Thánh-Dao-Tué (Maggañãna) 


Thánh-dao-tué (Maggañana) có 4 bậc, mà 
mỗi bậc Thánh-dao-tué có khả năng đặc biệt diét 
tận được (samucchedappahand) tham-di, phién- 
não, ác-pháp theo năng lực của môi Thánh-dao- 
tué như sau: 

* 3 Loại tham-ái (tanha) 

Tham-ái (tanha) đó là tham tâm-sở (lobha- 
cefasika) đông sinh với 8 tham-tám (lobhacitta) 
là nhân sinh khó-Thánh-dé dàn dắt tái-sinh kióp 
sau trong ba giới bón loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

1- Kñmatauhã: duc-ái là tham-ái trong 6 dói- 
tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Bhavatanhà: hữu-di là tham-di trong 6 
dói-tuong hop với thwong-kién, và tham-di trong 
5 bác thién sdc-giói thién-tám, 4 bác thién vó- 
sdc-gioi thién-tám, trong 16 táng trời săc-giới 
pham-thién, 4 táng troi vó-sác-giói pham-thién. 

3- Vibhavatanha: Phi-hữu-di là tham-di 
trong 6 dói-tuong hop với doan-kién. 


4 Bác Thánh-Nhân 293 


* Nháp-lwu Thánh-daqo-tué diệt tàn được 2 
loại tham-ái là: 

- Vibhavatanha: Tham-di hợp với doan-kién. 

- Bhavatanhà: Tham-ái hop với thwong-kién. 

Dó là tham tám-só (lobhacetasika) dóng sinh 
vói 4 tham-tám hop vói tà-kién khóng cón du sót. 


* Nhát-lai Thánh-dgo-tuó diệt tận duoc 1 
loại tham-ái là: 

- Kümatanhà: tham-ái trong 6 dói-twong loại 
thô trong cối duc-giói. Dó là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) dóng sinh vói 4 tham-tám khóng 
hop vói tà-kién trong 6 dói-twong loai thó trong 
cối dục-giới không con du sót. 

* Bát-lai Thánh-dao-tué diệt tận được 1 loại 
tham-ái là: 

- Kamatanhã: Tham-ái trong 6 dói-twong loại 
vi-té trong cối dục-giới. Dó là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến trong 6 dói-twong loại vi-té 
trong cối đục-giới không còn du sót. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tàn được 2 
loại tham-di còn lai là: 

- Kamatanha: tham-ái trong dói-tuong loại vi- 
té trong cõi sắc-giới, cõi vó-sdc-giói. Dó là tham 
tâm-sở (lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kién không còn du sót. 


294 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


- Bhavatanhã: tham-ái trong 5 bậc thién sắc- 
giới thiện-tâm, 4 bác thiên vồ-sắc-giới thién-tám, 
trong 16 táng trời sác-giói pham-thién, 4 táng 
trời vó-sác-giói pham-thién, tất cả mọi tham-di 
là nhân sinh khó-Thánh-dé, không còn dư sót, 
cho nên bác Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh 
kiếp sau nữa. 


* 4 Pháp-tràm-luán (ãsava) 


Pháp-trám-luán (àsava) là pháp làm cho tất 
cả mọi chúng-sinh bị chìm đăm trong ba giới 
bôn loải, không thê vươn lên trở thành bác 
Thánh-nhán được. 

Pháp-trầm-luân có 4 pháp: 

1- Kamasava: cói-duc trám-luán là chìm đắm 
trong 6 đôi-tượng cõi dục-giới. Đó là tham tâm- 
sở đông sinh với 8 tham-tám. 

2- Bhaväsava: kiép-trám-luán là chìm đắm 
trong kiép chư-thiên trong cõi trời dục-giới, kiếp 
phạm-thiên trên tâng trời săc-giới phạm-thiên, 
trên tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên. Đó là 
tham tâm-sở đông sinh với 4 tham-tám không 
hop với tà-kién. 

3- Ditthàsava: tà-kién trám-luán là chim dám 
trong mọi /à-kién. Dó là tà-kién tâm-sở đông 
sinh với 4 tham-tám hop với tà-kién. 


4 Bậc Thánh-Nhân 295 


4- Avijjasava: vó-minh trám-luán là chim dám 
trong vó-minh không biết chán-ly tir Thánh-dé. 
Dó là si tám-só dóng sinh vói 12 bát thién-tám. 

* Nhập-lưu Thánh-ẩgo-tuệ diệt tàn được 1 
pháp-trám-luán là: 

- Ditthàsava: tà-kién trám-luán là chìm dám 
trong moi tà-kiến. Dó là tà-kién tâm-sở đồng 
sinh vói 4 tham-tám hop vói tà-kién. 

* Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trám-luán là: 

- Kàmásava: cói-duc trám-luán là chìm dám 
trong 6 dói-tuong loại thô trong cõi dục-giới. Dó 
là tham tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kién. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trám-luán là: 

- Kàmásava: cói-duc trám-luán là chìm dám 
trong 6 dói-twong logi vi-té trong cói duc-giói. 
Dó là tham tám-só dóng sinh vói 4 tham-tám 
khóng hop vói tà-kién. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diét tàn duoc 2 
pháp-trám-luán là: 

- Bhavásava: kiép-trám-luán là chim dám 
trong tàng trói sác- giới phạm-thiên, tầng trời vô- 
sác-giói phạm-thiên. Đó là tham tám-só đồng 
sinh với 4 tham-tám không hợp với tà-kién. 


296 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Avijjãsava: vó-minh trám-luán là chìm dám 
trong vó-minh khóng biết chân-lý tir Thánh-dé. 
Đó là si tám-só đồng sinh với bát-thién-tám 
không còn dư sót. 


* 10 Loại phiền-não (Kilesa) 

Phién-náo (kilesa) là pháp làm tâm ô nhiễm, 
nóng nảy khó tâm, phién-náo có 10 pháp: tham, 
sân, si, tà-kién, ngã-mạn, hoài-nghi, buón-chán, 
phóng-tâm, không biết hó-then tội lỗi, không 
biết ghê-sợ tội lôi. 

10 pháp phién-nào này là 10 bát-thién tám-só 
dóng sinh vói 12 bát-thién-tám. 

Y Nhập-lưu T hánh-dao-tuë diét tàn duoc 2 
loai phiên-não là: tà-kién (ditthi) và hoài-nghi 
(vicikiccha) không con du sót. 

* Nhár-lai Thánh-dao-tué diệt tận duoc 1 
loai phién-nào là: sán (dosa) loai thó khóng cón 
du sót. 

* Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
phiên-não là: sân (dosa) loại vi-té không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tàn được 7 
loai phién-nào còn lai là: tham (lobha), si 
(moha), ngã-mạn (mana), buón-chán (thina), 
phóng-tám (uddhacca), không biét hó-then tội-lôi 
(ahirika), khóng biét ghé-so tói-lói (anottappa) 
khóng cón du sót. 


4 Bậc Thánh-Nhân 297 


* 12 Bắt-thiện-tâm (Akusalacitta) 


Bắt-thiện-tâm gọi là ác-tâm, có 12 tâm là 8 
tham-tâm, 2 sân-tâm, 2 si-tâm. Sở di gọi là bát- 
thiện-tâm hoặc ác-tâm là vì 14 bát-thién tám-só 
đồng sinh với 12 bár-thiện-tâm này. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 5 
bát-thién-tám là: 

- 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn sót. 

- Í si-tám hop với hoài-nghi không còn dư sót. 

* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bát-thién-tám là: 

- 2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-dgo-tué diệt tận được 2 bát- 
thiện-tâm là: 

- 2 sán-tám loại vi-té không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 5 bát- 
thiện-tâm còn lại là: 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kién không còn 
dư sót. 

- Si-tám hợp với phóng-tâm không còn du sót. 


* 14 Bắt-thiện tâm-sở (akusalacetasika) 
14 Bát-thién tâm-sở như sau: 


- Nhóm tham tâm-sở có 3 tàm-só là tham tám- 
Sở, tà-kién tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở. 


298 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Nhóm sân tâm-sở có 4 tâm-sở là sân tám-so, 
ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở, hói-hán tâm-sở. 

- Nhóm si tâm-sở có 4 tâm-sở là si tám-so, 
không biết hó-then tội-lôi tâm-sở, không biết 
ghê-sợ tói-lói tâm-sở, phóng-tám tám-so. 

- Nhóm buón-chán tám-soó có 2 tâm-sở là 
buón-chán tâm-sở, buón-ngu tám-só. 

- Í tâm-sở là hoqi-nghi tâm-sở. 

Bát-thién tám-só góm có 14 tâm-sở chỉ đông 
sinh với 12 bât-thiện-tâm (ác-tâm) mà thôi. 


* Nháp-lwu Thánh-dao-tué diệt tàn được 4 
bát-thién tám-só là tà-kién tâm-sở, hodi-nghi 
tám-só, ganh-ty tâm-sở, keo-kiét tâm-sở không 
cón du sót. 

* Nhát-lai Thánh-dao-tuë diệt tận được 2 
bát-thién tám-só là sán tám-só và hói-hán tám- 
Sở loại thô không còn dư sót. 

* Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 båt- 
thiện tâm-sở là sân tâm-sở và hồi-hận tâm-sở vi- 
té không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tận được 8 
bát-thién tâm-sở còn lại là tham tâm-sở, ngã- 
man tâm-sở, si tâm-sở, buón-chán tâm-sở, buón- 
ngu tâm-sở, không biết hó-then tội-lỗi tâm-sở, 
không biết ghé-so tội-lỗi tâm-sở, phóng-tám 
tám-só không còn du sót. 


4 Bậc Thánh-Nhân 299 


Trên đây trình bày một phần bát-thién-pháp 
mà mỗi Thánh-dao-tué (Maggafñana) có khả năng 
điệt tận được. 

Thật ra, nếu bát-thién-pháp nào mà mói 
Thánh-dao-tué đã có khả năng diét tán được tồi, 
thì Pát-thién-pháp ấy trong các bát-thién-pháp 
khác cũng đều bị diệt tận không còn dư sót. 


* Bậc Thánh-Nhân (Ariyapuggala) ” 


Trong Phật-giáo có 4 bác Thánh-nhân: 
1- Bác Thánh Nhập-lưu (Sotapanna), 

2- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadagamy), 
3- Bác Thánh Bát-lai (Anagami), 

4- Bác Thánh A-ra-hán (Arahanta). 


1- Bậc Thánh Nháp-Luu (Sotapanna) 


Bác Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhán thứ 
nhất đã diệt tận (samucchedappahana) được 2 
loại phién-náo là tà-kiến trong 4 tham-tám hợp 
với tà-kiến và hoài-nghỉ trong si-tâm hop với 
hoài-nghi, gồm có 5 bát-thién-tám không còn du 
sót nữa, cho nên, bậc Thánh Nháp-luu vĩnh viễn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới: 
dia-nguc, a-su-ra, ngq-quy, süc-sinh nữa, chi 
còn tái-sinh kiếp sau trong cối thién-duc-giói: 
cói người và 6 cối troi dục-giới mà thôi. 


: Bộ Visuddhimagga, Pali Ahuneyyabhavadisiddhikatha. 


300 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


* Bác Thánh Nháp-lru đã nhập vào dòng 
Thánh-nhàn chỉ có tiên trién lén dén bác Thánh- 
A-ra-hán mà thói, chác chán khóng cón thoái 
hoá trở lai hang phàm-nhân nữa. 

Bác Thánh-Nháp-Luu có 3 hang: 

1- Sattakkhattuparamasotàpanna., 

2- Kolamkolasotapanna. 

3- Ekabijisotapanna. 


1- Sattakkhattuparamasotapanna: Bác Thánh 
Nhập-lưu có 5 pháp-chu (indriya) bác ha sau 
khi chết, chắc chán không còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh), mà chỉ có duc-giói thién-nghiép cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là 
cõi người và cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp 
nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, Bác Thánh Nhập- 
luru chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 

2- Kolamkolasotapanna: Bác Thánh Nhập-lưu 
có 5 pháp-chủ bậc trung sau khi chết, chi có duc- 
giói thién-nghiép cho quà tái-sinh kiép sau sinh 
làm người trong cõi người, hoặc hoá-sinh làm vi 
thién-nam hoặc vi thiên-nữ trên coi trời duc-giói 
tir 2 kiép, 3 kiép cho dén 6 kiép, chác chán sé tró 


! Chú-giải Samyuttanikàya, Mahàvagga, Kinh Ekabijisuttavannanà. 


4 Bậc Thánh-Nhân 301 


thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét- 
bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Ekabijisotapanna: Bác Thánh Nhập-lưu 
có 5 pháp-chủ (indriya) bậc thượng sau khi chết, 
chỉ có đục-giới thién-nghiép cho quả tái-sinh 
đầu thai làm người hoặc hoá-sinh làm vi thién- 
nam hoặc vi thiên-nữ trên cõi trời duc-giói / 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sở di bậc Thánh Nháp-lwuu có 3 hang khác 
nhau là vì mỗi vị có năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya) khác nhau. 

Bác Thánh Nháp-Luu Dác Biét 

Tuy nhiên, trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama có 7 bác Thánh Nhập-lưu đặc biệt ngoai 
lệ tái-sinh kiếp sau nhiều hơn 7 kiếp: 

* Ông phú hộ Anathapindika. 

* Bà Visakha maha upasika. 

* Đức vua trời Sakka. 

* Chu-thién Cülaratha. 

* Chư-thiên Maharatha. 

* Chu-thién Anekavanna. 

* Chu-thién Nāgadatta.” 


! Chú-giải Samyuttanikàya, Mahavagga, Kinh Ekabijisuttavannana. 


302 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


Bảy bác Thánh-Nháp-lwu này phát nguyện 
thích huóng su an-lac các cói trói duc-giói và 
các tàng trời sác-giói phạm-thiên cho đến tàng 
trời sác-giói phạm-thiên tột dinh Akanittha: Sắc- 
ciru-cánh-thién, mới trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 

Bảy bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt này gọi là 
Vattabhiratà Sotapanna: bậc Thánh Nhập-lưu 
thích huong sw an-lac trong các cói troi. 


2- Bác Thánh Nhát-Lai (Sakadagami) 


Bác Thánh Nhát-lai là bác Thánh-nhán thứ 
nhi đã diệt tán được (samucchedappahäna) phiên- 
não tham loại thô trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến và phiên-não sân loại thô trong 2 
sán-tám (chưa diệt được phiên-não loại vi-té). 

Sau khi bác Thánh Nhát-lai chét, chi có duc- 
giói thién-nghiép cho quà tái-sinh kiép sau dàu 
thai làm nguoi trong cối người hoặc hoá-sinh 
làm vi thién-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bác 
Thánh Nhát-lai chắc chán sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


4 Bác Thánh-Nhân 303 


3- Bác Thánh Bát-Lai (Anāgāmī) 


Bác Thánh-Bát-lai là bác Thánh-nhán thit ba 
đã diệt tán được (samucchedappahana) phiên- 
não tham vi-té trong 4 tham-tâm không hop với 
tà- kién trong cõi dục-giới và phiển-não sân loại 
vi-té trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 


Sau khi bác Thánh Bát-lai chết, chắc chán 
khóng cón tái-sinh kiép sau tró lai cói duc-giói, 
mà chắc chán chi có sác-giói thiện-nghiệp trong 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời- 
ky tái-sinh kiếp sau (patisandhikála) có bác 
thiền sác-giói quá-tám goi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
kế- -tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc- giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiển 
sắc-giới quả-tâm của bác Thánh Bát-lai. 

Bậc Thánh Bát-Lai có 5 hạng: 

l- AntaräparinibbãyF: Bậc Thánh Bát-lai sống 
chưa đến một nửa tuổi thọ của tầng trời sác-giói 
phạm-thiên ấy, sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giói. 

2- Upahaccaparinibbayt: Bậc Thánh Bát-lai 


sóng mót nửa tuổi thọ của tầng troi sác-giói 
pham-thién ấy, sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 


304 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


hán rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn tai tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

3- Asankharaparinibbäyi: Bác Thánh Bát-lai 
khóng cán phai tinh- tán nhiéu cüng sé tró thành 
bác Thánh A-ra-hán, rồi sé tịch diệt Niét-bàn tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- SankhäraparinibbayT: Bậc Thánh Bát-lai 
cán phải tinh-tán nhiêu mới trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 

5- Uddhamsoto Akaniffhagamil: Bậc Thánh 
Bát-lai khi hết tuói thọ tại tầng trời sác-giói 
phạm-thiên bậc thấp, ròi sě hoá-sinh làm vi 
pham-thién trên tàng tròi sác-giói pham-thién 
bậc cao, theo tuần tự như vậy cho đến tầng trời 
sắc- giới phạm-thiên tôt đỉnh Akanittha, mới trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niét- 
bản tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh ấy, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


4- Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 


Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhán thứ 
tir cao thượng nhất trong Phát-giáo. Bác Thánh 
A-ra-hán đã diệt tận được (samucchedappahand) 


4 Bậc Thánh-Nhân 305 


tất cả mọi phiên-não còn lại, mọi bát-thién-tám 
còn lai, moi tham-di còn lại không dư sót nữa. 

Bác Thánh A-ra-hán dén khi hét tuói tho, 
đồng thời tịch diệt Niét-bàn ngay kiếp hién-tai, 
giải thoát khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-Ra-Hán có nhiều hạng: 

* Bác Thánh A-ra-hán Saddhavimutta: Bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin siéu-viét. 

* Bác Thánh A-ra-hán PaRfavimutta: Bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng tri-tuệ thién-tué 
siéu-viét. 

* Bác Thánh A-ra-hán Ubhatobhagavimutta: 
Bác Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 2 pháp: 
thién-dinh và thién-tué. 

* Bác Thánh A-ra-hán Tevijja: Bác Thánh A- 
ra-hán chứng đắc Tam-minh: 

- Tión-kiép-minh (pubbeniväsãnussatiñäna) 
trí-tuệ nhớ rõ những tién-kiép của minh. 

- Thién-nháün-minh (dibbacakkhufiana) trí- 
tué thấy rõ, biết rõ không có gi che phú như mát 
của chu-thién, chư pham-thién. 

- Trám-luán-tán-minh (äsavakkhayañäna) 4 
Thánh-dao-tué diệt tán được 4 loại phiên-não 
trám-luán (ãsava): 

- Kümàsava: ngü-duc trám-luán là tham đắm 
trong ngü-duc cõi dục-giới. 


306 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


- Ditthüsava: tà-kién trám-luán là tà-kiến 
tháy sai, cháp lám trong sác-pháp, danh-pháp. 

- Bhaväsava: Kiép-trám-luán là tham đắm 
trong kiép chu-thién, kiép pham-thién trong táng 
trời sác-giói, vô-sắc-giới. 

- Avijjasava: vó-minh trám-luán là vó-minh 
không chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé. 

* Bác Thánh A-ra-hán Chalabhiñña: Bác 
Thánh A-ra-hán chứng đắc lục thông: 

- lddhividhañana: Da-dang-thán-thóng, 

- Dibbacakkhunana: Thién-nhán-thóng, 

- Dibbasotanana: Thién-nhi-thóng, 

- Cetopariyafiana: Tha-tám-thóng, 

- Pubbenivasanussatiñana: Tién-kiép-thóng, 

- Asavakkhayafiána: Trám-luán-tán-thóng. 

* Bác Thánh A-ra-hán Patisambhidappabhe- 
dappatta: Bác Thánh A-ra-hán chứng đắc tứ-tuệ 
phán-tích: 

- Atthapatisambhidà: Tri-tuệ phân-tích biết ró 
pháp-quả, ... 

- Dhammapatisambhidaà: Tri-tuệ phán-tích 
biết ró pháp-nhán. 

- Niruttipatisambhidà: Tri-tuệ phân-tích biết 
rõ danh từ ngôn-ngữ Pali cua attha, dhamma. 

- Patibhanapatisambhidà: Trí-tué phán-tích 
biét ró tháu suót 3 pháp: attha, dhamma, nirutti. 


4 Bậc Thánh-Nhân 307 


Đó là những tính chất đặc biệt của mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán do năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mát ý nguyện khác nhau của mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 

Tóm lại, trong Phật-giáo có 2 pháp-hành: 

- Pháp-hành thién-dinh (Samátha bhàvaná). 

- Pháp-hành thién-tué (Vipassanübhàvanà). 

Tuy nhién, pháp-hành thién-dinh có trong 
Phát-giáo và cüng có ngoài Phát-giáo truóc khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. Còn 
pháp-hành thién-tué chi có trong Phật-giáo mà 
thói, hoàn toàn không có ngoài Phát-giáo, pháp- 
hành thién-tué có từ khi Đức-Phật Gotama xuất 
hién trén thé gian. 


* Pháp-hành thién-dinh là pháp-hành mà 
hành-giả thuộc vé hang người tam-nhán thực 
hành có khả năng chứng đắc 5 bác thién sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bác thién vó-sác-giói thién-tám, 
thám chí chúng dác 5 phép-thán-thóng tam-giói 
(lokiya-abhinña) cũng không có khả năng diệt 
tận được tham-ái, nên vẫn còn luán quán trong 
vòng tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Hé chúng-sinh còn có tham-ái, thì vẫn còn tử 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài, nên khó 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới 


308 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


(dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, süc-sinh), chiu quà 
khó của ác-nghiệp ấy. 


* Pháp-hành thién-tué là pháp-hành mà hành- 
giả thuộc vé hạng nguoi tam-nhán đã từng tao 
10 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc như sau: 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quá, Niét-bàn, diệt tận được tham-ái 
trong 4 tham-tâm đồng sinh với tà-kiến, diệt tận 
được 2 loại phién-nào là diffhi: tà-kiến, vici- 
kiccha: hoài-nghi không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, vĩnh viễn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chỉ 
có dai-thién-nghiép cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp 
thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chán sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát-lai 
Thánh-quá và Niét-bàn, diệt tận được tham-ái 
loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kién, diệt tận được 1 loại phiền-não 


4 Bác Thánh-Nhân 309 


là dosa: sán logi thó trong 2 sán-tám khóng cón 
dư sót, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

Sau khi bậc Thánh Nhát-lai chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới 1 kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai 
chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, ròi 
sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

- Chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tận được tham-di loại vi-té 
cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến, diệt tận được 1 loại phiền-não /à dosa: sân 
logi vi-té trong 2 sán-tám không còn du sót, trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 

Sau khi bác Thánh Bát-lai chết, không còn 
tái-sinh kiếp sau trở lại cối dục-giới, chỉ có sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép 
hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, vi pham-thién Thánh-Bát-lai ấy 
chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, tai tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy. 

- Chứng đắc A-ra-hán T) hánh-dao, A-ra-hán 
Thánh-quá và Niét-bàn, diét tàn duoc tham-ái 
trong 4 tham-tâm không hop với tà-kién, diệt tận 
được 7 loại phiền-não còn lại /à lobha: tham, 


310 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


moha: si, māna: ngà-mqn, thia: buón-chán, 
ahirika: không biết hó-then tội-lỖi, anottappa: 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, uddhacca: phóng-tám 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp hiện-tại, bâc Thánh A-ra-hán đến 
khi hết tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Nhu vậy, pháp-hành thién-tué chi có trong 
Phát-giáo, hoàn toàn khóng có ngoài Phát-giáo, 
là pháp-hành dàn dén giài thoát khó tir sinh luán- 
hói trong tam-giói thát su. 


Tuy nhiên, gido-pháp của Dirc-Phát Gotama 
duoc luu truyén tón tai trong cói nguoi, có tuói 
tho khoáng 5000 nám. Phát- -giáo càng ngày càng 
mai mót dàn dàn theo thói gian. Dén nay nám 
2018, Phật-lịch dà trái qua 2562 năm, thì tuói 
tho của Phật-giáo con lai khoảng 2438 năm nữa. 


Phát-Gíao 311 


PHẬT-GIÁO 


Phật-giáo có 3 loại 

- Pháp-hoc Phật-giáo (Pariyattisasana). 

- Pháp-hành Phát-giáo (Patipattisasana). 

- Pháp-thành Phát-giáo (Pativedhasasana). 


* Pháp-hoc Phát-giáo (Pariyatti sasana) dó là 
hoc hiéu biét thuóc lóng Tam-tang Pali (tipitaka- 
Pali và các bó Chú-giải Pali (Atthakathapali). 


* Pháp-hành Phát-giáo (Patipattisasana) dó 
là thuc-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thién- 
dinh, pháp-hành thién-tué. 


* Pháp-thành Phát-giáo (Pativedhasasana) 
đó là 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn gọi 
là navalokuttaradhamma. 


Trong Chú-giải kinh Gotamisuttavannaná " 
có đoạn giải thích vé pháp-thành Phật-giáo 
(pativedhasasana) bi mai một, bi suy đồi tuần tự 
theo thời gian tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm 
như sau: 


- Một ngàn năm thứ nhất: Hành-giả thực-hành 
pháp hành thién-tué có khả năng chứng đắc đến 
bác Thánh A-ra-hán cùng với tw-tué-phán-tích, 
luc thóng, tam-minh. 


i Ang. Atthakanipatatthakatha, Gotamisuttavannana. 


312 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


- Mót ngàn năm thứ nhi: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có kha nang chung dac dén 
bậc. Thánh A-ra-hán chỉ diệt tận được moi 
phiên-não (sukkha-vipassaka) mà thôi. 

- Một ngàn năm thứ 3: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng chứng đặc dên 
bác Thánh Bát-lai. 

- Một ngàn năm thứ 4: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng chứng đặc dên 
bác Thánh Nhát-lai. 

- Một ngàn năm thứ 5: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng chứng dàc dén 
bậc Thánh Nhập-lưu, và cuối cùng không còn 
bậc Thánh-nhán nào trong cối người này nữa. 

Đó là lúc pháp-thành Phát-giáo bi mai một, 
bi suy đôi hoàn toàn trong cõi người này. 

Mỗi Diüc-Phát Chánh-Dáng-Giác xuất hiện 
trên thê gian, đêu có khả năng tê độ cứu vớt 
chúng-sinh giải thoát khỏi biên khô luân hôi với 
một sô lượng khoảng 24 a-tăng-kỳ 60 triệu 100 
ngàn chúng-sinh?. 

Đức-Phật Gotama tịch diệt Niét-bàn lúc 80 
tuôi, tê độ chúng-sinh chưa đủ sô lượng giải 
thoát khỏi khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn 


! Catuvisati asankhyeyya, chatthiyoceva kotiyo. 
Panani satasahassani, eko buddho pamocayi. 


Phát-Gíao 313 


loài, nén giáo-pháp cua Đức-Phật Gotama con 
luu truyén trén thé gian có tuói tho 5.000 nám, 
dé té độ những chúng-sinh hậu sinh có đủ 10 
pháp-hanh ba-la-mật có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, có co hội thuc-hành pháp- 
hành thién-tué dé mong chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bản, trở thành bậc Thánh-nhân trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Căn cứ theo Chú-giải bài kinh Gotamisutta- 
vannaná phân chia tuổi thọ giáo-pháp 5.000 năm 
trải qua 5 thời-kỳ, đến nay thuộc về thời-kỳ: 


* Một ngàn năm thứ 3: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng chứng dac dén 
bậc Thánh Bát-lai. 


Những người thuộc về hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, chắc chăn mỗi người không ai 
biết được mình có đủ các pháp-hạnh ba-la-mật 
hay không? 

Vậy, mỗi người không nén dé duôi, nên có 
găng tinh-tán lăng nghe, học hỏi hiểu biết pháp- 
hành thién-tué, rồi cỗ gắng tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-già nào có gắng tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, nếu có khả năng dẫn đến 
chứng ngô chán-l tứ Thánh-dé, chứng đắc 


314 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


Thánh-dao, Thánh-quả nào, trở thành bậc 
Thánh-nhán, thì hành-giả ây thật là diém phúc 
biệt dường nào! 


Nếu hành-già nào có gắng tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà chwa chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chưa chứng đặc Thánh-đạo, Thánh- 
quả nào, thi hành-giả ây thật là may mắn biết 
dường nào! Bởi vì hành-giả áy có cơ hội tốt bồi 
bó các pháp-hạnh ba-la-mật, cho chóng được 
dày đủ, dé hỗ-trợ cho pháp-hành thién-tué trong 
thời vi lai. 

Phán-su bói bó các pháp- hanh ba-la-mật cho 
duoc dày dü là cóng viéc riéng cüa mói nguói, 
nén người này không thé giúp-đỡ cho người kia 
được. Vì vậy, người nào có ý nguyện muốn giải 
thoát khó tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài, 
thì người ấy phải cố găng tinh-tán ngày đêm tạo 
đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, để mong giải 
thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bốn loài 
trong thời vi lai. 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 315 


Từ ngữ Pali trong bài kinh Chuyén-Pháp-Luán 
* Bài kệ khai kinh Chuyén-Pháp-Luán 


Bhikkhünam: chư tỳ-khưu 

paficavagginam: nhóm 5 vi ty-khuu là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài Trưởng- 
lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão Assaji. 

Isipatana nàmake: tên gọi Isipatana là nơi mà 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác, chư Đức-Phật Dóc- 
Giác đã từng từ trên hư không đáp xuống tụ hội 
tại đây, 

Migadaye: khu rừng phóng sinh nai 

dhammavaram: chánh-pháp cao thượng 

nibbànapápakam: dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn 

Sahampati nàmakena: tên gọi Sahampati 

Mahabrahmena: Dai-pham-thién 

yácito: cầu xin 

Catusaccam: tú Thánh-dé 

Pakasento: trình bày, giảng giải 

Lokanatho: Đúc-Phật là nơi nương nhờ của 
tất cả mọi chúng-sinh 

adesayi: thuyết-pháp 

Nanditam: vô cùng hoan hy 

sabbavedehi: tất cà chư-thiên 

sabbasampatti sadhakam: thành tựu moi tam- 
giới thiện-pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp 


316 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Sabbalokahitatthaya: dé dem lai su loi ích, su 
tién hoá, sự an-lac cho toàn thé giới chúng-sinh 

Dhammacakkam: kinh Chuyén-pháp-luán 

bhanama: chúng tói tung 

he: Này chu vi thiện-trí! 


Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


l- Bhante Kassapa: Kính bach Ngài dai- 
trưởng-lão Mahakassapa 

Idam suttam: bài kinh Chuyén-pháp-luán này 

Evam: đũng như vậy 

me: con là Ananda 

sutam: được lắng nghe trực tiếp từ Düc-Thé- 
Tôn bài kinh Chuyén-pháp-luán này 

ekam samayam: một thuở nọ 

Bhagava: Düc-Thé-Tón 

Bàrünasiyam: gần kinh-thành Bãrãnasĩ 

viharati: ngự ở 

Isipatane: tên gọi Isipatana 

migadaye: trong khu rừng phóng sinh nai 

Tatra kho: khi ây Đức-Thế-Tôn ngự tai khu 
rừng phóng sinh nai tên goi Isipatana 

Bhagavá: Düc-Thé-Tón 

paficavaggiye bhikkhü: nhóm 5 vi ty-khuu là 
Ngài Dai-Trwóng-láo Kondañna, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài 
Trưởng-lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão Assaji 

ãmantesi: truyền goi 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 317 


Hai pháp tháp hén 


2- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Dve ime anta: 2 pháp tháp hèn thuộc vé biên 
kién này 

pabbajitena: bác xuát gia 

na sevitabbà : không nên thuc-hành theo 

Katame dve? Hai pháp tháp hèn thuộc vé biên 
kién áy nhu thé nào? 

* Yo cáyam anta: pháp-hành thấp hèn thuộc 
vé bién kién nào 

kaàmesu: trong ngü-duc 

kamasukhallikanuyogo: thường thu hưởng 
dục lac trong ngü-duc với tâm tham-ái hợp với 
thường-kiễn, 

hino: pháp tháp hèn 

gammo: pháp của người tai gia 

pothujjaniko: thường hành của hang phàm-nhân 

anariyo: không phải pháp-hành của bậc 
Thánh-nhân 

anatthasamhito: không đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hoá 

* Yo cãyamụ anta: pháp-hành thấp hèn thuộc 
về biên kiến nào 

affakilamathanuyogo: thường tự ép xác hành 
khó thân với tâm sân có dogn-kién 

Dukkho: dau khó 


318 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


anariyo: pháp-hành khó-hanh cüa tu-si ngoai 
đạo, không phải là pháp-hành của bác Thánh-nhân 
_anatfhasamhiio: không đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hoá 
Pháp-hành trung-đạo (majjhimapatipada) 


3- bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Ete kho ubho ante: 2 pháp-hành thấp hèn 
thuộc 2 biên kiến ấy 

anupagamma: không thiên về 2 biên kiến 

majhima pafipada: thuc-hành pháp-hành 
trung-đạo ở giữa kamasukhallikanuyogo và 
attakilamathanuyogo 

Tathàgatena: Nhu-lai 

abhisambuddhà: chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé 

cakkhukarani: làm cho tuệ-nhãn thấy rõ chán- 
lý tú Thánh-dé 

ñanakarant: làm cho trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ chân-lý tứ Thánh-dé 

upasamdya: dé làm văng lặng phiền-não 
nghĩa là chứng ngộ Niết-bàn 

abhiññãya: dé làm cho trí-tuệ thiền-tuệ đặc 
biệt chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé 

sambodhaya: dé làm cho trí-tué thién-tué 
siêu-tam-giới chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé 

nibbünàya: dé chứng ngộ Niét-bàn giải thoát khó 

samvattati: phát sinh 

Bhikkhave, Này chu ty-khuu! 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 319 


Kafamä ca: như thé nào? 

sã majjhimà patipadà: pháp-hành trung-dao ấy 

Tathagafena: Nhu-lai 

abhisambuddha | cakkhukarani | fíanakarant 
upasamaya abhiññaya nibbanaya samvattati. 

Ayameva maggo ariyo: Thánh-dao này 

atthangiko: có 8 chánh 

Seyyathidam: 8 chánh dó là 

Sammáditthi: chánh-kiễn 

sammasankappo: chánh-tu-duy 

sammavaca: chánh-ngữ 

sammakammanfo: chánh-nghiép 

sammà-àjivo: chánh-mang 

sammáváyamo: chánh-tinh-tán 

sammáàsati: chánh-niệm 

sammáàsamadhi: chánh-dinh 

Bhikkhave: Này chu ty-khuu! 

Ayam kho sa majjhimà patipadà: bát-chánh- 
dao này dó là pháp-hành trung-dao 

Tathagafena: Nhu-lai 

abhisambuddhà | cakkhukarami | fíanakarant 
upasamaya abhiññaya nibbanaya samvattati. 

1-Khó-Thánh-dé (dukkha ariyasacca) 

4- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Idam kho pana dukkham ariyasaccam: khó- 
Thánh-dé là chân-lý mà bác Thánh-nhân đã 
chứng ngộ đó là: 


320 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Jãtipi dukkhã: tái-sinh kiếp sau là khó 

jaràpi dukkhã: già là khó 

byàdhipi dukkho: bệnh là khó 

maranampi dukkham: chét là khó 

appiyehi sampayogo dukkho: phải gần gũi 
thán cán vói nguói khóng thuong yéu là khó 

pivehi vippayogo dukkho: phải xa lia với 
người thương yêu là khó 

yampiccham na labhati, tampi dukkham: 
mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có 
bệnh, đừng có chết mà không thể nào được như 
ý, điều ấy là khó 

samkhittena: tóm lại 

pañcupadanakkhandha dukkhà: ngũ-uân cháp- 
thü là khó 


2- Nhán sinh khó-Thánh-dé (dukkhasamudaya 
ariyasacca) 


5- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Idam kho pana dukkhasamudayam ariya- 
saccam: nhán sinh khó-Thánh-dé là chán-ly mà 
bác Thánh-nhàn đã chứng ngộ 

Yayam tanha: tham-ái nào 

Ponobbhavikà: dát dàn tái-sinh kiép sau 

nandiragasahagatà: hợp với hoan-hy, tham dục 

tatratatra: trong mỗi kiếp, trong mỗi dói-tuong 
abhinandinr: vô cùng hài lòng hoan-hy 

Seyyathidam- tham-ái đó là 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 321 


Kamatanha: tham-ái trong 6 dói-tuong duc 

bhavatanhá: tham-ái trong 6 đối-tượng duc 
hop vói thường-kiến hoặc tham-ái trong các bậc 
thiền sắc- giới, vô-sắc-giới và trong cõi sác-giói, 
cõi vô-sắc-giới. 

vibhavatanhà: tham-ái trong 6 đối-tượng dục 
hợp với doan-kién. 

3- Diệt khó-Thánh-dé (dukkhanirodha 

ariyasacca 


6- Bhikkhave:- Này chu ty-khuu! 

Idam kho pana  dukkhanirodham ariya- 
saccam: diét khó-Thánh-dé là chán-ly mà bâc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ 

tassäyeva tanháya: tham-ái có 3 loại ấy mà thôi 

yo asesaviräganirodho: Niét-bàn nào diệt tận 
được 3 loại tham-ái không còn dư sót 

yo cágo: Niét-bàn nào xả ly .. 

yo patinissaggo: Niét-bàn nào từ bó. 

ya mutti: Niét-bàn nào giải thoát khó .. 

yo análayo: Niét-bàn nào khóng cón luyến ái 

4- Pháp-hành dán dén diét khó-Thánh-dé 

(dukkhanirodhagamini patipada ariyasacca) 

7- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Idam kho pana | dukkhanirodhagamint 
patipadá ariyasaccam: pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé là chân-lý mà bác Thánh-nhân đã 
chứng ngộ 


322 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Ayameva maggo ariyo: Thánh-dao này 
afthangiko: hop đủ 8 chánh 

Seyyathidam: 8 chánh dó là 

Sammáditthi: chánh-kiễn 

sammasankappo: chánh-tu-duy 
sammavaca: chánh-ngt 

sammakammanfo: chánh-nghiép 
sammđa-đjivo: chánh-mang 

sammáàváyamo: chánh-tinh-tán 

sammáàsati: chánh-niệm 

sammáàsamadhi: chánh-dinh. 

Tứ Thánh-dé luân chuyển theo tam-tuệ-luân 

1- Khó-Thánh-dé luân chuyển theo tam-tuệ-luân 

- Saccafiüna: trí-tué-hoc trong tw Ti hánh-dé 

- Kiccafiüna: trí-tué-hành phán sự trong tứ 
Thánh-dé 

- Katañana: trí-tué-thành hoàn thành xong 

phán sw tit Thánh-dé 

1.1- Saccaíiana trong khó-Thánh-dé 

8- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Idam dukkham ariyasaccan "ti: rằng: "khó- 
Thánh-dé này” dó là ngü-uán cháp-thi là khô- 
Thánh-dé 

me: Nhu-lai 


pubbe: trong thời-kỳ trước khi chua trở thành 
Düc-Phàt 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 323 


ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khó-Thánh-dé 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

ñanam udapadi: trí-tuệ biét ró khó-Thánh-dé 
åy đã phát sinh 

pañña udapádi: trí-tu& biết rõ chi tiết khô- 
Thánh-dé dó là tái-sinh kiép sau là khó, già là 
khó, v.v... ngü-uán cháp-thü là khó-Thánh-dé áy 
dà phát sinh 

vijjā udapádi: trí-minh diệt vô-minh, biết rõ 
thấu suốt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

üloko udapddi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vó-minh tăm tối bao trùm phủ kín khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

1.2- Kiccañãna trong khó-Thánh-dé 


9- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

"Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
parififieyyan "ti rằng: "khó-Thánh-dé này là pháp 
nén biết rõ bằng tri-tuệ thién-tué tam-giói" 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khó-Thánh-dé 

cakkhum udapádi, tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 


324 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


ñanam udapadi: trí-tuệ thiên- tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

panna udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết khó-Thánh-dé đó là tái-sinh 
kiếp sau là khó, già là khó, v.v... ngũ-uân cháp- 
thủ là khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

vijjà udapàdi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rỡ, 
biết rõ thấu suốt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

äloko udapádi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

1.3- Kataíiana trong khó-Thánh-dé 


10- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariñnatan "ti ràng: "khó-Thánh-dé này là pháp 
nén biét ró bàng trí-tué thién-tué tam-giói thì dà 
biét ró xong bàng Thánh-dao-tué." 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khó-Thánh-dé 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

ñanam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ khó-Thánh-dé áy đã phát sinh 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 325 


pañña udapadi: trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết khó-Thánh-dé đó là tái- 
sinh kiép sau là khó, già là khó, v.v... ngü-uán 
cháp-thü là khó-Thánh-dé áy dà phát sinh, 

vijja udapadi: trí-minh dà diệt tàn được vô- 
minh, tháy ró, biét ró tháu suót khó-Thánh-dé áy 
dà phát sinh 

aloko udapádi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giói dà diệt tận duoc màn vô-minh tăm tối 
bao trùm phủ kín khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

2- Nhân sinh khó-Thánh-dé luân chuyển theo 
tam-tuệ-luân 

2,1- Saccañãna trong nhân sinh khó-Thánh-dé 


11- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Idam | dukkhasamudayam ariyasaccan "ti 
rằng: “nhân sinh khó-Thánh-dé này” đó là tham- 
ái là nhán sinh khó-Thánh-dé. 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky truóc khi chua tró thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các nhàn sinh khó-Thánh-dé 

cakkhum udapádi: tuệ-nhãn có khả năng tháy rõ, 
biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

fianam udapadi: trí-tuệ biét ró nhán sinh khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 


326 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


paa udapádi: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
nhân sinh khó-Thánh-dé có 708 loai tham-ái đó 
là 3 loại tanha là kaàmatanha, bhavatanha, 
vibhavatanhà nhàn vói 6 loai dói-tuong là sác- 
ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xúc-á1, pháp-ái thành 
18 loai tham-ái, rói nhán vói 2 bén là bén trong 
của mình và bên ngoài minh của người khác thành 
36 loai, rói nhán vói 3 thói là thói quá-khứ, thời 
hiện-tại, thời vị-lai gòm có 108 loại tham-ái là 
nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh, 

vijjà udapädi: trí-minh điệt vó-minh biết rõ 
thấu suốt nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

đãloko udapddi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín nhân 
sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

2.2- Kiccañäna trong nhân sinh khó-Thánh-dé 


12- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkhasamudayam ariya- 
saccam pahätabban ti tầng: “nhân sinh khó- 
Thánh-dé này là pháp nên diệt bằng trí-tué 
thién-tué tam-giói." 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các nhàn sinh khó-Thánh-dé 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 327 


cakkhum udapädi: tué-nhàn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé áy đã phát sinh 

ñãnam udapádi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã 
phát sinh 

pañña udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết nhân sinh khó-Thánh-dé có 
108 loại tham-di dó là 3 loại tanha là kamatanha, 
bhavatanhà, vibhavatanha nhân với 6 loai dói- 
tuong là sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xüc-ái, 
pháp-ái thành 18 loai tham-ái, ... góm có 108 loai 
tham-ái là nhân-sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh 

vijjà udapádi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã 
phát sinh 

äloko udapádi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

2.3- Katañãna trong nhân sinh khó-Thánh-dé 


13- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkhasamudayam ariya- 
saccam pahinan "ti tăng: “nhân sinh khó-Thánh- 
dé này là pháp nên diệt bằng trí-tuệ thién-tué tam- 
giới thi dà diệt tán xong bàng Thánh-dao-tué." 

me: Nhu-lai 
pubbe: trong thói-ky truóc khi chua tró thành 
Düc-Phàt 


328 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các nhàn sinh khó-Thánh-dé 

cakkhum udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé ấy 
đã phát sinh, 

pañña udapádi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các nhân sinh khó-Thánh- 
dé có 108 loại tham-ái đó là 3 loại tanhã là 
kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha nhân với 
6 loai dói-tuong là sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi- 
ái, xüc-ái, pháp-ái thành 18 loai tham-ái ... góm 
có 108 loai tham-ái là nhán-sinh khó-Thánh-dé 
åy đã phát sinh 

vijjà udapàdi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rỡ, 
biết rõ thấu suốt nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã 
phát sinh, 

äloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín nhân sinh khó-Thánh-dé ấy 
đã phát sinh. 

3- Diệt khó-Thánh-dé luân chuyển theo tam- 
tuệ-luần 

3.1- Saccañäna trong diệt khó-Thánh-dé 

14- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 329 


"Idam dukkhanirodham ariyasaccan "ti ráng: 
"diét khó-Thánh-dé này” đó là Niét-bàn'" là diệt 
khó-Thánh-dé 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky truóc khi chua tró thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diét khó-Thánh-dé 

cakkhum udapadi: tu&-nhàn có khả năng biét 
ró diét khó-Thánh-dé áy dà phát sinh 

AHanam udapadi: trí-tuệ biét ró diét khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 

paññã udapádi: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
pháp diệt khó-Thánh-dé có 2 loại đó là sa 
upadisesanibbana, anupadisesanibbàna, có 3 
loại đó là animittanibbana, appanihitanibbana, 
sufifiatanibbàna là diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh 


! Nirodho nibbãnam Niét-bàn nghia là diét có 5 loai: 

1- Vikkhambhananibbäna: Diệt bằng cách ché ngự phiền-não do 
năng lực thiền-định. 

2- Tadaüganibbàna: Diệt từng thời phiền-não do năng lực trí-tuệ 
thién-tué. 

3- Samucchedanibbana: Diét tán duoc phiền-não do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patipassadhinibbana: Diệt bằng cách an-tịnh do năng lực của 
Thánh đạo-tuệ. 

5- Nissarananibbana: Diệt bằng cách giải thoát khó do năng lực 
Niét-bàn. 


330 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


vijjā udapádi: trí-minh diệt vó-minh, biết rõ 
thấu suốt diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

aloko udapddi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín diệt khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

3.2- Kiccafiana trong diệt khó-Thánh-dé 


15- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkhanirodham ariya- 
saccam sacchikatabban "ti ráng: “diệt khó-thánh 
dé này là pháp nén chứng ngộ bằng trí-tué 
thién-tué tam-giói." 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diét khó-Thánh-dé, 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé áy đã phát sinh, 

ñãnam udapädi: trí-tu& thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh, 

pañna udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết các pháp diệt khó-Thánh-dé có 
2 loại đó là sa upadisesanibbàna, anupadisesa- 
nibbana, có 3 loai đó là animittanibbana, 
appanihitanibbäna, suññatanibbäna là diệt khô- 
Thánh-dé đã phát sinh 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 331 


vijjà udapádi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

äloko udapádi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

3.3- Katañãna trong diệt khó-Thánh-dé 

16- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam | kho | panidam | dukkhanirodham 
aripasaccam sacchikatan"ti ràng: “diệt khó- 
Thánh-dé này là pháp nén chứng ngộ bằng trí- 
tuệ thién-tué tam-giói thi đã chứng ngộ xong 
bằng Thánh-đạo-tuệ. 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diệt khó-Thánh-dé, 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé áy đã phát sinh 

fianam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

pañña udapádi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các pháp diệt khó-Thánh-dé 
có 2 loại đó là sa upadisesanibbaàna, anupadisesa- 
nibbàna, có 3 loai dó là animittanibbana, 
appanihitanibbàna, suññatanibbana là diét khô- 
Thánh-dé dà phát sinh 


332 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


vijjà udapàdi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rỡ, 
biết rõ thấu suốt diệt khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

äloko udapadi: ánh sáng trí-tué thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín diệt khó-Thánh-dé ấy đã 
phát sinh. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé luân 
chuyên theo tam-tuệ-luân 

4.1- Saccañäna trong pháp-hành dẫn đến diệt 

khó-Thánh-dé 

17- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Idam dukkhanirodhagamini patipada ariya- 
saccan"ti ráng: "pháp-hành dán dén diét khó- 
Thánh-dé này" đó là pháp-hành bát-chánh-dao 
là pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dàn dén diét 
khó-Thánh-dé 

cakkhum udapadi, tu&-nhàn có khả năng biét 
ró pháp-hành dàn dén diét khó-Thánh-dé áy dà 
phát sinh 

ñanam udapádi: trí-tuệ biết rõ các pháp-hành 
dẫn đến diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 333 


pañña udapadi: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là 
chánh-kiến, chánh-tu-duy, chánh-ngít, chánh- 
nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh- 
niém, chánh-dinh là pháp-hành dàn dén diét 
khó-Thánh-dé dà phát sinh 

vijjà udapádi: trí-minh diệt vô-minh, biết rõ 
thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 

đloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ diệt được màn 
vó-minh tăm tối bao trùm phủ kín các pháp-hành 
dẫn đến diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

4.2- Kiccañäna trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé 

18- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkhanirodhagamimi pati- 
pada ariyasaccam bhàvetabban "ti rằng: "pháp- 
hành dán dén diét khó-Thánh-dé này là pháp 
nén tién hành báng trí-tué thién-tué tam-giói." 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky trước khi chưa trở thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dàn dén diét 
khó-Thánh-dé 


334 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé 
åy đã phát sinh 

ñãnam udapádi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 

pañña udapádi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé đó là pháp-hành bát-chánh-dao 
hợp dú 8 chánh là chánh-kién, chánh-tu-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh- 
tinh-tán, chánh-niém,chánh-dinh là pháp-hành 
dàn dén diét khó-Thánh-dé dà phát sinh 

vijjà udapádi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ 
biết rõ thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

äloko udapádi: ánh sáng trí-tué thiền-tuệ tam- 
giói diét duoc màn vó-minh tám tói bao trüm 
phü kín các pháp-hành dàn dén diét khó-Thánh- 
dé áy dà phát sinh. 

4.3- Katañana trong pháp-hành dán dén diét 
khó-Thánh-dé 

19- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam  dukkhanirodhagamini 
patipadà ariyasaccam bhavitan”ti rằng: "pháp- 
hành dán dén diét khó-Thánh-dé này là pháp 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 335 


nén tién hành báng trí-tué thién-tué tam-giói thi 
đã tién hành xong bằng Thánh-dao-tué." 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé 

cakkhum udapádi, tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó- Thánh-dé 
áy đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 

pañña udapádi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các pháp-hành dẫn đến 
diệt khó-Thánh-dé đó là pháp-hành bát-chánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tw- 
duy, chánh-ngir, chánh-nghiép, chánh-mang, 
chánh-tinh-tán,chánh-niém,chánh-dinh là pháp- 
hành dẫn đến diệt khó- Thánh-dé đã phát sinh 

vijjà udapádi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

äloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 


336 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


Chưa hoàn thành tam-tué-luán, chưa khẳng dinh 


20- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Yãvakivafñca: cho đến khi nào 

me: Như-lai 

imesu catüsu ariyasaccesu: tứ Thánh-dé này 

evam: nhu vày 

tiparivattam: tam-tuệ-luân 

dvaàdasakaram: 3x4 thành 12 loai trí-tuệ 

yathabhütam: đúng như thật-tánh 

ñãnadassanarn: trí-tuệ thiền-tuệ tháy rõ, biết rõ 

na suvisuddham: chưa hoàn toàn trong sach 

thanh-tinh 

ahosi: phát sinh 

Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Tava: trí-tuệ thién-tué chua hoàn toàn trong 
sach thanh-tinh cho dén khi nào 

aham: Nhu-lai 

Sadevake: cüng vói 5 cói trói duc-giói 

loke: trong cói-giói 

samärake: cõi trời duc-giói vasavatti (thứ 6) 

sabrahmake: các tầng trời sác-giói phạm-thiên 

sassamanabrahmaniyà: cùng với sa-môn bà- 
la-môn 

pajàya: cói-giói chúng sinh 

sadevamanussãya: Đức-vua và toàn thé dân 
chúng 

"anuttaram: vô thượng 


Tü Ngü Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 337 


sammüsambodhim: Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác 

abhisambuddho 'ti: rằng: đã chứng đắc thành 

neva paccaññāsim: chưa kháng định. 

Hoàn thành tam-tuệ-luân rồi, mới khẳng định 

21- Bhikkhave: - Này chư ty-khuu! 

Yato ca kho: khi nào 

me: Nhu-lai 

imesu catüsu ariyasaccesu evam tiparivattam 

dvadasakaram yathabhütam fianadassanam 

suvisuddham: hoàn toàn trong sach thanh-tinh 

ahosi: dà phát sinh 

Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Atha: khi áy, 

aham: Nhu-lai 

sadevake loke samarake | sabrahmake 
sassamanabrahmaniyà pajaya sadevamanussaya 
"anuttaram — sammüsambodhim | abhisam- 
buddho 'ti paccafifiasim. 


Trí-tué quán triét 


22- Me: đối với Nhu-lai 

Nanafica pana dassanam: trí-tu& quán triệt 
udapadi: dà phát sinh ró ràng 

akuppa: khóng bao gió hu hai cá 

me: của Như-lai 

vimutti: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ 
ayamantimá jati: sinh kiếp chót 


338 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÁN 


natthi: khóng cón 

dàni: kiếp hiện-tại này 

punabbhavo: tái-sinh kiếp sau (không còn nữa) 
iti ñanadassanam: trí-tuệ quán triệt như vậy. 


Nhóm 5 tỳ-khưu vô cùng hoan hy 


23-Idamavoca Bhagavà: Düc-Thé-Tón thuyết 
giáng bài kinh Dhammacakkappavattanasutta này 

Attamanaá paficavaggiya bhikkhu Bhagavato 
bhaàsitam abhinandunti: Nhóm 5 tỳ-khưu vô 
cùng hoan hy lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
đồng thanh thốt lời hoan-hy Sadhu! Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña trở thành 

bậc Thánh Nhập-lưu 

24- Imasmim ca pana veyyäkaranasmữn: bài 
kinh ván xuói này 

bhaññamane: khi dang thuyết giảng 

dyasmato Kondaññassa: đôi với Ngài Dai- 
Trưởng-lão Kondafifiassa 

virajam: đại-thiện-tâm trong sạch khói bui do 
phiền-não, 

vitamalam: diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kién và hoài-nghi không còn dư sót, 

dhammacakkhum: pháp-nhàn đó là Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé 

udapadi: phát sinh rõ ràng 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 339 


"yam kifici: tất cà pháp-hüu-vi nào trong 
tam-giói 
samudayadhammam: có trang-thái sinh lén rói 
sabbam tam: tất cà pháp-hữu-vi áy 
nirodhadhammam: đều có trang-thái diệt. 
Chu-thién pham-thién dóng tán duong ca tung 
25- Pavattite ca pana: thuyết giảng 
Bhagavatà: Düc-Thé-Tón 
Dhammacakke: kinh Chuyén-pháp-luán 
bhumma deva: chư-thiên trên mặt đất 
saddam: lời tán dương ca tụng 
anussávesum: đồng thời thốt lên lời tán 
dương ca tụng 
"etam | dhammacakkam: kinh Chuyén- 
pháp-luán áy 
Bhagavatà: Düc-Thé-Tón 
Bàránasiyam: gần kinh-thành Bãrãnasĩ 
Isipatane migadaye: trong khu rừng phóng 
sinh nai goi /sipatana 
anuttaram dhammacakkam: kinh Chuyén- 
pháp-luán vó thuong 
pavattitam: được thuyết giảng 
appativattiyam: không thê thuyết giảng được 
kenaci samanena và: hoặc không có sa-môn nào 
kenaci brahmanena và: không có bà-la-môn nào 
kenaci devena và: hoặc không có vi chu-thién nào 
kenaci mārena và: hoặc không có mara nào 


340 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


kenaci brahmuna và: không có vi phạm-thiên nào 

kenaci và: khóng có vi nào 

lokasmim: trong toàn cói-giói chúng sinh 

iti anussávesum: cùng đồng thanh tán duong 
ca tụng như vậy. 

* Bhummanam devánam: của toàn thé chu- 
thiên trên địa cầu 

saddam: lời tán duong ca tụng 

sutva: sau khi lắng nghe 

catumaharajika deva: toàn thé chư-thiên cõi 
trời tứ Dai-Thién-vuong 

saddam: lời tán duong ca tung 

anussávesum: cüng dóng thanh tán duong ca 
tung theo ráng: 

"etam  Bhagavata  Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena và 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Catumaharajikanam | devànam saddam 
sutvà tavatimsa deva saddamanussavesum: toàn 
thé chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên lắng 
nghe lời tán duong ca tụng của toàn thé chu- 
thiên cõi trời tứ-Đại-Thiên-vương, cũng đồng 
thanh tán dương ca tụng theo rằng: 

"etam  Bhagavata  Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 341 


appativattipam samanema và brahmanena vã 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Tavatimsanam devànam saddam  sutvà 
yama deva saddamanussávesum: toàn thé chu- 
thién cói trói Da-ma-thién láng nghe lói tán 
duong ca tung cüa toàn thé chu-thién cói trói 
Tam-tháp-tam-thién, cüng dóng thanh tán duong 
ca tung theo ráng: 

"etam | Bhagavata Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena vã 
devena và mārena và brahmunà và kenaci và 
lokasmin "ti. 

* Yamanam devànam saddam sutvà tusità 
devà saddamanussávesum: toàn thé chu-thién 
cõi trời Đâu-suất-đà-thiên lắng nghe lời tán 
dương ca tụng của toản thể chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, cũng đồng thanh tán dương ca 
tung theo ràng: 

"etam | Bhagavata Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena vã 
devena và mārena và brahmunà và kenaci và 
lokasmin "ti. 


*  Tusitanam | devinam saddam — sutvà 


nimmüanarati deva saddamanussavesum: toàn 


342 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


thé chu-thién cõi trời Hoá-lac-thién lắng nghe 
lói tán duong ca tung cüa toàn thé chu-thién cói 
trời Dáu-suát-dà-thién, cũng đồng thanh tán 
duong ca tung theo ráng: 

"etam  Bhagavata Barànasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena vã 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Nimmanaratinam devànam saddam sutva 
paranimmitavasavatti deva saddamanussavesum: 
toàn thé chư-thiên cõi trời Tha-hoá-tu-tai-thién 
láng nghe lói tán duong ca tung cüa toàn thé 
chu-thién cói trói Hoá-lac-thién, cüng dóng thanh 
tán duong ca tung theo ràng: 

"etam  Bhagavata  Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena và 
devena và mārena và brahmunà và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Paranimmitavasavattinam devaànam saddam 
sutva brahmakayika deva saddamanussavesum: 
toàn thé pham-thién trén các tàng trói sác-giói 
pham-thién lăng nghe lời tán duong ca tụng của 
toàn thé chư-thiên cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, 
cũng đồng thanh tán dương ca tụng theo ràng: 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 343 


"etam | Bhagavata  Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena vã 
devena và mārena và brahmunà và kenaci và 
lokasmin "ti. 

Itiha: lời tán duong ca tung vang dội toàn cói- 
giói chüng-sinh 

tena khanena: ngay thói khác áy 

tena layena: ngay lúc ấy 

tena muhuttena: ngay tích-tác ấy 

yãva brahmalokä: đến tận tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tôt dinh Sắc-cứu-cánh-thiên. 

saddo: lời tán duong ca tụng 

abbhuggacchi: vang dội lên. 

10 ngàn toàn cõi-giới chuyển động 

26- Ayañca dasasahassilokadhatu: 10 ngàn 
toàn cói-giói chüng-sinh 

samkampi: chuyén dóng lén xuóng, 

sampakampi:chuyén dóng nhác lén nhác xuóng 

sampavedhi: chuyén dóng bén này bén kia. 

Hào quang lan tóa 

27- Appamano ca: không có giới hạn, vô biên 

ulàro: lan tỏa rộng khắp moi noi 

obhàso: ánh sáng hào quang 

loke: trong toàn cói-giói chüng-sinh 

paturahosi: phát sinh rõ ràng 


344 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


atikkamma: gấp bội 

devanam: của toàn chư-thiên, chư phạm-thiên 

devanubhavanti: oai lực của chư-thiên, chu 
phạm-thiên cả thảy. 

Đức-Thế-Tôn thốt lời khen 

28- Atha kho Bhagavà: Khi ấy, Düc-Thé-Tón 

imam udànam: lói khen 

udanesi: tu thót lén 

“Aññasi vata bho Kondafifio! - Này chư vị! 
Qua thật Kondañna đã chứng ngộ chán-ly tw 
Thánh-dé rói! 

Añnasi vata bho Kondañño!” - Này chư vị! 
Qua thật Kondañna đã chứng ngộ chán-ly tw 
Thánh-dé rói! 

Iti hi: lời tán duong ca tung nhu vậy 

ayasmato Kondaññassa: của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondañña 

“1nnasikondañno” tveva nàmam  ahosi: 
Añnasikondañna là tên mới của Ngài Kondañna 

Ngài Dai-Truóng-lào Aññãsikondañña xin 

xuât gia 

29- Atha kho: Sau khi trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu ấy 

ãyasma Añfñasikondañno: Ngài Dai-Truóng- 
lão Aññãsikondañña 

ditthadhammo: có chánh-kién tháy rõ, biết rõ 
chân-lý tứ Thánh-dé 


Từ Ngữ Pali Trong Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 345 


pattadhammo: chúng dat duoc chân-lý tứ 
Thánh-dé 

viditadhammo: biết rõ được chán-ly tứ 
Thánh-dé 

pariyogalhadhammo: đã tháu suốt chán-ly tứ 
Thánh-dé bàng trí-tué thién-tué siêu-tam-giới 

tinnavicikiccho: đã vượt qua khói moi hoài- 
nghi 

vigatakathamkatho: không còn nghi ngờ thé 
này thé kia nữa 

vesárajjappatto: đạt đến tâm düng cảm vững 
chắc 

aparappaccayo: do nhần-duyên tự mình chứng 
ngộ, nên không còn tin nơi người khác nữa, 

satthusásane: có đức-tin vững chắc trong lời 
giáo huấn của Düc-Thé-Tón, 

Bhagavantam: với Đức-Thế-Tôn 

etam vacanam: lời xin phép xuất gia 

avoca: kính bach 

“Bhante: Kính bach Düc-Thé-Tón, 

aham: con là Aññasikondañña 

Labheyya: xin duoc phép 

Bhagavato: nơi Düc-Thé-Tón 

santike: dén hàu gàn vói Düc-Thé-Tón 

pabbajjam: tró thành sa-di 

labheyyam: xin duoc phép 

upasampadam: trở thành ty-khuu. 


346 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


Tró thành ty-khuu theo cách Ehibhikkhu 

30- Bhagavá avoca: Ditc-Thé-Tón truyền day: 

“Ehi bhikkhu” - Này ty-khwu! Ehi: Con hãy 
đến với Như-lai. 

"svakkhato dhammo, cara brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya": chánh-pháp 
mà Nlur-lai dà thuyét day hay ó phán dáu, phán 
giữa, phán cuối, con hãy nên thực-hành pham- 
hạnh cao thượng đó là chứng đắc 3 Thánh-đạo, 
Thánh-quả bậc cao cuối cùng, để giải thoát khỏi 
khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Sau khi Düc-Thé-Tón truyền day nhu vậy 

tassa ayasmato: của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Aññãsikondañña 

Sava upasampadà ahosi: trở thành tỳ-khưu 
theo cách goi Ehi bhikkhii nhu vậy. 


(Xong phán từ ngữ trong bài Kinh Chuyén- 
Pháp-Luán) 


Doan Két 


Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyén- 
pháp-luán là mót bài kinh vó cüng trong yéu 
trong toàn giáo-pháp của Đức-Phật, boi vi 
trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng vé 
pháp-hành trung-dao đó là pháp-hành bát- 
chánh-dao dán đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, có 4 bác Thánh-nhán trong Phật-giáo. 

Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng vé 
tứ Thánh-dé và môi Thánh-dé có tam-tuệ-luân 
luân chuyển theo tuần tự từ tri-tué-hoc (sacca- 
ñana), luân chuyến đến trí-tuệ hành (kicca- 
ñana), luân chuyển đến quả trí-tuệ-thành (kata- 
ñana) (3x4) thành 12 loại tri-tuệ nhu là 
dhammacakka: bánh xe pháp-luán. 

- Trí-tuệ-học (saccafana) dó là trí-tuệ hoc tw 
Thánh-dé thuóc vé phán pháp-hoc Phát-giáo. 

- Trí-tuệ-hành (kiccañana) đó là trí-tué thiên- 
tué hành phán sự của tứ Ti hánh-dé thuộc vé phán 
pháp-hành Phát-giáo. 

- Trí-tuệ-thành (katañana) đó là trí-tuệ thién- 
tuệ siêu-tam-giới đã hoàn thành xong phán sự cua 
tứ Thánh-dé đó là 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, thuộc vé phán pháp-thành Phật-giáo. 


2 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Như váy, bài kinh Chuyén-pháp-luán (Dham- 
macakkappavattanasutta) này là mót bài kinh 
thuyết giảng vé tứ Thánh-dé cốt yếu nhất trong 
Phát-gido, cũng là bài kinh vô cùng đặc biệt 
gồm có đủ 3 loại Phát-giáo trọng yếu làm nên 
tảng căn bản đối với hành-giá thực-hành pháp- 
hành thién-tué. 

Thật váy, hành-giả thực-hành pháp-hành tí- 
niệm-xứ đó là thân niệm-xứ có 14 dói-twong, 
hoặc thọ niệm-xứ có 1 đồi-tượng phán chia làm 
9 loại thọ, hoặc tâm niém-xw có 1 dói-twong 
phán chia làm 16 loại tâm, hoặc pháp niệm-xứ 
có 5 dói-twong, góm có 21 dói-twong của pháp- 
hành tit-niém-xw. 


Hanh-gia thực-hành pháp-hành tú-niệm-Xxứ 
với dói-twong nào trong 21 dói-twong ấy, hoặc 
hành-giá thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
dói-twong thién-tué sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp nào cũng déu dán đến phát sinh trí-tuệ 
thiên-tuệ theo tuần tự trải qua l6 loại trí-tuệ 
thién-tué, từ trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới cho đến 
trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới déu dán đến 
chứng ngộ chán-lj tứ thánh-dé cả thảy, mới 
chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, Nhập-lưu 
Thánh-quá, Niét-bàn, diệt tận được tham-ái 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kién, diệt tán được 


DOAN KÉT 3 


2 loại phiên-não là tà-kién (ditthi) và hoài-nghi 
(vicikiccha), trở thành bác Thánh Nháp-lwu. 

- Chứng đắc Nhát-lai Thánh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tán được tham-ái loại 
thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không hop với 
tà-kiến, diệt tận được 2 loại phiên-não là sân 
loại thô (dosa), trỏ thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tán được tham-ái loại 
vi-té cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến, diệt tận được 3 loại phiên-não là 
sân loại vi-té (dosa) không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh Bát-lai. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tán được tham-ái 
tam-giói trong 4 tham-tám không hop với tà- 
kién, và diét tán duoc 7 loai phién-náo con lai là 
tham (lobha), sỉ (moha), ngá-man (mana), buón- 
chán (thina), phóng-tám (uddhacca) khóng biét 
hó-then tói-lói (ahirika), không biết ghê-sợ tói- 
lỗi (anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao-thượng. 

Hanh-gia trở thành Thánh-nhân bác nào hoàn 
toàn tuy thuộc vào năng lực cua 10 pháp-hanh 
ba-la-mát và 5 pháp-chü (indriya): tín-pháp- 
chú, tán-pháp-chü, niém-pháp-chü, dinh-pháp- 
chủ, tué-pháp-chü của mỗi hành-giả. 


4 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Bài kinh Dhammacakkappavattanasutta có 
tám quan trong thiét yéu trong toàn giáo-pháp 
của Đức-Phật, nén các hàng thanh-văn dé-tw 
cán phái hoc hói hiéu biét ró bài kinh này. 

Người nào học thuộc lòng bài kinh Dhamma- 
cakkappavattanasutta bàng tiéng Pali và hiéu 
biét ró y nghĩa từng chữ từng câu trong bài kinh 
này, hàng ngày thuong tung bài kinh này, nguoi 
áy chác chán sé duoc quá báu cao quy. 


Phát-Lich 2562/2018 

Rirng Nui Vién Khóng, 

Xà Tóc-Tién, huyén Tán-Thành, 
Tinh Bà-Ria - Víng-Tàu 


Ty-Khwu Hó-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita 


Patthana 


Iminà puññakammena, 
sukhi bhavama sabbada. 
Ciram titthatu saddhammo, 
loke sattà sumangala. 


Vietnamratthika hi sabbe, 
jana pappontu sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, 
patthayami nirantaram. 


Lời nguyện câu 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Cáu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hanh phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bán sư cáu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram titthatu saddhammo lokasmim 

Ciram titthatu saddhammo Vietnamratthasmim. 

Neuyén cáu chánh-pháp duoc truong tón trén 
thé gian. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tôn trên 
Tó-quóc Việt Nam thân yêu. 


SÁCH THAM KHÁO VÀ TRÍCH DÀN 


- Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 

- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhammapitakapali và Atthakathapaáli. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha cua Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bó Visuddhimagga- 
mahatika. 

- Toàn bó sách giáo khoa "Paramatthajotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika, 
V.V... 


I3 


Thóng Báo Tin Vui 


Bộ sách Nén-Táng-Phát-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khuu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm nén 
tång cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. ... cho 
đến quyền IX: Pháp-Hành Thién-Dinh làm nén 
tång cho quyền X: Pháp-Hành Thién-Tué. 


BÓ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyên sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu câu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Ty-Khuu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách băng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chon “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 


càn click vào dó sé nháy dén trang *Muc luc". 
Con néu muón doc sách theo thú tu thi quy dóc- 
già chỉ cân lật từng trang sách nhu binh thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


TY-KHUU HỌ-PHÁP 


333k 3k 3k3 k kk 3k 3É k kkk 3 LI ILLI 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiêm - Hà Nội 
DT: 024-3782 2845 — FAX: 024-3782 2841 
Email: nhaxuatbantongiao(g)gmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám dóc - Tông biên tập 
TS. NGUYÊN CÔNG OÁNH 


_— Biên tập 
NGUYEN THỊ THANH THỦY 


; Sửa bản in , 
TY-KHUU HQ-PHAP 


Trinh bày & Vi tính 
DHAMMANANDA Upasika 


Só luong in: 1.000 bán, Khó 12 x 18 cm, 

In tai: Xí nghiép In Nguyén Minh Hoàng, 510 Truong Chinh, 
phuong 13, quán Tán Binh, thành phó Hó Chí Minh. 

Só DKXB: 932 - 2018/CXBIPH/08 - 59/TG 

Mã ISBN: 978-604-61-5486-0 

QDXB: 117/QD-NXBTG Ngày 30 tháng 3 năm 2018 

In xong và nộp lưu chiếu quy III năm 2018. 


CUNG MỘT SOẠN GIÁ 


Đã xuát bán: 


— TIM HIẾU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái Bản) 

- 8SỰ TÍCH PHẬT LUC 

- Hanh Phüc An Lành: THIÉN ÁC 

- GƯƠNG BAC XUẤT GIA 

— TIM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ (Tái Bản) 

— Hạnh Phúc An Lành: HIÉU NGHĨA 

— Hạnh Phúc An Lành: NHÀN NAI 

— Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

— PHÁP MÔN NIM ÂN-ĐỨC-PHẠT (Tái Bản) 

- Thực Hành Pháp Hành Thiền Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ 
OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÓ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TƯ 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LEÉDÁNG Y KATHINA 

- ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY DAI-BO-DÉ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

- Nén-Táng-Phát-Giáo: CÁM NANG QUY Y TAM-BÁO 

- N èn-Tång-Phât-Giáo: 10 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT BÁC 

THUQNG 

— Nén-Tàng-Phát-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền I: TAM-BÁO (Tái Bản) 

— Nén-Tàng-Phát-Giáo Quyền II: QUY Y TAM-BẢO (Tái Bản) 

- Nén-Táng-Phát-Giáo: CÁM NANG QUY Y TAM-BÁO 

— Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIÓI (Tái Bán) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CÜA 

NGHIỆP 

- Nén-Tàng-Phát-Giáo Quyền V: PHƯỚC-THIỆN 


- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP-HANH BA-LA- 

MẬT 1 

- Nén- Due -Phát-Giáo Quyén VII: PHÁP-HANH BA-LA- 

MÁT 2 

- Nén- -Táng-Phát-G1áo Quyén VIII: PHÁP-HANH BA-LA- 
MÁT 3 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÉN-DINH 

- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền X: PHÁP-HÀNH THIÉN-TUE 

-  VLHDIÉU-PHÁP HIN THUC TRONG CUỘC SÓNG 

- NGÜGIÓILÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHUA TÓ BÜU LONG 
81/1, Duóng Nguyén; Xién, Long Binh, Quán 9, 
TP. Hó Chí Minh 
DT: +84 - 28 3889 7653 / DB: +84 1228608925 


Giá: 70.000 D 


e [/ e à o 
I3] 
cen 
si > x 28 
"o. Đức-Phật thuyết dạy rằng: MOS 


- Này chư ty-khwu! Khi nào trí-tuệ thién- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh cua tứ Thánh-dé 
theo tam-tuệ-luân (trí-tué-hoc, trí-tuệ-hành, 
trí-tuệ-thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tinh đã phát sinh đến với 
Như-Lai. 

- Này chư t-khưu! Khi ấy, Như-Lai dóng 
dac kháng định truyền dạy rằng: “Như-Lai 
đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Dáng-Giác vô thượng trong toàn cối thé giới 
chúng-sinh: nhán-loại, vua chúa, sa-món, bà- 
la-môn, chư-thiên, ma-vương và phạm-thiên 
cả thay. 

Trí-tuệ quám-triệt dà phát sinh đến với 
Như-Lai, biết rõ rằng: "A-ra-hán Thánh- 
quả-tHỆ giai thoát cua Như-Lai không bao 
giờ bị hư hoại, kiếp này là kiếp chói, sau kiếp 
này, chắc chắn không còn tái-sinh kiếp nào 
nữa. 


(Kinh Chuyên-Pháp-Luân) 


xe 
M 
e ) 
y } 
fij ° 
>” 44 


